ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 


TS. Đỗ Thị Lan và TS. Đỗ Anh Tài 


Giáo trình 
KINH TẺ TÀI NGUYÊN ĐẤT 


(Dùng cho sinh viên ngành Quản lý đất đai) 


NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP 
Hà Nội - 2007 


LỜI NÓI ĐẦU 
Kinh tế đất là một môn học có sự gắn kết giữa những vấn đê lý luận trong kinh tê 
và các vân đề kỹ thuật liên quan đê sử dụng đất. Việc vận dụng các quy luật kinh tê 
trong nghiên cứu nguôn lực cũng được tập thể các tác giả áp dụng một cách thành 
công trong các chương của cuốn sách này. 


Môn học này nhằm trang bị những kiên thức cơ bản giúp các nhà quản tỷ có thể 
ẩựưa ra các ứng xử hợp lý trong việc sử dụng nguôn lực trên cơ sở thực tế của mình và 
giúp các nhà hoạch định chính sách đưa ra các chính sách quản lÿ phù họp khuyên 
khích người dân nâng cao hiệu quả trong sử dụng nguôn lực đất của mình. Cuốn sách 
này cũng là một tài liệu tham khảo có ÿ nghĩa cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực 
nông nghiệp, kinh doanh bất động sản và các nhà đẫu tư v.v... 

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo cử nhân quản lý đất đai của Trường Đại học Nông 
Lâm Thái Nguyên và phục vụ đông đảo học sinh, sinh viên cản bộ nghiên cứu, tập thể 
tác giả đã mạnh dạn đưa các kết quả nghiên cứu mới nhất vào tài liệu. Tham gia biên 
soạn giáo trình này là: 

- 1S. Đỗ Thị Lan chủ biên và viết các chương l, 2, 5, 6. 

- TS. Đỗ Anh Tài viết các chương 3, 4. 

Chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ là tài tiện nghiên cứu, học tập tốt cho sinh viên 
ngành quản lý đất đai nói riêng, trong các trường đại học nói chung và những ai quan 
tâm nghiên cứu vân đề này. 

Do biên soạn lân đầu, trong thời gian gấp rút nên cuốn sách chắc không tránh 
khỏi những thiên sót về nội dung cũng như hình thức trình bày. Chúng tôi rất cảm ơn 
và mong nhận được những ÿ kiên đóng góp quý báu, chân tình từ bạn bè đồng nghiệp, 
từ phía độc giả và người học để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn. 


Thái Nguyên, tháng 10 năm 2006 
Tập thê tác giả 


Chương I 
ĐẠI CƯƠNG VẺ KINH TẾ TÀI NGUYÊN ĐẤT 


1.1. KHÁI NIỆM TÀI NGUYÊN VÀ PHẦN LOẠI TÀI NGUYÊN 
1.1.1. Khái niệm tài nguyên 


Tài nguyên là các dạng vật chất được tạo thành trong suất quá trình hình thành và 
phát triển của tự nhiên, cuộc sống sinh vật và con người. Các dạng vật chất này cung 
cấp nguyên - nhiên vật liệu, hỗ trợ và phục vụ cho các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội 
CỦa CON người. 


Tài nguyên đât của hành tinh chúng ta được hiệu là toàn bộ lớp vỏ trái đât cùng 
bê mặt phủ bê ngoài của nó, mà ở đó thực vật, động vật, vi sinh vật và cả con người có 
thê sinh sông được 


1.1.2. Phân loại tài nguyên 


Hiện nay có nhiều phương pháp phân loại tài nguyên khác nhau. Sự phân loại chỉ 
có tính tương đối vì tính đa dạng và đa dụng của tài nguyên và tuỳ theo mục tiêu sử 
dụng khác nhau. 


1.1.2.1. Phân loại theo nguôn gốc 
Theo nguồn gốc, tài nguyên được chia làm hai loại như sau: 


- Tài nguyên thiên nhiên (Natural Resources): Tài nguyên thiên nhiên là nguồn 
của cải vật chất nguyên khai được hình thành và tỒn tại trong tự nhiên mà con người 
có thê sử dụng để đáp ứng các nhu cầu trong cuộc sống. Mỗi loại tài nguyên có đặc 
điểm riêng, nhưng có hai thuộc tính chung: 


+ Tài nguyên thiên nhiên phân bố không đồng đều giữa các vùng trên trái đất và 
trên cùng một vùng lãnh thô có thê tồn tại nhiều loại tài nguyên, tạo ra sự ưu đãi của tự 
nhiên với từng vùng lãnh thổ, từng quốc gia. 

+ Đại bộ phận các nguồn tài nguyên thiên nhiên có giá trị kinh tế cao được hình 
thành qua quá trình lâu dài của tự nhiên và lịch sử. 

Chính hai thuộc tính này đã tạo nên tính quý hiếm của tài nguyên thiên nhiên và 
lợi thế phát triển của các quốc gia giàu tải nguyên. 

Tài nguyên thiên nhiên được chia thành các dạng như: Tài nguyên năng lượng, 
khoáng sản, sinh vật, đất, nước, biên, khí.hậu, cảnh quan, v.V... 

- Tài nguyên nhân tạo (Artificial Resources): Là loại tài nguyên do lao động của 
con người tạo ra như nhà cửa, ruộng vườn, xe cộ, đô thị, nông thôn và các của cải vật 
chất khác. 


1.1.2.2. Phân loại theo khả năng phục hồi 


Dựa vào khả năng phục hồi, người ta phân tài nguyên thành hai dạng sau: Tài 
nguyên có khả năng phục hồi (tài nguyên tái tạo): Là các tài nguyên mà thiên nhiên có 
thể tạo ra liên tục và được con người sử dụng lâu dài như: rừng: các loại thuỷ hải sản ở 
sông, hồ, biến; độ phì nhiêu của đất; nước ngọt; v.v... Các tải nguyên có thể tái tạo 
đóng vai trò rất quan trọng đối với sự sống của sinh vật vì chúng là nguồn cung cấp 
thức ăn liên tục cho sinh vật và cho các nhu cầu cần thiết khác. 


- Tài nguyên không có khả năng phục hồi: gồm các khoáng vật (Pb, Si, v.v...) hay 
nguyên nhiên liệu (than đá, dầu mỏ, gas tự nhiên, v.v...) được tạo thành trong suất quá 
trình hình thành và phát triển của vỏ trái đất. Các tài nguyên này có khối lượng nhất 
định và bị hao hụt dần sau khi được khai thác để phục vụ cho sự phát triển kinh tế, 
khoa học, kỹ thuật của xã hội loài người. 


Trong suốt quá trình sống con người đã lạm dụng vị trí độc tôn của mình đề can 
thiệp vào giới tự nhiên, bắt tự nhiên phải quy phục cho những hành động thô bạo của 
mình. Do đó, trong một số trường hợp, tài nguyên có khả năng phục hồi sẽ biến thành 
tài nguyên không có khả năng phục hôi. Ví dụ: Đắt là tài nguyên có khả năng phục hồi 
nhưng một khi nó đã bị đá ong hoá, phèn hoá, v.v... thì sẽ trở thành "đất chết" và người 
ta xem nó là tài nguyên không có khả năng phục hồi. Vì vậy có thể nói, khái niệm "tài 
nguyên có thê phục hồi “ và” tài nguyên không thê phục hồi” ở đây chỉ mang ý nghĩa 
tương đối. 


TÀI NGUYÊN 
THIÊN NHIÊN 


TNTN có khả năng TNTN không có khả 


phục hồi năng phục hồi 


Sinh vật [Rừng [ĐatJNước| | Đất|| K. sản K.sản Nhiên liệu 
G lan In ng chết lÌ kim loại || phi kim loại || hoá thạch, gas 


Hình 1.1: Sơ đồ phân loại tài nguyên thiên nhiên theo khả năng phục hồi 
1.1.2.3. Phân loại theo sư tôn tại 


Tài nguyên hữu hình: Là dạng tài nguyên hiện diện trong thực tê mà con người 
có thê đo lường, ước tính vê trữ lượng cũng như tiêm năng khai thác, sử dụng với 
nhiêu mục đích khác nhau trong cuộc sông như: tài nguyên khoáng sản, tài nguyên 


nƯỚc, V.V... 


Tài nguyên vô hình: Dạng tài nguyên mà con người sử dụng cũng đem lại hiệu 
quả thực tế cao nhưng nó lại tồn tại ở dạng “không nhìn thấy”, có nghĩa là trữ lượng 
của dạng tài nguyên này là bao nhiêu, ở mức độ nảo thì con người chưa thể xác định 
được mà chỉ thấy được hiệu quả to lớn của dạng tài nguyên này đem lại. Một số dạng 
tài nguyên vô hình như: Tài nguyên trí tuệ, tài nguyên sức lao động, tài nguyên văn 
hoá, v.v... 


1.2. VAI TRÒ CỦA ĐẤT ĐAI TRONG SẢN XUẤT VẬT CHÁT VÀ PHÁT 
TRIÊN KINH TẾ XÃ HỘI 


1.2.1. Khái niệm kinh tế về đất đai 


Cho tới nay đã có nhiều định nghĩa về đất, nhưng định nghĩa của Đacutraep 
(1879) - nhà thổ nhưỡng học người Nga được thừa nhận rộng rãi nhất. Theo tác giả 
này thì “Đất là vật thê tự nhiên được hình thành qua một thời gian dài do kết quả tác 
động tông hợp của 5 yếu tố: đá mẹ, sinh vật, khí hậu, địa hình và thời gian”. 


Các loại đá và khoáng chất cấu tạo nên vỏ trái đất dưới tác động của khí hậu, sinh 
vật, địa hình trải qua một thời gian nhất định dán dân bị vụn nát và cùng với xác hữu 
cơ sinh ra đất. Chính con người khi tác động vào đất đã làm thay đổi nhiều tính chất 
đất và nhiều khi đã tạo ra một loại đất mới chưa từng có trong tự nhiên (ví dụ như đất 
trồng lúa nước). Nếu biểu thị dưới dạng một công thức toán học thì ta có thể coi đất 
như là một hàm số theo thời g1an của nhiều biến số, mà mỗi biến số là một yếu tố hình 
thành đất: 


Đ=F(Đh, Đa, Sv, Kh, Nc, Ng)t 


Trong đó: Đ: Đất Đa: đá mẹ 
Sv: Sinh vật Kh: khí hậu 
Đh: địa hình Nc: nước trong đất và nước ngầm 
t: thời gian Ng: hoạt động của con người 


Đất là một hệ thống hở. Các hoạt động thêm vào đất, mắt khỏi đất, chuyên dịch 
vị trí trong đất và hoạt động chuyên hóa trong đất xảy ra liên tục. Chất lượng của đất 
phụ thuộc vào đá mẹ, khí hậu, cỏ cây và sinh vật sống trên và trong lòng đất, đặc biệt 
phụ thuộc vào tác động của con người đối với đất đai. 


Theo cách định nghĩa của tổ chức FAO thì: “Đất đai là một tổng thể vật chất, bao 
gồm cả sự kết hợp giữa địa hình và không gian tự nhiên của thực thể vật chất đó”. Như 
vậy, đất đai là một phạm vi không gian như một vật mang những giá trị theo ý niệm 
của con người. Theo cách định nghĩa này, đất đai thường gắn với một giá trị kinh tế 
được thê hiện bằng giá tiền trên một đơn vị diện tích đất đai khi có sự chuyên quyền sở 
hữu. Cũng có những quan điểm tổng hợp hơn cho răng đất đai là những tài nguyên 


sinh thái và tài nguyên kinh tê, xã hội của một tông thê vật chât. Theo quan điêm đó, 
đât đai là một phân diện tích cụ thê của bê mặt trái đât, bao gôm cả các yêu tô câu 
thành môi trường sinh thái ngay trên và dưới bê mặt đât như khí hậu, thô nhưỡng, dạng 
địa hình, địa mạo, nước mặt (hô, sông, suôi, đâm lây, v.v ...) các lớp trâm tích sát bê 
mặt cùng với nước ngâm, tập đoàn động thực vật, trạng thái định cư của con người, 
những kêt quả hoạt động của con người trong quá khứ và hiện tại đê lại (san nên, hô 
chứa nước, hệ thông tiêu thoát nước, đường xá, nhà cửa. v.v... ). 

- Đât đai là một tài nguyên 

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá đôi với mỗi quốc gia, là điều kiện tôn tại và 
phát triên của con người và các sinh vật khác trên trái đât. 

C.Mac việt: Đât là tài sản mãi mãi với loài người, là điêu kiện cân đê sinh tôn, là 
điêu kiện không thê thiêu được đê sản xuât, là tư liệu sản xuât cơ bản trong nông lâm 
nghiệp. 


Trong tiến trình lịch sử của xã hội loài người, con người và đất đai ngày càng gắn 
liền chặt chẽ với nhau. Đất đai trở thành nguồn của cải vô tận của con người, con 
người dựa vào đó để tạo nên sản phẩm nuôi sống mình. Đất đai luôn luôn là thành 
phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống. Không có đất đai thì không có bất kỳ 
một ngành sản xuất nào, không một quá trình lao động nào diễn ra và cũng không thể 
có sự tôn tại của xã hội loài nĐƯưỜi. 

Đất đai là địa điểm, là cơ sở của các thành phố, làng mạc, các công trình công 
nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, các công trình phúc lợi khác, các cánh đồng đề con người 
trồng trọt, chăn nuôi v.v... 


Đất đai là nguồn của cải, là một tài sản cố định hoặc đầu tư cố định, là thước đo 
sự giàu có của mỗi quốc gia. Đất đai còn là sự bảo hiểm cho cuộc sống, bảo hiểm về 
tài chính, như là sự chuyển nhượng của cải qua các thế hệ và như là một nguồn lực cho 
các mục đích tiêu dùng. 


Luật đất đai 1993 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ghi: "Đất đai 
là một tài nguyên quốc gia vô cùng quí giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần 
quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây 
dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng. Trải qua nhiều thế hệ, 
nhân dân ta đã tốn bao công sức, xương máu mới tạo lập, bảo vệ được vốn đất đai như 
ngày nay Ï. 

Con người khai thác bề mặt đất đai để trồng trọt, chăn nuôi,,tạo nên sản phẩm 
nuôi sống cả xã hội loài người. Khai thác bề mặt đất đai và cải tiến chất lượng đất đai 
để tạo ra khối lượng sản phẩm ngày càng nhiều hơn, thoả mãn nhu cầu lương thực, 
thực phẩm ngày càng tăng. Trình độ khai thác đất đai gắn liền với sự tiễn hoá của xã 
hội. Quá trình ấy làm cho con người ngày càng gắn chặt với đất đai hơn. Quan hệ giữa 
con người và đất đai ngày càng phát triển và gắn liền chặt chẽ với nhau. Mặt khác con 


người ngày càng nhận thức và hiểu biết hơn về khoa học kỹ thuật, khám phá và khai 
thác “kho báu” trong lòng đất phục vụ mục đích của mình. 


Đất đai gắn liền với khí hậu, môi trường trên phạm vi toàn cầu cũng như từng 
vùng, từng miền lãnh thô. Trải qua lịch sử hàng triệu năm của trái đất, khí hậu cũng 
trải qua nhiều biến động do những nguyên nhân tự nhiên hoặc do tác động của con 
người. Trong quá trình chính phục và cải tạo thiên nhiên, con người ngày cảng can 
thiệp vào quá trình biến đối của tự nhiên. Biến đổi khí hậu có tác động mạnh mẽ đến 
các hệ sinh thái trên đất liền, nhất là đối với cây trồng. 

Như vậy việc sử dụng hợp lý đất đai ngoài ý nghĩa về kinh tế còn có ý nghĩa về 
bảo vệ, cải tạo và biến đổi môi trường. Ngày nay với sự phát triển của khoa học kỹ 
thuật, người ta rất chú ý đến tác động của môi trường trong quá trình hoạt động sản 
xuất của con người, trong đó sử dụng khai thác đất đai là yêu tô vô cùng quan trọng. 


Trong các yếu tố cầu thành của môi trường đất đai, nguồn nước, khí hậu, cây 
trồng, vật nuôi, hệ sinh thái v.v... thì đất đai đóng vai trò quan trọng. Những biến đổi 
tiêu khí hậu, những phá vỡ hệ sinh thái ở những vùng nào đó trên trái đất ngoài tác 
động ảnh hưởng của tự nhiên thì vai trò của con người tác động cũng rất lớn: lụt úng 
do phá rừng, canh tác bất hợp lý v.v... Tất cả những cái đó làm ảnh hưởng đến môi 
trường. Bởi vậy sử dụng tài nguyên đất không thê tách rời với việc bảo vệ và cải tạo 
môi trường. 

1.2.2. Những chức năng chủ yếu của đất đai 

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá đối với mỗi quốc gia, là điều kiện tổn tại và 
phát triển của con người và các sinh vật khác trên trái đất. Trong tiến trình lịch sử của 
xã hội loài người, con người và đất đai ngày càng gắn liền chặt chẽ với nhau. Đất đai 
trở thành nguồn của cải vô tận của con người, con người dựa vào đó đỀ tạo nên sản 
phẩm nuôi sống mình. Đắt đai luôn là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường 
sông. Không có đất đai thì không có bất kỳ một ngành sản xuất nào, không một quá 
trình lao động nào diễn ra và cũng không thê có sự tồn tại của xã hội loài người. Khái 
niệm về đất đai gắn liền với nhận thức của con người về thế giới tự nhiên. Đối với con 
người, đất đai có những chức năng chủ yếu sau đây: 

e Chức năng sản xuất 


Là cơ sở cho rât nhiêu hệ thông phục vụ cuộc sông con người, qua quá trình 

sản xuât, đât đai cung câp lương thực, thực phâm và rât nhiêu sản phâm sinh vật 
khác cho con người sử dụng trực tiêp hay gián tiêp qua chăn nuôi gia súc, gia câm vả 
các loại thuỷ hải sản. 

e Chức năng môi trường sông 


Đât đai là cơ sở của mọi hình thái sinh vật sông trên lục địa thông qua việc cung 
câp các môi trường sông cho sinh vật và đên di truyện đê bảo tôn cho thực vật, động 


vật và các cơ thê sông cả trên đât và dưới mặt đât. 

e Chức năng cân băng sinh thái 

Đất đai và việc sử dụng nó là nguồn và là tắm thảm xanh, hình thành một thể cân 
băng năng lượng trái đât - sự phản xạ, hâp thụ và chuyên đôi năng lượng phóng xạ từ 
mặt trời và của tuân hoản khí quyên địa câu. 

e Chức năng tàng trữ và cung cáp nguÔn nước 

Đất đai là kho tàng trữ nước mặt và nước ngâm vô tận, có tác động mạnh tới chu 
trình tuần hoàn nước trong tự nhiên và có vai trò điều tiết nước rất to lớn. 

e Chức năng dự trữ 

Đât đai là kho tài nguyên khoáng sản cung câp cho mọi nhu câu sử dụng của con 
người. 

e. Chức năng không gian sự sông 

Đất đai có chức năng tiệp thu, gạn lọc, là môi trường đệm và làm thay đôi hình 
thái, tính chất của các chất thải độc hại. 

e Chức năng bảo tôn, bảo tàng lịch sử 

Đất đai là trung gian đê bảo vệ, bảo tôn các chứng cứ lịch sử, văn hoá của loài 
người, là nguôn thông tin vê các điêu kiện khí hậu, thời tiết trong quá khứ và cả về 
việc sử dụng đât đai trong quá khứ. 

e Chức năng trật mang sư sông 

Đât đai cung câp không gian cho sự chuyên vận của con người, cho đâu tư, sản 
xuât và cho sự dịch chuyên của động vật, thực vật giữa các vùng khác nhau của hệ 
sinh thái tự nhiên. 

e Chức năng phán đị lãnh thô 

sự thích hợp của đât đai về các chức năng chủ yêu nói trên thê hiện rât khác biệt 
ở các vùng khác nhau trên lãnh thổ của mỗi quốc gia nói riêng và trên toàn trái đất nói 
chung. Mỗi phần lãnh thô mang những đặc tính tự nhiên, kinh tế, xã hội rất đặc thù. 

1.2.3. Vai trò của đất trong sự phát triển kinh tế, xã hội 

1.2.3.1. Đất đai là một tư liệu sản xuất 

Trong sô những điêu kiện vật chât cân thiệt cho hoạt động sản xuât và đời sông 
của con người, đât với lớp phủ thô nhưỡng, lòng đât, rừng và mặt nước chiêm vị trí 
đặc biệt. Đất là điều kiện đầu tiên và là nền tảng tự nhiên của bất kỳ một quá trình sản 
xuất nảo. 

Các Mác cho răng, đât là một phòng thí nghiệm vĩ đại, là kho tàng cung câp các 
tư liệu lao động, vật chât, là vị trí đê định cư, là nên tảng của tập thê. Khi nói về vai trò 


và ý nghĩa của đất đối với nền sản xuất xã hội, Mác đã khăng định: “Lao động không 
phải là nguồn duy nhất sinh ra của cải vật chất và giá ta tiêu thụ - như William Petti đã 
nói - Lao động chỉ là cha của của cải vật chất, còn đất là mẹ” Chúng ta đều biết rằng, 
không có đất thì không thể có sản xuất, cũng như không có sự tôn tại của con người. 
Đất là sản phẩm của tự nhiên, xuất hiện trước con người và tồn tại ngoài ý muốn của 
COn người. Đất tôn tại như một vật thể lịch sử - tự nhiên không phụ thuộc vảo hình thái 
kinh tế - xã hội. Để thực hiện quá trình lao động cần phải có đủ 3 yếu tố: 


- Hoạt động hữu ích của con người: Chính là lao động hay con người có khả năng 
sản xuât, có kỹ năng lao động và biệt sử dụng công cụ, phương tiện lao động đê sản 
xuât ra của cải vật chât; 


- Đối tượng lao động: Là đối tượng để lao động tác động lên trong quá trình lao 
động; 


Tư liệu lao động: Là công cụ hay phương tiện lao động được lao động sử dụng để 
tác động lên đối tượng lao động. 


Như vậy, quá trình lao động chỉ có thể bắt đầu và hoàn thiện được khi có con 
người + điều kiện vật chất (bao gồm cả đối tượng lao động và công cụ hay phương 
tiện lao động 


Đất đai là điều kiện vật chất chung nhất đối với mọi ngành sản xuất và hoạt động 
của con người, vừa là đối tượng lao động (cho môi trường để tác động như: xây dựng 
nhà xưởng, bố trí máy móc, làm đất, v.v...), vừa là phương tiện lao động (cho công 
nhân nơi làm việc, dùng để gieo trồng, nuôi gia súc, v.v...). Tuy nhiên, đất đai là “tư 
liệu sản xuất đặc biệt”. Nó khác với các tư liệu sản xuất khác ở những điểm sau: 


- Đặc điểm tạo thành: Đất đai xuất hiện, tồn tại ngoài ý chí và nhận thức của con 
người; là sản phẩm của tự nhiên, có trước lao động, là điều kiện tự nhiên của lao động. 
Chỉ khi tham gia vào hoạt động sản xuất của xã hội, dưới tác động của lao động đất đai 
mới trở thành tư liệu sản xuất. Trong khi đó, các tư liệu sản xuất khác là kết quả của 
lao động có trước của con người (do con người tạo ra). 


- Tính hạn chế về số lượng: Đất đai là tài nguyên hạn chế, diện tích đất (số 
lượng) bị giới hạn bởi ranh giới đất liền trên bề mặt địa cầu. Các tư liệu sản xuất khác 
có thể tăng vỀ SỐ lượng, chế tạo lại tuỳ theo nhu cầu của xã hội. 


- Tính không đồng nhất: Đất đai không đồng nhất về chất lượng, hàm lượng các 
chất dinh dưỡng, các tính chất lý, hoá, v.v... trong đất (quyết định bởi các yếu tô hình 
thành đất cũng như chế độ sử dụng đất khác nhau). Các tư liệu sản xuất khác có thê 
đồng nhất về chất lượng, quy cách, tiêu chuẩn (mang tính tương đối do quy trình công 
nghệ quyết định). 


- Tính không thay thế: Thay thế đất băng tư liệu khác là việc không thể làm được 
Các tư liệu sản xuất khác, tuỳ thuộc vào mức độ phát triển của lực lượng sản xuất có 


thê được thay thế bằng tư liệu sản xuất khác hoàn thiện hơn, có hiệu quả kinh tế hơn. 


- Tính cố định vị trí: Đất đai hoàn toàn cô định vị trí trong sử dụng (khi sử dụng 
không thể di chuyên từ chỗ này sang chỗ khác). Các tư liệu sản xuất khác được sử 
dụng ở mọi chỗ, mọi nơi, có thê di chuyên trên các khoảng cách khác nhau tùy theo sự 
cần thiết. 


- Tính vĩnh cửu (khả năng tăng tính chất sản xuất): Đất đai là tư liệu sản xuất 
vĩnh cửu (không lệ thuộc vảo tác động phá hoại của thời gian). Nếu biết sử dụng hợp 
lý đặc biệt là trong sản xuất nông - lâm nghiệp, đất sẽ không bị phá hỏng, ngược lại có 
thể tăng tính chất sản xuất (độ phì nhiêu) cũng như hiệu quả sử dụng đất. Khả năng 
tăng sức sản xuất của đất tuỳ thuộc vào phương thức sử dụng là tính chất có giá trị đặc 
biệt, không tư liệu sản xuất nào có được. Các tư liệu sản xuất khác đều bị hư hỏng dần, 
hiệu ích sử dụng giảm và cuối cùng bị loại khỏi quá trình sản xuất. 


Có thê nói, đât đai là một tư liệu sản xuât cực kỳ quan trọng đôi với con người. 


Sự quan tâm chú ý đúng mức trong việc quản lý và sử dụng đất đai sẽ làm cho 
sản lượng thu được từ mỗi mảnh đất không ngừng tăng lên. 


1.2.3.2. Vai trò đặc biệt của đất trong nông nghiệp 


Đất đai là điều kiện vật chất cần thiết cho sự tồn tại của bất kỳ ngành sản xuất 
nảo. Đất cần cho công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, v.v... Nhưng trong mỗi 
ngành, đất có vai trò không giống nhau. 


Trong các ngành phi nông nghiệp, đất đai giữ vai trò thụ động với chức năng là 
cơ sở không gian và vị trí để hoàn thiện quá trình lao động, là kho tàng dự trữ trong 
lòng đất (các ngành khai khoáng). Quá trình sản xuất và sản phẩm được tạo ra không 
phụ thuộc vào đặc điểm độ phì nhiêu của đất, chất lượng thảm thực vật và các tính 
chất tự nhiên có sẵn trong đất. 


Riêng trong nông nghiệp đất có vai trò khác hắn. Với nông nghiệp, đất không chỉ 
là cơ sở không gian, không chỉ là điều kiện vật chất cần thiết cho sự tồn tại của ngành 
sản xuất này, mà đất còn là yếu tố tích cực của sản xuất. Quá trình sản xuất nông 
nghiệp có liên quan chặt chẽ với đất, phụ thuộc nhiều vào độ phì nhiêu của đất, phụ 
thuộc vào các quá trình sinh học tự nhiên. Trong nông nghiệp, ngoài vai trò cơ SỞ 
không gian, đất còn có hai chức năng đặc biệt quan trọng: 


- Đất là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của con người trong quá trình sản 
xuât; 


- Đất tham gia tích cực vào quá trình sản xuất, cung cấp cho cây trồng nước, 
không khí và các chất dinh dưỡng cần thiết để cây trồng sinh trưởng và phát triển. Như 
vậy đất gần như trở thành một công cụ sản xuất. Năng suất và chất lượng sản phẩm 
phụ thuộc rất nhiều vào độ phì nhiêu của đất. Trong số tất cả các loại tư liệu sản xuất 
dùng trong nông nghiệp, chỉ có đất mới có chức năng này. 


10 


Chính vì vậy, phải nói rằng đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu và đặc biệt trong 
nông nghiệp. 


1.2.3.3. Đất đai đối với sự phát triển các ngành kinh tế 


Đât đai tham gia vào tât cả các ngành sản xuât vật chât của xã hội như là một tư 
liệu sản xuât đặc biệt. Tuy nhiên đôi với từng ngành cụ thê trong nên kinh tê quôc dân, 
đât đai cũng có những vị trí vai trò khác nhau. 


Trong ngành công nghiệp (trừ ngành khai khoáng), đất đai làm nên tảng, làm cơ 
sở, làm địa điểm đề tiễn hành những thao tác, những hoạt động sản xuất kinh doanh. 


Muốn xây đựng một nhà máy, trước hết phải có địa điểm, một diện tích đất đai 
nhất định, trên đó sẽ là nơi xây dựng các nhà xưởng đề máy móc, kho tàng, bến bãi, 
nhà làm việc, đường xá đi lại trong nội bộ v.v... Tất cả những cái đó là cần thiết trước 
tiên đề tiễn hành hoạt động sản xuất kinh doanh. 


Sự phát triển nhanh chóng của các ngành công nghiệp đòi hỏi mở rộng qui mô 
xây dựng, các nhà máy mới tăng lên làm tăng số lượng diện tích đất đai dành cho yêu 
cầu này. 


Cùng với sự phát triển nhanh chóng của các ngành công nghiệp là sự phát triển 
của các ngảnh xây dựng, các công trình dân cư phát triển đòi hỏi xây dựng nhà ở và 
hình thành đô thị, các khu dân cư mới. Những yêu cầu này ngảy càng tăng lên làm cho 
nhu câu đất đai dành cho các ngành đó cũng tăng lên. 


Trong nông nghiệp đất đai có vị trí đặc biệt quan trọng, là yếu tố hàng đầu của 
ngành sản xuất này. Đất đai không chỉ là chỗ tựa, chỗ đứng để lao động mà còn là 
nguồn thức ăn cho cây trồng. Mọi tác động của con người vảo cây trồng đều dựa vào 
đất đai và thông qua đất đai. Đất đai sử dụng trong nông nghiệp được gọi là ruộng đất 


Trong nông nghiệp, ruộng đất là tư liệu sản xuất chủ yếu và đặc biệt không thể 
thay thế được. Ruộng đất vừa là đối tượng lao động, vừa là tư liệu lao động. 


Hoạt động sản xuất trong nông nghiệp, đặc biệt trong ngành trồng trọt, là quá 
trình tác động của con người vào ruộng đất (như cày bừa, bón phân v.v... ) nhằm thay 
đổi chất lượng đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển, 
tức là quá trình biến ruộng đất kém màu mỡ thành ruộng đất màu mỡ hơn. Trong quá 
trình này ruộng đất đóng vai trò như là đối tượng lao động. Mặt khác con người sử 
dụng đất đai như một công cụ đề tác động lên cây trồng, thông qua đó làm 


tăng độ màu mỡ của đất nhằm thu sản phẩm nhiều hơn. Trong quá trình này, 
ruộng đất đóng vai trò như là tư liệu lao động. 

Quá trình sản xuất nông nghiệp (trong ngành trông trọt) là quá trình khai thác, sử 
dụng đất. Bởi vậy không có ruộng đất thì không thể có hoạt động sản xuất nông 
nghiệp. 


H 


1.3. ĐẶC ĐIỂM ĐẤT ĐAI VÀ Ý NGHĨA KINH TẾ ĐÓI VỚI VIỆC SỬ DỤNG 
TÀI NGUYÊN ĐẮT 


1.3.1. Đặc tính không thể sản sinh và có khả năng tái tạo của đất đai 


Đất đai có vị trí cố định không đi chuyển được, với một số lượng có hạn trên 
phạm vi toàn cầu và phạm vi từng quốc gia. Tính cô định không thê di chuyển từ vị trí 
này sang vị trí khác của đất đai đồng thời qui định tính giới hạn về quy mô theo không 
gian gắn liền với môi trường mà đất đai chịu chi phối (nguồn gốc hình thành, khí hậu, 
sinh thái với những tác động khác của thiên nhiên). Vị trí của đất đai có ý nghĩa lớn về 
mặt kinh tế trong quá trình khai thác sử dụng đất. Những đất đai ở gần các đô thị, các 
đường giao thông, các khu dân cư được khai thác sử dụng triệt để hơn những đất đai ở 
các vùng xa xôi, hẻo lánh, và do đó có giá trị sử dụng và giá trị lớn hơn. Đất đai không 
thê sản sinh thông qua sản xuất. 


Độ phì là một thuộc tính tự nhiên của đất và là yếu tổ quyết định chất lượng đất 
Độ phì là một đặc trưng về chất gắn liền với đất, thể hiện khả năng cung cấp thức ăn, 
nước cho cây trồng trong quá trình sinh trưởng và phát triển. Khả năng phục hồi và tái 
tạo của đất chính là khả năng phục hồi và tái tạo độ phì thông qua tự nhiên hoặc do tác 
động của con người. Tuỳ theo mục đích sử dụng mà độ phì của đất có vai trò khác 
nhau. Chăng hạn, trong nông nghiệp độ phì hay độ màu mỡ của đất có vai trò cực kỳ 
quan trọng, quyết định việc tăng năng suất và sản lượng cây trồng. Việc sử dụng và 
khai thác đất nông nghiệp phải bảo đảm nguyên tắc là không ngừng cải tạo nâng cao 
độ phì. 

Đất đai dùng để canh tác có khả năng tạo ra một khối lượng lương thực lớn để 
duy trì sự sống của người lao động. “Đất, trong hầu hết các tình huống, sản sinh ra một 
lượng lương thực nhiều hơn so với số lượng đủ để duy trì sự sống của người lao động” 
(A đam Smnth - Của cải các dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 1997). 


Tính hai mặt của đất đai (không thể sản sinh nhưng có khả năng tái tạo) có ý 
nghĩa cực kỳ quan trọng trong quá trình sử dụng đất. Một mặt, phải hết sức tiết kiệm 
đất đai, xem xét kỹ lưỡng khi bố trí sử dụng các loại đất. Mặt khác phải chú ý ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật đề tăng khả năng phục hồi và tái tạo của đất đai. 


1.3.2. Đất dai là tư liệu sản xuất đặc biệt găn liền với hoạt động sản xuất của 
con người 


Trong quá trình hoạt động sản xuất, đất đai trở thành tư liệu sản xuất không thể 
thiếu được. Tác động của con người vào đất đai thông qua hoạt động sản xuất đa dạng 
phong phú với nhiều vẻ khác nhau, trực tiếp hay gián tiếp nhằm khai thác triệt để 
nguồn tài nguyên thiên nhiên này vì lợi ích của mình. Những tác động đó có thê làm 
thay đổi tính chất sử dụng đất đai, từ đất đai hoang sơ thành đất đai canh tác được hoặc 
đất đai từ sử dụng mục đích này sang mục đích khác. Hoặc những tác động đỀ cải tạo 
chất đất, làm tăng độ màu mỡ của đất đai. Tất cả những tác động ấy của con người làm 


12 


cho đất đai vốn dĩ là một sản phẩm tự nhiên trở thành một sản phâm của lao động. 


“Tuy có những thuộc tính tự nhiên như nhau nhưng một đám đất được canh tác 
có giá trị lớn hơn một đám đất bỏ hoang” (C.Mac, Ănghen toàn tập - tập 25 phân II, 
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 1994) 


Con người không tạo ra được đất đai, nhưng băng lao động của mình (lao động 
sông và lao động vật hoá) mà cải thiện đất đai, làm cho đất đai từ xấu trở thành tốt hơn 
và tăng năng suất sử dụng ruộng đất. 


“Tư bản có thê được cô định vào đất, bỏ vào ruộng đất, trong một thời gian tương 
đối ngăn, như trường hợp cải tạo những thuộc tính hoá học, áp dụng phân bón... hoặc 
có định trong một thời gian dài hơn, như trường hợp xây dựng các kênh đào tiêu nước, 
hệ thống tưới nước, san bằng mặt đất, xây dựng các kiến trúc dùng vào việc kinh 
doanh... ở một nơi khác, tôi đã từng gọi tư bản sáp nhập vào ruộng đất như vậy là lang 
— capital” (ruộng đất - tư bản) 


Trong điều kiện sản xuất tư bản chủ nghĩa, những đầu tư vào ruộng đất đã biến 
ruộng đất thành tư bản (Tư bản ruộng đất) và ruộng đất đã trở thành một quan hệ kinh 
tế - xã hội. Trong xã hội có giai cấp, các quan hệ này ngày càng phát triển và càng làm 
sâu sắc thêm những mâu thuẫn trong xã hội. 


Trong điều kiện kinh tế thị trường, đất đai trở thành đối tượng của sự trao đổi, 
mua bán, chuyển nhượng và hình thành một thị trường đất đai. 


1.3.3. đặc điểm về sự chiếm hữu và sở hữu đất đai 


Từ xa xưa, khi loài người còn sống thành bây đản, con người chuyên từ săn bắn 
sang trồng cây trên những đất đai chiếm được và trở thành sở hữu chung của cộng 
đồng. 

Cùng với tiến trình phát triển của xã hội loài người, chế độ sở hữu và chiếm hữu 
đất đai cũng phát triển theo nhiều kiểu khác nhau. Tuy nhiên “Sở hữu ruộng đất khác 
với các hình thái sở hữu khác ở chỗ là, đến một trình độ phát triển kinh tế nhất định, nó 
trở nên thừa và có hại, ngay cả khi xét trên quan điểm của phương thức tư bản chủ 
nghĩa” (Mac- Ănghen toàn tập, tập 25 phân II, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 1994). 


Chế độ chiếm hữu ruộng đất và biến quyên sở hữu đất đai thành sở hữu tư nhân 
là một quá trình phát triển lâu dài, gắn liền với lịch sử của từng vùng trên trái đất hay 
mỗi quốc gia. 

Đất đai trước hết là sản phẩm của tự nhiên, con người khai phá và chiếm hữu 
thành tải sản chung của cộng đồng, bộ lạc. Những nhu cầu sản phẩm nuôi sống con 
người ngày cảng tăng lên do dân số phát triển, những đất đai màu mỡ, dễ khai phá đã 
được chiếm hữu và được canh tác. Nhà nước ra đời và chế độ sở hữu tư nhân về ruộng 
đất cũng xuất hiện. ở châu âu chế độ sở hữu tư nhân về ruộng đất được pháp lệnh 
khuyến khích và bảo hộ. ở châu Mỹ La tỉnh lại tập trung những ruộng đất rộng lớn 


13 


trong tay một nhóm nhỏ những địa chủ có quyền thê. 


Quyền sở hữu đất đai không chỉ đem lại lợi ích kinh tế mà quan trọng hơn còn 
đem lại địa vị xã hội và quyền lực chính trị. Trong chế độ sở hữu tư nhân về ruộng đất 
ai năm nhiều ruộng đất thì không những kẻ đó giàu có mà còn là người có uy lực chính 
trị. 


Những người không có đất trở thành kẻ làm thuê, cuộc sống bấp bênh phụ thuộc. 
Duy trì chế độ sở hữu tư nhân về ruộng đất sẽ dẫn đến ruộng đất tập trung trong tay 
một số ít người, nhóm người hoặc một tầng lớp nào đó trong xã hội, còn đại bộ phận 
làm ruộng trực tiếp sẽ không có ruộng, trở thành người làm thuê. Đồng thời chế độ sở 
hữu tư nhân về ruộng đất cũng dẫn đến việc tách người làm ruộng khỏi điều kiện sống 
và làm việc của họ, tức là tách người lao động với đôi tượng lao động và tư liệu sản 
xuât. 


Một hậu quả khác của chế độ sở hữu tư nhân về ruộng đất là tạo ra một lớp người 
mới ở nông thôn - lớp người cho vay nặng lãi. Lớp người này thường đặc trưng cho 
chế độ sở hữu tư nhân về ruộng đất ở châu á - nơi kết hợp chế độ ruộng đất truyền 
thống trước thực dân hoá của châu âu và chế độ ruộng đất với chính sách thực dân hoá 
của châu âu. Tức là sở hữu ruộng đất cộng đồng làng xã với chế độ sở hữu ruộng đất 
phong kiến - tư bản. 


Từ một nên nông nghiệp tự cung tự câp, sản xuât đủ sông đên một nên nông 
nghiệp thương mại hoá, vai trò của tâng lớp người cho vay nặng lãi thay đôi một cách 
căn bản. 


Hoạt động cho vay nặng lãi từ chỗ chỉ cung cấp cho người nông dân những 
khoản tiền hạn chế để vượt qua khó khăn trong cuộc sống mà thường trả bằng hiện vật 
với lãi cao và rất cao, đến việc cung cấp tiền cho người nông dân không hạn chế do 
những nhu cầu chuyên đổi cây trồng hoặc đầu tư đầu vào sản xuất. Thường người cho 
vay nặng lãi quan tâm hơn đến việc chiếm đất của người nông dân do họ không trả 
được nợ vì lãi suất cao và nghiễm nhiên họ bị mắt quyền sử dụng mảnh đất của mình. 
Từ đó, người cho vay nặng lãi trở thành kẻ đầu cơ ruộng đất đề bán cho những địa chủ 
kếch sủ giàu có và chính họ trở thành những địa chủ có thế lực ở nông thôn và trong 
xã hội. Tất yếu dẫn đến địa vị xã hội của nông dân bị hạ thấp. 


Cùng với quá trình thương mại hoá nền nông nghiệp, việc chia nhỏ đất đai và 
quyền sở hữu tư nhân về đất đai cũng tất yếu dẫn đến quá trình bần cùng hoá nông 
dân, làm tổn thương đến nền kinh tế và làm mắt đất đai của đại bộ phận nông dân, tập 
trung vào tay một số địa chủ giàu có và đầy quyền lực 

Ở nước ta, từ những ngày đầu dựng nước từ thời các vua Hùng của đất Văn 
Lang, âu Lạc, ruộng đất trong nước thuộc quyền sở hữu tối cao của nhà vua, người dân 
cày cấy đất “Vua ban” phải có nghĩa vụ đối với vua, tức là nghĩa vụ với Nhà nước như 
đóng góp sản vật, lao dịch, binh dịch. 


14 


Cùng với sự phát triển của lịch sử, chế độ phong kiến hình thành và dần dần chế 
độ sở hữu tư nhân cũng bắt đầu xuất hiện. Song nhìn chung trong một thời gian dài 
suốt hàng trăm năm chế độ phong kiến kết hợp với chế độ thuộc địa của thực dân 
pháp, chế độ sở hữu ruộng đất của nước ta vẫn gồm hai loại song song tồn tại: sở hữu 
Nhà nước và sở hữu tư nhân. Tuỳ theo từng thời kỳ lịch sử khác nhau mà sự biểu hiện 
của quyên sở hữu đó cũng khác nhau và diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. 


Vào thời kỳ cực thịnh của chế độ phong kiến Việt Nam (thế kỷ X- XV) ruộng đất 
thuộc sở hữu Nhà nước chiếm đại bộ phận “Đất vua, chùa làng”. Bao gồm ruộng làng 
xã, ruộng quốc khó, ruộng phong cấp. 


Ruộng làng xã là ruộng đất thuộc sở hữu Nhà nước nhưng thường được giao cho 
các làng xã quản lý và làng xã đứng ra phân chia cho nông dân cày cấy. Người nông 
dân cấy ruộng công của làng xã phải nộp tô, đi lao dịch, binh dịch. Ruộng đất công 
làng xã trở thành nguồn thu chủ yếu của nhà nước phong kiến. Nhà nước phân chia 
hạng ruộng đất. định mức tô phải nộp cho mỗi hạng ruộng đất của làng xã cho nông 
dân cày cấy. 


Một số triều đại phong kiến đã cho phép bán ruộng công thành ruộng tư (đời nhà 
Trần, 1254). Như vậy đời nhà Trần đã chuyên quyền sở hữu Nhà nước sang quyền sở 
hữu tư nhân. Thời hậu Lê (thế kỷ XV) đã cho phép biến quyền chiếm hữu lâu dải 
thành sở hữu, khiến cho tình trạng “chiếm công vi tư” nảy nở. 


Chế độ phong kiến ngày cảng phát triển. Nhà nước ngày càng tham gia trực tiếp 
vào việc phân chia ruộng công làng xã. Với chính sách “quân điền” thời nhà Lê 
(1429), chế độ phong kiến nhà Lê đã huỷ bỏ quyền tự trị ruộng đất của làng xã. Ruộng 
đất công làng xã Nhà nước còn dùng đề ban thưởng cho quan lại quý tộc hay người có 
công với Nhà nước. 

Như vậy ruộng công làng xã tuy có xu hướng giảm nhưng vẫn có ưu thế trong 
toàn bộ đất đai trong nước và của hình thức sở hữu Nhà nước. 


Ruộng quốc khố là ruộng đất thuộc sở hữu Nhà nước, do Nhà nước trực tiếp 
quản lý Nguồn của ruộng quốc khố là tịch thu từ các trang trại, đồn điền của địa chủ 
quan lại người Hán, do khai hoang mà có. Hoa lợi ruộng quốc khô thường dùng vào 
việc cứu tế sửa sang lăng tâm, đền đài. Lực lượng lao động chủ yếu làm ruộng 


quốc khó là những tù nhân và chiến tù. Tô ruộng quốc khố thường cao hơn tô 
ruộng làng xã. Thường tô ruộng làng xã do dân làng xã cày cấy chỉ bằng 117 tô ruộng 
quốc khố 


Ruộng phong cấp là ruộng đất vua ban thưởng cho quan lại, quý tộc hay người có 
công với nước, với triều đình. Thông thường ruộng phong cấp có kèm theo một số hộ 
nông dân để canh tác, từ đó hình thành các thái ấp của quý tộc. Quyền sở hữu ruộng 
phong cấp vẫn thuộc Nhà nước. Người được phong cấp chỉ có quyền chiếm hữu thu tô, 
không có quyên sở hữu. 


15 


Bên cạnh ruộng đất thuộc sở hữu Nhà nước còn có ruộng đất thuộc sở hữu tư 
nhân. Đó là ruộng đất của địa chủ hay của những nông dân tự canh tác, trong đó ruộng 
đất của địa chủ là chủ yếu. Xu hướng ruộng đất sở hữu tư nhân ngày càng tăng do sự 
phân hoá giai cấp, do “chiếm công vi tư”, đo Nhà nước cho bán ruộng công làm ruộng 
tư. 


Từ thời nhà Lý năm 1135 ruộng đất tư mới được thừa nhận về mặt pháp lý. Đời 
nhà Trần (thế kỷ XV) có nhiều chính sách khuyến khích phát triển mở rộng ruộng đất 
sở hữu tư nhân như chính sách thuế - thuế ruộng tư chỉ bằng 1130 thuế ruộng công. 
Chiếm công vi tư, cho bán ruộng công thảnh ruộng tư. 


Ngày nay Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định “Đất đai 
thuộc quyền sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý”. Nhà nước giao đất 
cho các tổ chức kinh tế, các đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, tô chức chính 
trị - xã hội (gọi chung là tô chức), hộ gia đình, cá nhân sử dụng ôn định lâu dài. Nhà 
nước còn cho tô chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất...”(điều 1, Luật đất đai năm 1993). 


Đất đai thuộc sở hữu toàn dân và Nhà nước là người đại diện. Nhà nước giao cho 
các tô chức, các cá nhân sử dụng đất đai theo mục đích quy định. Người sử dụng ruộng 
đất phải đóng thuế cho Nhà nước. Nhà nước có thể cho thuê đất và người thuê đất phải 
trả tiền thuê đất trong thời hạn thuê. 


1.3.4. Tính đa dạng và phong phú của đất đai 


Tính đa dạng và phong phú của đất đai trước hết do đặc tính tự nhiên của đất đai 
và phân bố cố định trên vùng lãnh thổ nhất định gắn liền với điều kiện hình thành đất 
quyết định, mặt khác nó còn do yêu cầu và đặc điểm, mục đích sử dụng các loại đất 
khác nhau. Một loại đất có thể sử dụng theo nhiều mục đích khác nhau. 

Đặc điểm này của đất đai đòi hỏi con người khi sử dụng đất đai phải biết khai 
thác triệt để lợi thế của mỗi loại đất một cách tiết kiệm và có hiệu quả nhất trên mỗi 
vùng lãnh thổ. Để làm được điều đó phải xây dựng một quy hoạch tổng thể và chỉ tiết 
sử dụng đất đai trên phạm vi cả nước và từng vùng lãnh thổ. 

14. QŨY ĐẮT ĐAI, TÀI NGUYÊN ĐÁT THẺ GIỚI VÀ VIỆT NAM 

1.4.1. Khái niệm và sự hình thành quỹ đất 

Quỹ đất là toàn bộ diện tích đất đai các loại của một quốc gia, một vùng hay địa 
phương, của loại đất theo mục đích sử dụng. Quỹ đất có thê được tính cho toàn bộ hay 
tính cho một đầu người. Có thể xem xét cơ cấu quỹ đất các loại đang sử dụng theo 
mục đích. Quỹ đất của một quốc gia hay địa phương thường là cố định và việc tăng 
thêm là rất hạn chế. Quỹ đất tính trên đầu người thường thay đổi theo xu hướng giảm 
bớt vì đất đai không được sản sinh ra nhưng dân số lại tăng. 

Quỹ đất đai của một quốc gia là nguồn lực tự nhiên cần được bảo vệ và sử dụng 
một cách tiết kiệm, có hiệu quả, đặc biệt là đất đai tốt, có giá trị làm tăng thêm của cải 


lồ 


trong xã hội. 


Quỹ đất đai được hình thành một cách tự nhiên găn liền với quá trình hình thành 
đất, với một lịch sử lâu đời trong quá trình sử dụng đất của con người. Quỹ đất cũng 
được phân bố một cách tự nhiên gắn liền với phân bố các vùng lãnh thổ. Mặt khác 
trong quá trình sử dụng đất, do những nhu cầu sử dụng khác nhau, quỹ đất cũng được 
hình thành bởi con người nhằm điều hoà và bồ trí lại đất đai theo mục đích sử dụng. 


Ví dụ khi những nhu cầu về xây dựng cơ sở hạ tầng, về phát triển các khu công 
nghiệp, đô thị tăng lên, con người có thê điều chỉnh, giảm bớt diện tích của các quỹ đất 
khác như quỹ đất nông nghiệp để tăng thêm quỹ đất cho các loại nhu cầu trên. Sự thay 
đổi cơ câu quỹ đất trong tông thể quỹ đất tự nhiên có ý nghĩa rất quan trọng, nói lên xu 
thế phát triển của đất nước trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, đồng thời cũng thê 
hiện trình độ phát triển của khoa học kỹ thuật và việc ứng dụng chúng vào sản xuất, 
đặc biệt đối với sự thay đổi trong sản xuất nông nghiệp. 

1.4.2. Vài nét chung về đất thế giới 

Trái đất của chúng ta, với tổng diện tích bề mặt là 510 triệu km” trong đó đại 
dương chiếm 361 triệu km” (71%), còn lại diện tích lục địa chỉ chiếm 149 triệu km” 
(29%). Bắc bán cầu có diện tích đất liền lớn hơn nhiều so với Nam bán cầu. 

Sự thay đổi về khí hậu, thảm thực vật, đá mẹ, địa hình và tuổi của đất trên Trái 
đất là nguyên nhân hình thành nhiều loại đất khác nhau về màu sắc, độ dày đất, độ 
chua và nhiều tính chất khác. Nhìn chung, trên thể giới có 5 nhóm đất phố biến nhất. 
Những vùng có khí hậu lạnh, lượng mưa dồi đào và điều kiện thoát nước tết có nhóm 
đất.podzol. 

- Những vùng khí hậu ôn hòa với rừng rụng lá theo mùa có nhóm đất alfisols, đất 
có màu nâu hoặc xám. 

- Những vùng có khí hậu ôn hòa và đồng cỏ bán khô hạn hình thành nhóm đất 
đen giàu mùn, đất có tầng dày và màu đen. 

- Nhóm đất khô hạn (aridosols) phát triển ở những vùng khô hạn Bắc Mỹ, Nam 
Mỹ và Châu Phi, nơi gần hoang mạc hoặc ở hoang mạc. Nhóm đất này rất xấu, chỉ để 
chăn nuôi và phát triển nông nghiệp nếu có nguồn nước tưới. 

- Ở những vùng nhiệt đới và á nhiệt đới với lượng mưa phong phú, có nhóm đất 
đỏ (oxisols) nghèo chất dinh dưỡng. 


Tỷ lệ phần trăm (%) những loại đất này được thê hiện ở bảng I.I 


Số liệu của bảng cho thấy, những loại đất thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp như 
đất phù sa, đất nâu rừng chỉ chiếm 12,6%. Những loại đất quá xấu (4 loại đầu) chiếm 
tới 40,5%. 


Hiện trạng sử dụng đất của thế giới theo FAO như sau: 


17 


- 20% diện tích đất lục địa ở vùng có nhiệt độ quá lạnh (< 50C) 
- 20% diện tích đất lục địa là hoang mạc vả sa mạc 

- 20% diện tích đất ở vùng quá dốc 

- 20% diện tích đất ở vùng quá khô hạn 

- 10% diện tích đất lục địa đang canh tác 


- 10% diện tích đất lục địa là đồng cỏ hoặc chăn thả tự nhiên. 


18 


Bảng 1.1. Tỷ lệ % diện tích các loại đất trên thế giới 


Loại đất Tỷ lệ % 
Tuyết, băng, hồ 11,0 
Đất hoang mạc ẤN 
Đất núi 16,3 
Đất tài nguyên 4,0 
Đất podzol 9,2 
Đắt nâu rừng câu, 
Đất đỏ (laterit) 17,0. 
Đất đen hỆ: 
Đất màu hạt dẻ 8,6 
Đất xám 9,4 
Đắt phù sa 3,9 


(Nguôn: FAO, 1990) 
Đất trên thế giới rất hiếm song chúng lại được phân bố không đồng đều ở các hậu 
và các nước khác nhau. 


Bảng 1.2. Diện tích đất đai phân bố theo bề mặt trái đất 


Đắt liền Diện tích (km”) 

Châu Âu 9.671.000 

Châu Á 42.275.000 
Châu Phi 29.813.000 
Châu Úc 7.965.000 

Nam Mỹ 17.976.000 
Bắc Mỹ 20.443.000 
Châu Nam Cực 11.105.000 


(Nguôn: Lê Huy Bá, 2002) 
Hiện nay toàn bộ đất đai tốt nhất trên thế giới đã bị con người tác động vào. 


Diện tích đất đang canh tác của thế giới chỉ chiếm 10% tổng diện tích đất tự nhiên 
(khoảng 1500 triệu ha), và được FAO đánh giá là: 


Đất có năng suất cao: 14% 
Đất có năng suất trung bình: 28% 
Đất có năng suất thấp: 58% 


Trong tương lai, có thể khai phá và đưa vào sử dụng nông nghiệp khoảng 15- 
20%. Nhưng rõ ràng, trên phạm vi toàn thế giới, đất tết thì ít, đất xấu thì nhiều và quỹ 
đất ngày càng bị thoái hóa. Các loại đất không sử dụng được cho nông nghiệp theo 
bảng I.3. 


19 


Bảng 1.3. Các loại đất không sử dụng được cho nông nghiệp 


Loại đất Diện tích (tỉ ha) % so với đất tự nhiên ( % ) 
Đất quá dốc 2,682 18 
Đất quá khô 2,533 l7 
Đất quá lạnh 2,235 15 
Đất đóng băng 1,490 10 
Đất quá nóng 1,341 ọ 
Đất quá nghèo dinh dưỡng 0,745 5 
Đất quá lầy 0,596 4 


(Nguôn: P. Bllringh) 

Nguồn tài nguyên đất thế giới hàng năm luôn bị giảm đi về số lượng cũng như 
chất lượng, đặc biệt là đất nông nghiệp mắt đi do chuyên sang sử dụng cho mục đích 
khác (chủ yếu là đùng cho xây dựng). Xã hội phát triển ngày càng cao, nhu cầu xây 
dựng ngày càng lớn. Người ta ước tính một người cần 0,1 ha đất làm chỗ ở và các nhu 
cầu văn hoá, giao thông, v.v... vì thế do số lượng người tăng lên dẫn đến hàng năm thế 
giới mất đi khoảng § triệu ha đất nông nghiệp do chuyên sang xây dựng cơ bản. Đất 
nông nghiệp còn mất đi do xói mòn, nhiễm mặn, ô nhiễm khác, v.v... khoảng 4 triệu 
ha. Như vậy, mỗi năm nhân loại mất đi 12 triệu ha đất nông nghiệp. 


Những đất còn lại cũng bị giảm sút về chất lượng do nhiều nguyên nhân như xói 
mòn, rửa trôi, đặc biệt ở vùng nhiệt đới ầm do mưa lớn cùng vơi đất dốc, 1 ha đất 
trong 1 năm mất từ 100 - 150 tấn đất. Ngoài ra còn nhiều nguyên nhân khác như: Khô 
hạn, chất thải rắn và lỏng, bụi, v.v... đã làm cho đất bị ô nhiễm thoái hóa. Bên cạnh đó, 
tình trạng kết von, đá ong hoá, hoang mạc hóa, v.v... ngày cảng gia tăng. Song song 
với việc đất nông nghiệp ngày cảng bị mắt và xấu đi thì sự bùng nỗ dân số trên cả thế 
giới ngày càng báo động. Dân số thế giới mỗi năm tăng từ 80 - 85 triệu người. Với 
năng suất như hiện nay, mỗi người cần 0,2 - 0,4 ha đất nông nghiệp mới đủ lương thực 
thực phẩm. Muốn nuôi sống 80 - 100 triệu người dân tăng/năm cần phải khai hoang 20 
- 30 triệu ha đất mỗi năm. Như vậy muốn đất nông nghiệp khỏi mất đi hàng năm thì 
phải khai hoang mở rộng diện tích từ 30 - 40 triệu ha. Song tiềm năng đất nông nghiệp 
của thế giới chỉ có hạn. Theo nhiều nhà khoa học tính toán, trong 3,2 tỷ ha đất của trái 
đất chúng ta đã khai thác 1,5 tỷ ha, còn 1,7 tỷ ha với tốc độ khai thác 40 triệu ha/năm 
thì chỉ còn 40 năm nữa là không có đất để khai hoang mở rộng diện tích. Hơn nữa, 
việc khai hoang sẽ có một SỐ trở ngại lớn như: 


+ Phải có nguôn vôn lớn. 


+ Không được xâm canh vảo đất rừng vì rừng đã bị tàn phá quá nhiều, 


20 


+ Những vùng còn đất khai hoang là những vùng ít dân nên sẽ hạn chế về lực 
lượng lao động. 


Như vậy việc cần quan tâm ở đây là sử dụng tài nguyên đất sao cho thực sự hợp 
lý để giải quyết mâu thuẫn giữa đất và việc tăng dân số. Hiện nay chỉ có hướng thâm 
canh tăng năng suất và nâng cao hệ số sử dụng đất được coi là có hiệu quả nhất. Gần 
đây, nhờ có các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, con người đã làm tăng năng suất gấp 2 - 3 
lần năng suất cũ. Tuy nhiên, cũng có những khó khăn cần phải được quan tâm giải 
quyết là: 


+ Đât thoái hoá do xói mòn, rửa trôi, bón nhiêu phân hoá học vả thuôc phòng trừ 
sâu bệnh, cỏ đại, v.v... 


+ Giá thành nông sản ngày càng cao. Người ta đã tổng kết muốn tăng năng suất I 
lần thì phải tăng chi phí máy kéo 2 lần, phân hoá học 5 lần, thuốc trừ sâu, bệnh và cỏ 
dại 10 lần. 


1.4.3. Khái quát về tài nguyên đất Việt Nam 


Việt Nam có diện tích tự nhiên là 330.104,2 km”, xếp thứ 59 trên tổng số 200 
nước trên Thế giới, thuộc quy mô diện tích trung bình. Trong đó diện tích sông, suối, 
núi đá và các hải đảo chiếm khoảng 2 triệu ha, còn lại là các loại hình thô nhưỡng đất 
liền. Gần 3/4 diện tích đất đai của nước ta là rừng núi và chưa khai thác. Diện tích đất 
đai được sử dụng vào sản xuất nông nghiệp chưa đầy 25%. Có thê nói, Việt Nam tất 
đa dạng về các loại hình thổ nhưỡng và phong phú về khả năng sử dụng đất, nhưng 
phân bố giữa các vùng không đều. ở những vùng đất rộng lớn thì dân cư lại ít, thưa 
thớt. Những vùng này thường điều kiện sản xuất khó khăn, do đó đời sống cũng gặp 
nhiều khó khăn. Vùng Trung du Bắc bộ chiếm 31,3% diện tích đất tự nhiên nhưng chỉ 
chiếm 16,4% tổng diện tích đất nông nghiệp của cả nước. Trong khi đó, Đồng bằng 
sông Hồng chiếm 3,78% diện tích đất tự nhiên nhưng chiếm 8,7% tổng diện tích đất 
nông nghiệp. Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 11,95% diện tích đất tự nhiên, 
nhưng chiếm 34,30% tổng diện tích đất nông nghiệp. Diện tích đất tự nhiên và đất 
nông nghiệp trên đầu người ngày càng giảm do tốc độ tăng dân số cao, sự phát triển 
mạnh của các yêu tô như đô thị hoá, công nghiệp hoá và các cơ sở hạ tầng mà ở đó chủ 
yếu là đất nông nghiệp bị chuyển đổi mục đích sử dụng sang các hoạt động kinh tế 
khác với số lượng ngày cảng tăng. Diện tích đất bình quân đầu người ở Việt Nam 
thuộc loại thấp trên Thế giới, diện tích đất tự nhiên bình quân đầu người là 0,46 ha, chỉ 
băng 116 mức bình quân của Thế giới, đứng thứ 10 trong 11 nước Đông Nam á (cao 
hơn Singapore) và đứng thứ 135 trong số 200 nước trên Thế giới. Bình quân đất nông 
nghiệp trên đầu người của Việt Nam hiện chỉ còn dưới 0,12 ha (theo số liệu thống kê 
đất nông nghiệp năm 2002 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). Đặc điểm phân bố đất 
đai tại Việt Nam cũng rất đa dạng, phụ thuộc vào điều kiện địa lý của từng vùng, miền. 
ở các nơi vùng sâu, vùng xa thuộc trung du miền núi diện tích đất tự nhiên bình quân 
đầu người cao, nhưng loại đất tết với các điều kiện đảm bảo cho người dân có thể canh 


21 


tác được lại rất thiếu. ở đồng băng - nơi đất đai đã được khai phá từ lâu, thuận lợi cho 
sản xuất nông nghiệp thì quỹ đất lại rất khan hiếm do mật độ dân số đông và ngày 
càng tăng, tốc độ phát triển kinh tế nhanh và hầu như không có đất khai phá mới đề bổ 
Sung. 


Từ trước những năm 1990, đất nông nghiệp hầu như không tăng, chênh lệch từ 
6.933.400 ha (năm 1980) đến 6.993.200 (năm 1990). Tuy nhiên, sau năm 1990, diện 
tích đất nông nghiệp gia tăng đáng kê. Trong khi đó, đất lâm nghiệp có chiều hướng 
giảm dân, nhất là vào thời kỳ 1980-1985. Đây là thời kỳ công cuộc khai hoang diễn ra 
mạnh mẽ. Sau đó, diện tích đất lâm nghiệp đã tăng lên do có sự đầu tư trồng rừng, khôi 
phục và bảo vệ tài nguyên rừng. 


Bảng 1.4. Các loại hình sử dụng đất 


Năm 
` 1980 1985 1990 1994 2000 2001 2003 
Đôi tượn 

Đất nông nghiệp 6.933,4| 6.9442. 6.9332. 7367,22| 9.3453. 9.3825 9.531,8 
Đất lâm nghiệp 11.866,8| 9.641,7 9.3952| 9.915,1IỊ 11.575,4 11.823,8| 12.402,2 
Đất chuyên dùng 718,8. 766,8 9722| 11221| 1.532,8| 1.568,3| 1.669,6 
Đất khu dân cư 702,0 _ 855,7 817,8 717,5 443.2 477,7 440,6 
Đất chưa sử dụng |12.967,9|14.827,7| 14.924,9| 13.982,3| 10027,2L 9.672,4L 8.867,4 


(Nguôn: Niên giám thống kê các năm) 


Diện tích đất chưa sử dụng đều có ở tất cả 7 vùng kinh tế - sinh thái của đất nước, 
nhưng tập trung nhiều nhất là ở miền núi trung du Bắc bộ và Tây Nguyên. Đây cũng là 
hai vùng có mật độ dân cư thấp nhất. Ngoài ra còn có ở vùng Duyên hải miền Trung 
và Khu Bốn cũ. Đất chưa sử dụng phần lớn là đất rừng và đôi núi trọc, điều kiện sản 
xuất khó khăn. Bởi vậy việc khai thác đất đai ở các' vùng này có ý nghĩa về mặt kinh 
tế và xã hội to lớn trên phạm vi cả nước, nhưng đòi hỏi phải có những đầu tư lớn, kế cả 
trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng để hình thành các vùng kinh tế mới. 


1.5. SỰ CÂN THIẾT CỦA KHOA HỌC KINH TẾ TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ 
NHƯNG VÁN ĐÈ ĐẶT RA 


1.5.1. Vị trí môn khoa học kinh tế tài nguyên đất 

Đất đai bị giới hạn bởi bề mặt của quả địa cầu và trong lãnh thổ của từng quốc 
gia. Đất đai không chỉ phục vụ cho nhu câu sản xuất nông lâm nghiệp mà còn phục vụ 
cho tất cả các ngành khác của nền kinh tế quốc dân như: xây dựng, giao thông, thuỷ 
lợi, khai khoáng, quốc phòng và nhà ở kể cả nhu cầu đô thị hoá. 

Tài nguyên đất là một nguồn lực đối với mọi quốc gia. Nguồn lực ấy có hạn. 

Theo tài liệu của FAO về đánh giá đất thế giới thì hiện nay hành tinh chúng ta có 
khoảng 149 triệu km”. Trong đó đất tuyết băng, hồ, hoang mạc chiếm hơn 20% còn 


55 


gần 80% có thể phục vụ cho các mục đích của con người. Đất canh tác để sản xuất 
nông lâm nghiệp chỉ còn khoảng 27% đất tự nhiên. 


Sự hạn hẹp về bề mặt diện tích đất đai, cùng với sự hạn chế trong việc khai thác 
tiềm năng đất đai do tiền bộ kỹ thuật và việc ứng dụng chúng vào khai thác đất đòi hỏi 
con người phải biết tính toán, đánh giá đầy đủ về đất đai không chỉ về mặt kỹ thuật mà 
cả về mặt kinh tế của đất đai. 


Mặt khác dân số ngày càng tăng, kinh tế- xã hội ngày càng phát triển, những nhu 
cầu về đất đai ngày càng tăng lên. Đất đai để sản xuất nông nghiệp, trực tiếp tạo ra sản 
phẩm nuôi sống con người ngày càng có xu hướng giảm sút, trong khi những nhu cầu 
về đất đai cho các ngành khác lại tăng lên như xây dựng, giao thông, nhà ở và nhất là 
quá trình đô thị hoá tăng lên làm cho đất đai phi sản xuất nông nghiệp tăng lên. 


Đất đai lại rất đa dạng và phong phú, có thê sử dụng cho nhiều mục đích khác 
nhau, nhiều ngành nghề khác nhau. Đất đai màu mỡ đề trồng trọt canh tác cũng không 
phải là nhiều. Những khu vực đất đai thuận lợi dễ khai thác thì đã được khai thác. 
Những vùng đất đai khó khăn chưa được khai thác cho sản xuất thì thường gặp những 
trở ngại về kỹ thuật và khả năng kinh tế, những điều kiện khác để khai thác sử dụng 
chúng. 


Những bắt cập về cung - cầu đất đai nói trên đang đặt ra cho con người những 
bức bách cần được giải quyết. Trên phạm vi mỗi quốc gia, diện tích đất đai bị hạn hẹp. 
Như vậy cần phải làm gì để khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên 
nhiên này, để vừa cải tạo bồi dưỡng đất vừa bảo vệ môi trường sinh thái trên phạm vi 
quốc gia và từng tiêu vùng lãnh thổ của quốc gia. , 


Khoa học kinh tế tài nguyên đất đóng vai trò xứng đáng trong hệ thống khoa học 
kinh tế vì tài nguyên đất đai chiếm vị trí quan trọng trong sự giàu có và làm tăng 
nguồn của cải của xã hội đối với mỗi quốc gia. 

1.5.2. Đối tượng, nhiệm vụ và phạm vỉ nghiên cứu của môn học kinh tế đất 


Đất đai trên phạm vi lãnh thổ của một quốc gia là vô cùng rộng lớn. Đất đai bao 
gồm cả phần bề mặt và cả phần bề sâu trong lòng đất. Bề sâu trong lòng đất là những 
khoáng sản đã được khai thác hoặc chưa được khai thác. Khoa học kinh tế đất nghiên 
cứu phần bề mặt đất (bao gồm cả phần mặt nước) đã, đang và sẽ được sử dụng và khai 
thác. Chúng có liên hệ đến phần bề sâu trong lòng đất. 


Như vậy bề mặt đất đai và các loại đất đai đã, đang và sẽ sử dụng là đối tượng 
nghiên cứu trực tiếp của khoa học kinh tế đất. 


Từ vị trí vai trò và ý nghĩa của khoa học kinh tê đât, việc nghiên cứu môn học 
này có mục đích và nhiệm vụ sau đây: 


Nghiên cứu những tính quy luật chung trong việc sử dụng đất như: độ phì đất và 
các loại độ phì, những biểu hiện của nó và khai thác độ phì trên khía cạnh kinh tế vấn 


23 


đề địa tô và giá cả ruộng đất. Mô hình ba mặt trong sử dụng đất, lợi thế so sánh, chỉ 
phí cơ hội trong sử dụng đất. Quy luật cung, cầu và thị trường nhà đất. Vẫn đề quan hệ 
giữa đất đai và môi trường. Việc nghiên cứu những tính quy luật chung trong sử dụng 
đất là cần thiết nhằm trang bị những kiến thức chung nhất về kinh tế đất từ đó giúp ta 
tìm ra được những tính quy luật trong việc sử dụng đất có hiệu quả. 


- Nghiên cứu những xu thế, quy luật vận động của các loại đất đai sử dụng trên 
phạm vi quốc gia và từng vùng lãnh thổ 


- Tìm ra phương hướng, những giải pháp sử dụng có hiệu quả các loại đất 
đai. 
1.5.3. Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế tài nguyên đất 


Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử là phương pháp khoa học 
chung nhất cho mọi khoa học. Vì vậy khoa học kinh tế tài nguyên đất cũng sử dụng 
phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử làm cơ sở nền tảng trong phương 
pháp luận nghiên cứu của mình. 


Phương pháp này coi tài nguyên đất như một sự vật và hiện tượng, một đối tượng 
trực tiếp, đặt nó trong sự vận động gắn liền với sự vận động môi trường sinh thái, 
trong đó có sự tác động của con người. Sự tác động của con người vào việc cải tạo đất 
hoặc chuyên hoá các loại đất phải nằm trong mối quan hệ biện chứng hợp quy luật. 


Sự biên hoá của đât đai, đặc biệt là sự biên hoá vê mặt sử dụng và sự thay đôi các 
chê độ sở hữu phụ thuộc vào các chê độ xã hội và sự vận động trong quá trình lịch sử 
nhât định. 


Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử trong nghiên cứu khoa học 
kinh tế đất là một phương pháp tư duy khoa học nhằm tìm tòi và rút ra quy luật trong 
quá trình sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất. tuỳ theo điều kiện cụ thể, từng nơi, 
từng lúc. 

Phương pháp phân tích chi phí lợi ích, phương pháp định lượng v.v... 


Phương pháp thống kê, phân tổ so sánh cũng được sử dụng rộng rãi vả xuyên 
suốt trong quá trình nghiên cứu khoa học kinh tế tài nguyên đất. Phương pháp này 
giúp cho sinh viên nắm được số lượng từng loại đất, sự biến động của chúng và mối 
quan hệ giữa các loại đất trên phạm vi quốc gia và từng vùng. Ngoài ra còn nhiều 
phương pháp khác cũng được ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu kinh tế đất. 


1.5.4. Mối quan hệ giữa khoa học kinh tế tài nguyên đất với các môn khoa 
học khác 

Kinh tế tài nguyên đất là môn khoa học mới, gắn liền với quá trình phát triển của 
xã hội. Đất đai ngày càng khan hiếm về mặt diện tích do tính có hạn của nó và sự bùng 
nổ dân số, sự phát triển các ngành kinh tế quốc dân. Đồng thời ngày càng bị cạn kiệt 


24 


trong việc khai thác tiềm năng của nó. Con người ngày càng phải “biết hơn” về nguồn 
tài nguyên này. Khoa học kinh tế đất ra đời nhằm đáp ứng đòi hỏi này của con người, 
của xã hội. 

Các khoa học về đất: Nghiên cứu về Sự hình thành, nguồn gốc và tính chất của 
đất phân loại đất để con người sử dụng đất tốt hơn, bố trí cây từng thích hợp với từng 
loại đất và cho sản phẩm cao hơn. 


Khoa học kỹ thuật nông nghiệp: Nghiên cứu môi quan hệ và sự tác động của các 
yêu tô vật chât đôt sự phát triên của cây trông, vật nuôi đê cho sản phâm nhiêu nhât và 
tôt nhât trong môi quan hệ với đât đai và môi trường. 


Các khoa học kinh tế: Nghiên cứu những quy luật và tính quy luật trong quan hệ 
giữa người và người trong quá trình sản xuất, tức là nghiên cứu các quan hệ sản xuất 
trong mối liên hệ tác động qua lại với lực lượng sản xuất. 


Như vậy khoa học kinh tế đất trên cơ sở nền tảng của kinh tế học chính trị Mác- 
lênin, dựa trên những thành tựu của các khoa học về đất, khoa học nông nghiệp và các 
khóa học tự nhiên khác để nghiên cứu các quan hệ, trước hết là quan hệ kinh tế-xã hội 
trong quá trình sử dụng đất. Vì vậy khi nghiên cứu khoa học kinh tế đất không thể bỏ 
qua những kiến thức và khái niệm cơ bản của kinh tế học chính trị Mác Lê nin và các 
thành tựu của khoa học địa chất, khoa học nông nghiệp và các khoa học tự nhiên khác 
(thiên văn, khí tượng, thuỷ văn v.v...l 


25 


Chương II 
ĐỊA TÔ VÀ CHÍNH SÁCH KIÊM SOÁT DÂN SỐ 
2.1. ĐỊA TÔ 
2.1.1. Bản chất của địa tô 


Địa tô là một phạm trù kinh tế gắn liền với chế độ sở hữu đất đai. Chế độ sở hữu 
về ruộng đất có các hình thức cơ bản sau: sở hữu nhỏ của nông dân tự do, sở hữu lớn 
của địa chủ (bao gồm cả địa chủ trong xã hội phong kiến và địa chủ trong xã hội tư 
bản); sở hữu của Nhà nước các thời đại. Trong việc xem xét bản chất của địa tô, chúng 
ta sẽ lấy sở hữu ruộng đất của địa chủ trong xã hội tư bản làm nền tảng xuất phát. 


Đặc trưng cơ bản của đất đai của địa chủ (cả trong xã hội phong kiến cũng như 
trong xã hội tư bản) là tách rời người sở hữu và người sử dụng đất. Trong xã hội tư bản 
tách rời người sử dụng đất với người lao động trực tiếp và hình thành nên nhà tư bản 
kinh doanh nông nghiệp và người lao động làm thuê trong nông nghiệp. Trong nông 
nghiệp dưới xã hội tư bản tồn tại 3 giai cấp đối lập nhau nhưng có quan hệ chặt chẽ với 
nhau: địa chủ, chủ tư bản kinh doanh nông nghiệp, lao động làm thuê trong nông 
nghiệp. Đó chính là tiền đề của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Người sở hữu 
ruộng đất - địa chủ hay chủ đất có quyền sử dụng đất theo ý muốn của họ: trực tiếp 
kinh doanh hoặc cho người khác thuê. Trong trường hợp cho thuê đất, quyền sở hữu 
ruộng đất và quyền sử dụng ruộng đất đã tách rời và hình thành hai giai cấp đối lập 
nhau - chủ đất (người sở hữu đất) và nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp (người sử 
dụng đất). 


Đề được sử dụng đất của địa chủ vào kinh doanh sản xuất, nhà tư bản phải trả 
cho chủ đất một khoản tiền nhất định theo hợp đồng. Số tiền trả thường được tính theo 
từng năm. Đương nhiên số tiền trả đó được hình thành một cách khách quan, không 
phụ thuộc vào ý muốn riêng của chủ ruộng hay nhà tư bản theo mặt bằng chung về 
mức lợi nhuận trong toàn nên kinh tế. Số tiền trả đó dù là trả về ruộng đất canh tác hay 
là đất xây dựng, hầm mỏ, ngư trường, rừng gỗ v.v... đều được gọi là địa tô (C Mác - 
Anghen toàn tập, tập 25, phần II, NXB CTQG - Hà Nội, 1994, trang 246). Đó chính là 
giá trị kinh tế của quyền sở hữu đất đai của địa chủ. Quyền đó đã mang lại cho chủ 
ruộng một lợi ít h cụ thể. Như vậy, địa tô là hình thái theo đó quyền sở hữu ruộng đất 
được thực hiện về mặt kinh tế, tức là đem lại thu nhập cho người sở hữu ruộng đất đó. 
Khoản tiền mà chủ tư bản phải trả cho chủ ruộng, trên thực tế dù nhiều hay Ít đều được 
gọi là địa tô. Nhưng xét về bản chất kinh tế, chỉ có thê nói: địa tô là một khoản tiền mà 
chủ tư bản phải trả cho chủ ruộng. 

Theo C. Mác thì trong nền nông nghiệp nhỏ giá cả ruộng đất - hình thức và kết 
quả của quyền tư hữu ruộng đất - biểu hiện thành sự giới hạn đối với bản thân sản 
xuất, làm giảm lượng tư bản có thể đầu tư thâm canh cho sản xuất. Còn trong chế độ 
sở hữu lớn của địa chủ thì một mặt tiền thuê ruộng cũng làm giới hạn đối với sản xuất, 


26 


mặt khác những khoản đầu tư vào đất rút cục sẽ vào tay của địa chủ. Trên thực tế chủ 
tư bản ra sức bóc lột đất trong thời hạn hợp đồng còn hiệu lực, đồng thời địa chủ cũng 
ra sức lợi dụng đất đề làm giàu. 


Chủ tư bản, ngoài tiền thuê đất để được sử dụng đất, còn phải đầu tư tư bản vào 
đất để sản xuất: “Tư bản có thê được cố định vào đất, bỏ vào ruộng đất trong thời gian 
tương đối ngăn như là trường hợp cải tạo những thuộc tính hoá học sử dụng phân hoá 
học v.v... hoặc được cô định trong một thời gian dải hơn, như trường hợp xây dựng các 
kênh đảo tiêu nước, hệ thống tưới nước, san bằng mặt đất, xây dựng các kiến trúc dùng 
trong việc kinh doanh v.v... ” (C. Mác - Anghen toàn tập, tập 25, phần II, NXB CTQG 
- Hà Nội, 1994. trang 246). Những phân đầu tư có định vào đất đều làm cho đất được 
cải thiện hơn, đều làm tăng năng suất sử dụng ruộng đất, làm cho ruộng đất từ chỗ là 
vật chất đơn thuần trở thành ruộng đất - tư bản. Đó là công lao của nhà tư bản kinh 
doanh nông nghiệp, không phải của địa chủ. Trong thời hạn hợp đồng thuê đất thì kết 
quả đó thuộc về nhà tư bản. Nhưng khi hết hạn thuê đất thì những kết quả đó nghiễm 
nhiên thuộc về chủ đất, trở thành thuộc tính của đất của địa chủ và khi sang hợp đồng 
mới địa chủ cũng nghiễm nhiên tính thêm vào đỉa tôi cả phần có thể sinh lời của những 
tư bản đã đầu tư trước đó Băng cách đó địa tô sẽ ngày một lớn lên. Địa chủ đã thu 
được lợi do thành quả phát triển của xã hội mang lại - những tiễn bộ khoa học công 
nghệ trong nông nghiệp mà ông ta không hè có chút công lao nào để tạo ra nó. Xu thế 
vận động đó của địa tô chứng tỏ địa chủ đã ngày càng lợi dụng đất đai để làm giàu, và 
nó buộc những nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp hạn chế những khoản đầu tư vào 
đất mà họ không khai thác hết được trong thời hạn hợp đồng. Đó là một trong những 
hạn chế lớn của kiểu kinh doanh tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp. 


Địa tô tư bản chủ nghĩa là bộ phận lợi nhuận siêu ngạch do công nhân làm thuê 
trong nông nghiệp tạo ra (tức bộ phận giá trị thặng dư sau khi trừ đi lợi nhuận bình 
quân của tư bản đầu tư vào nông nghiệp) và do nhà tư bản thuê đất nộp cho người sở 
hữu ruộng đất. 


Vấn đề đặt ra là nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp lẫy tiền từ nguồn thu nào để 
trả tiền thuê ruộng - địa tô cho chủ ruộng. Phải chăng họ phải trích một phần lợi nhuận 
mà họ thu được trong kinh doanh đề trả cho chủ ruộng. Để trả lời được câu hỏi đó, cần 
nghiên cứu các hình thái cụ thể của địa tô. 


2.1.2. Địa tô chênh lệch 


Các ngành kinh tế khác nhau có cấu tạo hữu cơ khác nhau, nghĩa là với tổng 
lượng tư bản như nhau nhưng ở các ngành khác nhau thì một lượng lao động sống sẽ 
vận hành được những lượng lao động vật hoá khác nhau. Vì vậy cùng tỉ suất giá trị 
thặng dư như nhau với một lượng tư bản như nhau sẽ thu được lượng giá trị thặng dư 
khác nhau. 


Trong nông nghiệp cũng như trong công nghiệp, đều có lợi nhuận siêu ngạch. 


BẠN, 


Trong công nghiệp, lợi nhuận siêu ngạch chỉ là một hiện tượng tạm thời đối với từng 
doanh nghiệp, còn trong nông nghiệp thì nó tôn tại tương đối lâu dài, vì diện tích 
ruộng đất có hạn và hầu hết đất đai có thể trồng trọt đã bị chiếm dụng, nên không thể 
tạo thêm ruộng đất tốt và gần nơi tiêu thụ như trong công nghiệp có thể xây dựng thêm 
nhà máy hiện đại hơn để cạnh tranh. 


Khác với trong công nghiệp, trong nông nghiệp giá cả sản xuất chung của nông 
phẩm do điều kiện sản xuất xấu nhất quyết định, bởi vì nếu chỉ canh tác trên ruộng đất 
tốt và trung bình sẽ không đủ nông sản phẩm cho nhu cầu xã hội mà phải canh tác cả 
trên ruộng xấu. Do đó, giá cả sản xuất chung của nông phẩm phải đảm bảo cho những 
tư bản đầu tư trên ruộng đất xấu này thu được lợi nhuận bình quân. 

Như vậy, cả những nhà tư bản kinh doanh trên ruộng đất tốt và ruộng đất trung 
bình đều thu được lợi nhuận siêu ngạch. 

Địa tô chênh lệch là những phần lợi nhuận siêu ngạch ngoài lợi nhuận bình quân 
thu được trên những ruộng đất tết và trung bình, là chênh lệch giữa giá cả sản xuất 
chung của nông phẩm được quyết định bởi điều kiện sản xuất trên ruộng đất xấu nhất 
và giá cả sản xuất cá biệt trên ruộng đất tết và trung bình. 


Bảng 2.1 : Địa tô chênh lệnh ở các hạng ruộng đất khác nhau 


Hạng Chi phí tư bản Lợi nhuận Tổng số giá cả | Sản lượng (tạ) 
ruộng đất bình quân sản xuất 
Xấu 100 20 120 4 
Trung bình 100 20 120 5 
Tốt 100 20 120 6 


Từ nguyên lý hoạt động của quy luật hàng hoá lợi nhuận như trên, chúng ta hãy 
xem xét thí dụ của C. Mác để thấy một phần giá trị thặng dư của nhà tư bản thuê đất 
kinh doanh tại sao lại rơi vào tay của chủ ruộng dưới hình thức địa tô. 


Giả sử phần lớn các công xưởng trong một ngành nào đó đều sử dụng than đá 
làm nhiên liệu để sản xuất sản phẩm, có một số Ít các công xưởng lợi dụng được sức 
của dòng chảy các thác nước. Các công xưởng sử dụng nhiên liệu than đá phải chi phí 
một lượng tư bản cho mỗi đơn vị sản phẩm lớn hơn các công xưởng lợi dụng được 
năng lượng dòng chảy thác nước. Giá cả sản xuất chung được hình thành từ giá thành 
của các xưởng sản xuất dùng than đá cộng với tỷ suất lợi nhuận bình quân. Vậy là các 
xưởng sử dụng thác nước bán sản phẩm theo giá cả sản xuất chung đã cho phép thu lợi 
nhuận siêu ngạch. Đó là con số chênh lệch giữa giá cả sản xuất cá biệt với giá cả sản 
xuất chung. Lợi nhuận siêu ngạch đó giới hạn bởi 2 đại lượng: giá cả sản xuất cá biệt 
và giá cả sản xuất chung của ngành đó. Nhà tư bản kinh doanh sẽ dùng lợi nhuận siêu 


28 


ngạch đó để trả địa tô cho chủ ruộng. Điều đó cho phép chủ tư bản vẫn thu được lợi 
nhuận theo tý suất lợi nhuận bình quân và vẫn có địa tô để trả cho chủ ruộng. 


Vấn đề đặt ra là: tại sao lợi thế khai thác lại không bị bình quân hoá để tạo ra lợi 
nhuận bình quân của ngành đó? Rõ ràng không phải bất cứ nhà tư bản nảo cũng có lợi 
thế đó, mà chỉ có một số ít nhà chiếm hữu được khu đất có thác nước mới được khai 
thác lợi thế đó, hoặc một số ít nhà thuê được thác nước của địa chủ. Mặc dù có cạnh 
tranh tự do các tư bản khác không thể tạo ra được thác nước một cách phô biến. Do 
vậy có thê nói tính chất đặc biệt của thác nước (một lực lượng tự nhiên) và sự độc 
chiếm thác nước đó đã cản trở bình quân hóa số lượng lợi nhuận của các công xưởng 
có điều kiện tự nhiên đặc biệt thuận lợi so với điều kiện sản xuất chung phổ biến của 
ngành đó. 


Chủ tư bản phải trả địa tô cho chủ đất là vì, thứ nhất địa chủ có quyền cho phép 
hay không cho phép ai đó sử dụng thác nước trên địa phận của ông ta. Quyền sở hữu 
đất đai về mặt pháp lý cho phép ông ta có thể cho phép hay không cho phép người 
khác được sử dụng thác nước. Nghĩa là người sử dụng thác nước phải trả tiền thuê cho 
chủ đất có thác nước dưới hình thức địa tô. Thứ hai, lợi nhuận siêu ngạch là kết quả 
của việc sử dụng tư bản ở điều kiện thuận lợi. Chủ tư bản tuy phải trả địa tô cho chủ 
đất bằng lợi nhuận siêu ngạch, nhưng phần lợi nhuận của ông ta không vì thế mà thấp 
hơn các chủ tư bản khác. Đó là cơ sở kinh tế để chủ tư bản chấp nhận trả địa tô cho 
chủ đât. 


Một số điều cần đặc biệt chú ý từ sự phân tích trên: 


Thứ nhất: địa tô mà chủ tư bản thuê thác nước trả cho chủ đất bao giờ cũng là địa 
tô chênh lệch. Đó là mức chênh lệch giữa giá cả sản xuất cá biệt của tư bản sử dụng 
lực lượng tự nhiên bị độc chiếm với giá cả chung của tư bản trong ngành đó. 


Thứ hai: địa tô đó xuất hiện không phải do sức sản xuất của tư bản đã sử dụng, 
đã được tăng lên một cách tuyệt đối. Mà đó chỉ là sự lớn hơn một cách tương đối kết 
quả của tư bản được sử dụng trong các điều kiện thuận lợi so với những tư bản được 
sử dụng trong những điều kiện tự nhiên không thuận lợi. Bởi lẽ nếu tiễn bộ khoa học - 
công nghệ tăng lên đến một trình độ mà hiệu quả sử dụng nhiên liệu than tiến kịp hoặc 
vượt ưu thế của thác nước thì sẽ không còn lợi nhuận siêu ngạch đối với những tư bản 
khai thác thác nước và do đó không còn địa tô. 


Ti ba: lực lượng tự nhiên của thác nước không phải là nguồn sinh ra địa tô, mà 
chỉ là cơ sở tự nhiên của địa tô. Nói cách khác, nó là vật mang trong nó tiềm năng sinh 
ra địa tô, chứ không phải tạo ra địa tô. 

Thứ 0z: quyền sở hữu khu đất có thác nước cũng không phải nguồn sinh ra lợi 
nhuận siêu ngạch - phần có thê chuyên hoá thành địa tô. Lợi nhuận đó vẫn tôn tại ngay 
cả khi không có một quyền sở hữu đất đai nào cả. Ví dụ đó là thác nước trong khu đất 
vô chủ. Quyền sở hữu đất ở đây chỉ đem lại cho địa chủ - người sở hữu cả thác nước 


2Ð 


khả năng chuyền lợi nhuận siêu ngạch đó từ tay chủ tư bản sang tay ông ta mà thôi. 
Quyền đó là nguyên nhân làm cho lợi nhuận siêu ngạch chuyên hoá thành địa tô. 


Tóm lại, địa tô chênh lệch là kết quả của năng suất khác nhau giữa những tư bản 
ngang nhau bỏ vảo ruộng đất. 


2.1.2.1. Địa tô chênh lệch I 


Như chúng ta đã biết, sự chênh lệch giữa giá cả sản xuất cá biệt và giá cả sản 
xuất chung của một ngành sẽ tạo nên lợi nhuận siêu ngạch trong ngành đó. Trong nông 
nghiệp, lợi nhuận siêu ngạch của các chủ tư bản kinh doanh trên các thửa đất khác 
nhau là điều kiện cần thiết để làm xuất hiện địa tô. Có nhiều nhân tổ làm xuất hiện lợi 
nhuận siêu ngạch, do đó sẽ làm xuất hiện địa tô trong điều kiện chế độ tư hữu đất đai 
của địa chủ. Địa tô chênh lệch được hình thành bởi các nhân tổ thuộc điều kiện tự 
nhiên như độ phì tự nhiên, vị trí của đất đai v.v... được gọi là địa tô chênh lệch I. 


Người ta có thể khai thác các loại đất trong nông nghiệp từ đất xâu tới đất tốt 
hoặc ngược lại. Điều đó hoản toàn phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng nơi, trong 
từng giai đoạn. Thông thường người ta khai thác đất tốt trước cho đến khi đất đai đã 
được khai thác hết để sử dụng vào sản xuất nông nghiệp và tình hình sẽ diễn ra như 
sau: 


Do nhu câu của xã hội vê nông phâm sẽ tăng dân đên mức đủ đê có thê đưa loại 
đất xâu hơn vào sử dụng. Nhà tư bản kinh doanh trên đất xâu đó vẫn thu được lợi 
nhuận bình quân. 

Khi đât xâu được đưa vào sử dụng, giá nông phâm trên thị trường là giá mới 
băng giá cả sản xuât cá biệt trên đât xâu mới đưa vào sử dụng đó thì loại đât đã được 
sử dụng trước đó sẽ trở nên có lợi nhuận siêu ngạch và đât đó có địa tô. 

Loại đât xâu mới được đưa vào sử dụng không có lợi nhuận siêu ngạch do đó 
không có địa tô, mà chỉ có lợi nhuận bình quân. Cho đên khi có đât xâu hơn nữa được 
đưa vào sử dụng theo giá nông phâm mới thì nó mới có địa tô. 

Đê có địa tô chênh lệch I, cân có những điêu kiện cơ bản sau đây: 

Thứ nhát: Chá cả sản xuât trên loại đât xâu trong khi xã hội đòi hỏi phải là giá cả 
sản xuât chung có tác dụng điều tiệt trên thị trường. 

Thư hai: Có sự chênh lệch về các điêu kiện tự nhiên của đât đai mà các chênh 
lệch đó phải dẫn đến chênh lệch về năng suất ruộng đất, cho dù chi phí tư bản là ngang 
nhau. 

Thứ ba: Vẫn cần có chê độ tư hữu về đất đai của địa chủ 

Địa tô chênh lệch I nói chung phải thuộc vê chủ sở hữu đât đai vì phân lợi nhuận 
siêu ngạch đó có được không phải do công lao của nhà tư bản mà do điêu kiện tự nhiên 
khách quan đưa lại. Mặt khác các chủ tư bản sau khi nộp tô cho chủ đât vẫn còn nhận 


30 


được lợi nhuận bình quân. 


Trên thực tế ở một số nơi có thể trình tự khai thác đất không phải từ tốt đến xấu 
mà ngược lại - từ xấu đến tết. Ngay cả trong trình tự đó vẫn xuất hiện địa tô chênh lệch 
L Tuy nhiên giữa hai trình tự đó có một số khác biệt 


Ở trình tự từ tết đến xấu, sự đảm bảo về lợi ích cho các chủ tư bản kinh doanh 
trên đất xấu xã hội cần thiết là giá nông sản phẩm phải tăng đến mức đủ cho họ thu 
được lợi nhuận bình quân. ở trình tự từ đất xâu đến đất tốt, sự đảm bảo về lợi ích là giá 
nông phẩm không giảm khi tăng cung nhờ sản xuất trên đất tốt hơn. Điều đó sẽ không 
làm giảm khi khối lượng lợi nhuận của các nhà tư bản đang kinh doanh trên đất xấu, 
đồng thời với các nhà tư bản kinh doanh trên đất tốt mới sau khi nộp địa tô vẫn thu 
được lợi nhuận bình quân. 


Khi phân tích quá trình xuất hiện địa tô chênh lệch I chúng ta đã sử dụng thuật 
ngữ “giá cả sản xuất trên đất xấu nhất xã hội cần thiết”. Do nhu cầu xã hội và đặc điểm 
giới hạn của đất đai, nên xã hội đã phải chấp nhận trả giá cho nông phẩm theo giá đắt 
nhất cần thiết của xã hội. Điều đó làm nảy sinh sự không ăn khớp giữa giá cả sản phẩm 
cá biệt với giá thị trường. 

Chính sách kinh tế trong nông nghiệp cần xử lý được những mâu thuẫn trên. 


2.1.2.2. Địa tô chênh lệch II 


Khác với địa tô chênh lệch I - là hình thái của địa tô có được trên cơ sở những 
điều kiện tự nhiên thuận lợi, địa tô chênh lệch II là một hình thái địa tô có được trên cơ 
sở đầu tư thâm canh của nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp, tức là do những khoản 
đầu tư liên tiếp nhau trên cùng một đám đất mà có. 


Trong khi nghiên cứu địa tô chênh lệch II cần lưu ý 2 điểm sau: 


Cơ sở và xuất phát điểm của địa tô chênh lệch II là địa tô chênh lệch I. Nghĩa là 
địa tô chênh lệch I là tiền đề của địa tô chênh lệch II, tức là canh tác song song cùng 
một lúc những thửa đất có độ phì tự nhiên và vị trí khác nhau. 


- Trong địa tô chênh lệch II, ngoài sự khác nhau về mức độ phì nhiêu còn cộng 
thêm sự khác nhau trong cách phân phối tư bản của người kinh doanh nông nghiệp. Tư 
bản bỏ vào ruộng đất càng lớn, nên nông nghiệp càng phát triển thì địa tô càng tăng 
lên. Tư bản bỏ vào ruộng đất đã đem lại khoản địa tô không theo tỷ lệ với lợi nhuận 
mà tư bản đã bỏ ra. Địa tô tăng lên cùng với mức tăng của đầu tư. Tuy nhiên, để thấy 
rõ sự vận động của địa tô chênh lệch II trong mối quan hệ với đầu tư tư bản phụ thêm 
nghĩa là sự tăng lên của đầu tư phụ thêm vào đất đai làm cho địa tô tăng lên như thế 
nào, chúng ta có thể xem xét các trường hợp sau đây: 


- Trường hợp I : địa tô tăng lên cùng tỷ lệ với mức đầu tư của tư bản phụ thêm. 
Trường hợp này sẽ diễn ra khi: 


+ Giá cả sản xuất không thay đổi: một lượng tư bản phụ thêm đem lại sản phẩm 


3l 


phụ thêm tỷ lệ với lượng tư bản phụ thêm, nghĩa là khối lượng sản xuất tăng thêm tỷ lệ 
với số lượng tư bản phụ thêm. 


+ Khi giá cả sản xuất giảm xuống, mức tư bản đâu tư phụ thêm vẫn đem lại một 
lượng sản phâm tăng thêm, nghĩa là làm cho mức sản xuât tăng dân lên. 


+ Trong mọi trường hợp khi giá cả sản xuất tăng lên và đất giữ giá điều tiết vẫn 
không thay đôi thì địa tô tăng lên tý lệ với đầu tư phụ thêm khi hiệu suất đầu tư lần sau 
không đổi quyết định hiệu suất đầu tư lần trước giảm, hiệu suất đầu tư lần sau giảm 
hoặc tăng lên. 


Trường hợp 2: địa tô tăng lên không cùng tỷ lệ với mức tăng đầu tư tư bản phụ 
thêm, hoặc cao hơn hoặc thấp hơn: 


+ Tỷ lệ tăng địa tô cao hơn mức tăng tư bản đầu tư phụ thêm khi giá cả sản xuất 
không thay đổi nhưng sản xuất vẫn tăng lên, nghĩa là với lượng tư bản đầu tư phụ thêm 
đem lại một lượng sản phẩm tăng lên mặc dầu giá cả sản xuất không thay đổi và trong 
mọi trường hợp khi giá cả sản xuất tăng lên. 


+ Tỷ lệ tăng địa tô thấp hơn tỷ lệ tăng tư bản đầu tư phụ thêm khi hiệu suất đầu 
tư lần sau giảm so với lần đầu tư trước. 


Trường hợp 3: mức địa tô vẫn giữ nguyên như cũ trên tất cả các loại đất khi có 
đầu tư tiếp theo. Trường hợp này xảy ra khi loại đất xấu nhất không đem lại địa tô và 
do đó có tác dụng điều tiết giá cả bị loại ra khỏi cạnh tranh và loại đất tết hơn tiếp đó 
trở thành có tác dụng điều tiết và do đó loại đất này không đem lại địa tô nữa. 


Như vậy trong đa số các trường hợp địa tô đều tăng lên vì đầu tư tư bản đã tăng 
lên. 


2.1.3. Địa tô tuyệt đối 


Khi nghiên cứu về địa tô chênh lệch, chúng ta đã xuất phát từ giả thiết giá cả sản 
xuất chung ngang bằng với giá cả sản xuất cá biệt trên loại đất xấu xã hội cần thiết. 
Nói cách khác, giá cả sản xuất có tác dụng điều tiết thị trường ngang với giá cả cá biệt 
trên đất xâu nhất xã hội cần thiết. Khi đó chỉ có những đất nào có giá cả sản xuất cá 
biệt thấp hơn giá cả sản xuất cá biệt xã hội cần thiết thì mới có lợi nhuận siêu ngạch - 
cái sẽ chuyên hoá thành địa tô chênh lệch. Địa tô đó có cơ sở là sự chênh lệch về độ 
phì nhiêu tự nhiên hoặc là kết quả chênh lệch giữa các lần đầu tư liên tiếp trên cùng 
một thửa đất. Giả thiết đó không làm sai lệch quy luật địa tô chênh lệch. Giả thiết đó 
giúp chúng ta nghiên cứu địa tô chênh lệch một cách dễ dàng nhất. 


Tuy nhiên, theo giả thiết đó thì các chủ tư bản kinh doanh trên đất xấu nhất xã 
hội cần thết sẽ không phải nộp địa tô cho chủ ruộng vì giá cả sản phẩm trên thị trường 
do giá cả sản xuất trên loại đất xâu đó quyết định và chủ ruộng loại đất A cũng không 
thu được một địa tô nào. Trên thực tế thì không phải làm như vậy. Ngay cả loại đất A 
như thí dụ trong chương nảy, cũng đem lại địa tô cho chủ đất. Bởi nếu đất A không có 


kh 


địa tô thì chăng khác gì coi quyền sở hữu đất của chủ đất không còn tôn tại. Nhưng địa 
tô đó không thê là khoản khẩu trừ vào lợi nhận bình quân, cũng không thê là khoản 
khẩu trừ vào tiền công của công nhân, vì nếu thế nó không còn là địa tô nữa. Địa tô đó 
phải là khoản trội lên so với giá cả sản xuất cá biệt của loại đất A. Cụ thể hơn, giá sản 
phẩm nông nghiệp phải cao hơn giá cả sản xuất trên đất xâu nhất xã hội cần thiết, đảm 
bảo cho chủ tư bản thu được lợi nhuận bình quân, chủ đất thu được địa tô, công nhân 
thu được tiền công theo đúng nghĩa của những khái niệm đó. Chi khi có chủ đất mới 
cho phép các nhà tư bản đầu tư kinh doanh trên đất đai của ông ta có quyền sở hữu. 
Khoản tiền mà chủ tư bản phải nộp cho chủ đất không phải dưới hình thái địa tô chênh 
lệch đó được gọi là địa tô tuyệt đối. Địa tô này bất kể đất có lợi nhuận siêu ngạch 
chênh lệch giữa các thửa đất, hoặc giữa các mức đầu tư hay không đều phải nộp 
cho.chủ ruộng. Vậy cơ sở nào để giá sản phẩm nông nghiệp lại được bán cao hơn giá 
cả sản xuất trên đất xấu nhất xã hội cần thiết? Điều này xuất phát từ sự khác nhau về 
cấu tạo hữu cơ của tư bản giữa nông nghiệp và công nghiệp. 


Trên thực tế cấu tạo hữu cơ của tư bản nông nghiệp bao giờ cũng thấp hơn trong 
tư bản công nghiệp. Ví dụ có hai tự bản với số lượng ngang nhau là 100, tư bản nông 
nghiệp cấu tạo hữu cơ là 75/25, còn tư bản công nghiệp là 85/15, nếu tỷ xuất giá trị 
thặng dư đều là 100% thì giá trị sản phẩm của nông nghiệp là 125; còn của công 
nghiệp sẽ là 115. Nếu quy luật lợi nhuận bình quân tác động thì giá cả sản xuất của 
nông nghiệp sẽ thấp hơn giá trị sản phẩm; còn giá cả sản xuất công nghiệp sẽ cao hơn 
giá trị sản phẩm và giá cả sản xuất chung cho cả hai ngành sẽ là 120. Lượng chênh 
lệch giữa 120 và 125 là 5. Số 5 đó thực chất vẫn là giá trị thặng dư trong nông nghiệp. 
Nếu sản phẩm công nghiệp bán cao hơn giá cả sản xuất của nó để từ đó có tiền nộp địa 
tô tuyệt đối cho chủ đất, thì cũng chỉ cao hơn trong giới hạn từ 120 đến 125. Đó chính 
là cơ sở để sản phẩm nông nghiệp có thể bán cao hơn giá cả sản xuất. 


Trong sự phân tích trên, ta giả định quy luật lợi nhuận bình quân đã san bằng giá 
cả sản phẩm của hai ngành. Thật ra quy luật đó rất khó san bằng giá trị thặng dư được 
tạo ra trong nông nghiệp. Vì răng không giống như trong công nghiệp - hễ có tỷ suất 
giá trị thặng dư cao và nhà tư bản có tiền là có thê đầu tư mở rộng sản xuất sản phẩm 
có tỷ suất cao đó; trong nông nghiệp quyền sở hữu tư nhân về đất của địa chủ không 
cho phép quá trình đó diễn ra chừng nào mà chủ đất chưa thu được địa tô tuyệt đối. Vì 
lẽ đó giá cả sản xuất của nông nghiệp trên thực tế sẽ lớn hơn 120, còn trong công 
nghiệp sẽ nhỏ hơn 120. Giả dụ trong nông nghiệp là 123, thì khoảng chênh lệch giữa 
120 - là giá cả sản xuất lẽ ra được hình thành, với 123 - là giá cả sản xuất thực tế được 
hình thành do sự cản trở của quyền sở hữu của địa chủ về đất, là phần giá trị thặng dư 
trội ra mà chủ tư bản có thê trích ra để nộp tô địa tuyệt đối. Vậy bản chất của địa tô 
tuyệt đối là một tỷ suất giá trị thặng dư như nhau hoặc một mức độ bóc lột như nhau 
những tư bản ngang nhau trong những ngành sản xuất khác nhau tuỳ theo cấu tạo trung 
bình khác nhau của chúng đem lại những giá trị thặng dư khác nhau. 


33 


2.1.4. Địa tô lao dịch, địa tô hiện vật và địa tô tiền 


Địa tô lao dịch (lao động), địa tô hiện vật và địa tô bằng tiền là những hình thức 
biểu hiện trong lịch sử phát sinh và phát triển của địa tô. Từ địa tô lao dịch - hình thức 
sơ khai ban đầu đến địa tô tiền là một quá trình phát triển lịch sử lâu dài của địa tô gắn 
liền với các phương thức sản xuất nhất định. Xem xét quá trình đó giúp chúng ta thấy 
rõ hơn bản chất của địa tô và quá trình hình thành địa tô tư bản chủ nghĩa. 


2.1.4.1. Địa tô lao dịch 


Là hình thức đơn giản nhất và đầu tiên của địa tô. Là hình thái lúc ban đầu của 
giá trị thặng dư và kết hợp làm một với giá trị thặng dư. Đó là thời gian lao động mà 
người canh tác ruộng đất phải làm việc trên lãnh địa của địa chủ. Thời gian lao động 
nảy do mức địa tô quyết định và là lao động thặng dư không công cho kẻ sở hữu các 
điều kiện sản xuất - ruộng đất. 


Trong điều kiện người sở hữu ruộng đất là vua chúa thì địa tô kết hợp làm một 
với thuế khoá. 
2.1.4.2. Địa tô sản phẩm 


Xét về mặt kinh tế, việc chuyên hoá địa tô lao động sang địa tô hiện vật không 
làm biến đổi bản chất của địa tô. Đó là sản phẩm thặng dư mà người sử dụng ruộng đất 
phải trả cho người sở hữu ruộng đất dưới dạng địa tô. ở đây người sử dụng ruộng đất 
không phải là lao động trực tiếp cho lãnh chúa, mà nộp sản phẩm cho chủ đất. Địa tô 
hiện vật là một biến hình của địa tô lao động. 


2.1.4.3. Địa tô bằng tiền 


Là một biến hình của địa tô hiện vật. Người sử dụng ruộng đất trả giá trị sản 
phẩm cho người sở hữu ruộng đất chứ không phải nộp chính sản phẩm ấy. Nền sản 
xuất hàng hoá phát triển, phần sản phẩm thặng dư mà người sử dụng ruộng đất phải trả 
cho chủ đất bằng giá trị sản phẩm đó. Đó là cơ sở của địa tô tư bản chủ nghĩa. 


2.2. CHÍNH SÁCH KIÊM SOÁT DÂN SÓ: LÝ THUYÉT VÀ THỰC TIẾN 
2.2.1. Dự báo dân số 


Nhiệm vụ của kinh tế đất là tổ chức sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất đai 
nhằm giải quyết tốt mâu thuẫn giữa người và đất. Dân số luôn gia tăng, cùng với sự gia 
tăng dân số là sự gia tăng về nhu câu xã hội đòi hỏi nhu cầu đất ngày càng lớn. Trong 
khi đó diện tích và sức tải dân số của đất lại có hạn, mâu thuẫn giữa người và đất lại 
càng thêm gay gắt. Vì vậy dự báo dân số có ý nghĩa quan trọng là tiền đề của hiệu quả 
kinh tế đất. 


Do có sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn vê mức độ và nhu câu tiêu dùng 
nông sản, về tình trạng sử dụng đât đai. Vì vậy, cùng với việc dự báo tông dân sô cân 
dự báo rõ dân sô phi nông nghiệp, dân sô nông nghiệp cũng như dân sô tăng trưởng tự 


34 


nhiên và tăng cơ học (dân số tăng theo mục tiêu quy hoạch). 


Quy mô dân số phi nông nghiệp là chỉ tiêu quan trọng phản ánh thực trạng kinh 
tế - xã hội và phát triển của các đô thị. Khi quy hoạch sử dụng đất đai dân số phi nông 
nghiệp được dự báo để khống chế vĩ mô về quy mô dân số nhằm đảm bảo cho sự phát 
triên bền vững kinh tế - xã hội và phù hợp với trình độ đô thị hoá. Đề xác định dân số 
phi nông nghiệp cần dựa vào những căn cứ sau : 


- Trình độ (mức độ) đô thị hoá ở năm định hình quy hoạch. 


- Các yêu tố tổng hợp như : Số liệu lịch sử về dân số, tính chất đô thị, xu thế và 
quy mô phát triển, tình hình phát triển kinh tế - xã hội... 


Thường ở mỗi vùng đều bao gồm dân số cả 2 khu vực đô thị và nông thôn, ngay 
trong khu vực đô thị ngoài dân số phi nông nghiệp còn có cả dân số nông nghiệp. 


Tổng dân số, dân số phi nông nghiệp, dân số nông nghiệp thường được dự báo 
theo phương pháp tăng tự nhiên. Công thức tính như sau: 


Nn =Na(1 + K)n 

Trong đó : 

Nn: Số dân dự báo ở năm định hình quy hoạch 
N,: Số dân hiện trạng (ở thời điểm làm quy hoạch) 
K: thời hạn (số năm) định hình quy hoạch. 

Giá trị K có thê được xác định theo chỉ tiêu khống chế về tỉ lệ tăng dân SỐ (chính 
sách kế hoạch hoá gia đình) qua các năm của thời kỳ định hình quy hoạch hoặc dựa 
vào chỉ tiêu thông kê bình quân về lịch sử phát triển dân số của vùng. Bên cạnh nhân 
tố lịch sử và chính sách kế hoạch hoá gia đình, sự gia tăng dân số còn chịu ảnh hưởng 
của nhiều nhân tô khác như: di chuyên dân (nhập cư) từ vùng này sang vùng khác, quy 
mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội (phát triển công nghiệp, dịch vụ...). Vì vậy, 
cần chú ý đến tỷ lệ tăng cơ học về dân số. Công thức tính trong trường hợp này như 
sau: 

Trong đó: 

Nn: Số dân dự báo ở năm định hình quy hoạch. 

N,: Số dân hiện trạng (ở thời điểm làm quy hoạch) 

K: Tỷ lệ tăng dân số cơ học với dấu ( + ) số dân nhập cư cao hơn số dân di 
cư; với dâu (- ) ngược lại 

n: Thời hạn (số năm ) định hình quy hoạch. 


Ngoài ra còn có thể dự báo dân số theo phương pháp khác như phương pháp cân 


35 


đối lao động (dựa trên cơ sở tính toán trực tiếp nhu cầu lao động cần thiết của các 
ngành ở năm định hình quy hoạch); phương pháp hồi quy tuyến tính (căn cứ vào số 
liệu lịch sử thống kế dân số nhiều năm). 


Đối với dự báo dân số đô thị còn có thể áp dụng phương pháp chuyên dịch lao 
động (trong đó biểu thị mối liên quan giữa tăng dân số đô thị và sự chuyển dịch lao 
động từ khu vực nông thôn). Về bản chất, khi các đô thị phát triển sẽ đòi hỏi khá lớn 
về nhu cầu lao động (gọi là sức hút của đô thị). Trong khi đó, ở khu vực nông thôn dân 
số và lao động cũng luôn tăng đã làm giảm bình quân diện tích đất canh tác, mặt khác 
việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến dẫn đến tình trạng dư thừa lực 
lượng lao động, tạo sự chuyên dịch ra thành phố vì công ăn việc làm. 


Dân số nông nghiệp có thê dự báo trực tiếp bằng các phương pháp nêu trên, cũng 
có thể sử dụng kết quả của dự báo tổng số dân và dân số phi nông nghiệp (bằng hiệu 
số) .Do đặc điểm dự báo mang tính trung và dải hạn nên giá trị dự báo dân số là chỉ 
tiêu khống chế. Vì vậy, cần áp dụng nhiều phương pháp để tính toán, kết hợp với phân 
tích tình hình thực tế của địa phương và phải mở rộng biên dao động dân số dự báo 
một cách hợp lý. 


2.2.2. Các học thuyết về dân số 


Cùng với quá trình gia tăng dân sô, nhiêu vân đề thách thức đã nảy sinh. Nhiêu 
nhà kinh tê đã bàn đên môi quan hệ giữa dân sô với phát triên kinh tê - xã hội, sử dụng 
tài nguyên và môi trường trong các học thuyết vê dân sô 


2.2.2.1. Học thuyết Mauhus 


Nội dung cơ bản của học thuyết của Thomas R.Malthus được trình bày trong 
cuốn sách “Những hiểu biết về quy luật dân số và tác động của nó đến nâng cao đời 
sông xã hội” (1798). Theo Malthus, dân số thế giới cứ 25 năm lại tăng gấp đôi và tăng 
lên như vậy từ thời kỳ này sang thời kỳ khác, theo cấp số nhân : 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 
128, 256. Trong khi đó, dựa vào quy luật. “Độ màu mỡ của đất đai giảm dần” ông cho 
rằng của cải vật chất chỉ tăng theo cấp số cộng: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8,9... Vì thế nếu một 
quốc gia có 50 triệu dân và hiện có đủ lương thực cho 50 triệu dân nảy, sau 25 năm 
nữa sẽ có 100 triệu dân và vẫn có thể có đủ lương thực cho 100 triệu dân. Nhưng sau 
50 năm nữa, dân số sẽ là 200 triệu người và sản xuất lương thực chỉ có thể tăng đủ 
cung cấp cho 150 triệu người mà thôi. Sau hai thế kỷ, dân số sẽ lớn hơn gần 30 lần khả 
năng cung cấp lương thực thực phẩm; Sau ba thế kỷ, mối tương quan nảy là 315 lần và 
sau hai ngàn năm, sự chênh lệch này là vô cùng lớn, không thể tính được. Theo cách 
tính toán và lập luận của Malthus như vậy, nạn thừa nhân khẩu, đói nghèo, dịch bệnh 
và chiến tranh là các hậu quả tất yêu sẽ xảy ra. Mô hình của học thuyết Malthus rất 
đơn giản và phản ánh đặc điểm của quy luật dân số nhưng sự suy luận của ông chưa 
đúng với thực tế. Học thuyết này chưa tính đến khả năng phát triển của khoa học kỹ 
thuật và quan niệm về g1a đình hiện đại. 


36 


Malthus đã cho rằng dân số cứ tăng lên mãi theo khả năng sinh sản tự nhiên mà 
không quan tâm đến một thực tế là mức sinh chịu tác động mạnh mẽ của nên kinh tế 
đương thời, của những quan điểm xã hội và nhu cầu cá nhân của từng kiểu gia đình. 
Malthus đã cắt nghĩa không chính xác các hậu quả xã hội của biến động dân số và đề 
ra phương pháp giải quyết không đúng. Thực tế, các yếu tô kinh tế - xã hội hoản toàn 
có khả năng tác động vào hiện tượng tái sản xuất dân số (mức sinh, mức chết) để tạo ra 
sự tăng dân số hợp lý. 


Mặc dù học thuyết Malthus không được sự ủng hộ hỏi thế kỷ 19, nhưng trong 
những năm gần đây người ta lại quan tâm trở lại học thuyết này do sự tăng trưởng dân 
số nhanh ở các nước đang phát triển, sự lãng phí tài nguyên thiên nhiên, xuống cấp 
môi trường và mối quan tâm đến nguồn cung cấp lương thực 


2.2.2.2. Học thuyêt vê quá độ dân sô 

Học thuyêt quá độ dân sô xem xét môi quan hệ giữa tăng trưởng và phát triên 
kinh tê - xã hội với mức tăng dân sô. 

Thực tê ở các nước phát triên cho thây các nước này đã trải qua các giai đoạn 
diễn biên dân sô như sau : 


Giai đoạn 1 : Thời kỳ trước cách mạng công nghiệp. Trong thời kỳ này tỷ suất 
sinh và tỷ suất chết của dân số đều khá cao (khoảng 50 phần nghìn) với mức sinh cao 
hơn chút ít so với mức chết. vì vậy dân số tăng rất chậm, thậm chí ổn định. 


Giai đoạn 2: Thời kỳ cách mạng công nghiệp. Cùng với những tiến bộ trong 
công nghiệp, mức sông vật chất, tỉnh thần, chăm sóc sức khoẻ ban đầu và phương pháp 
y tế cộng đồng đã được nâng cao, nhờ đó tỷ lệ tử vong giảm rõ rệt, tuổi thọ trung bình 
tăng dần từ 40 lên 60 tuổi. Trong khi đó, tỷ lệ sinh lại không thay đổi đáng kể so với 
thời kỳ trước. Kết quả là dân số trong giai đoạn này tăng lên một cách nhanh chóng và 
đôi khi được gọi là “bùng nỗ dân số”. 


Giai đoạn 3: Tác động của công nghiệp hoá tới các điều kiện kinh tế - xã hội dẫn 
đến những thay đổi làm tăng tuôi thọ trung bình của con người đồng thời lại làm cho 
mức sinh giảm dần. Đến cuối giai đoạn này, mức sinh và mức chết đều thấp và cân 
băng ở mức khoảng 10 phân nghìn, dân số ổn định. Nguyên nhân chủ yếu là lúc này 
đời sống cao, chăm sóc y tế tốt, phụ nữ tham gia lao động sản xuất và các công tác xã 
hội khác nên số chị em lấy chồng muộn chiếm tỷ lệ cao; bản thân các gia đình cũng có 
ý thức sinh ít con để bố mẹ ít phải đầu tư thời gian và tăng dân đầu tư vật chất, tinh 
thần cho con (chuyền từ nhu cầu “số lượng” sang “chất lượng” đối với con cái) 


Như vậy dân số các nước phát triển đã đi từ trạng thái cân bằng lãng phí (sinh 
nhiều, chết nhiều) sang trạng thái cân bằng tiết kiệm hơn (sinh ít, chết íQ. Giữa hai 
trạng thái này là một thời kỳ kéo dài khoảng 150 năm ở Châu âu. Thuyết quá độ dân số 
rất hữu ích trong nghiên cứu đối với các nước đang phát triển; mặc dù tuân theo sơ đồ 
tổng quát của quá độ dân số nhưng thực tế cho thấy biến đổi mức sinh và mức chết ở 


37 


các nước nghèo diễn ra nhanh hơn, quá độ dân SỐ rút ngắn lại, động lực và các hậu quả 
của quá độ dân số cũng có nhiều điểm khác nhau với quá độ dân số ở Châu âu Câu hỏi 
đặt ra là liệu các quốc gia nghèo có tự động chuyền đổi sang giai đoạn 3 khi mà mức 
sống của các quốc gia nảy tăng lên và liệu quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá có 
phải là giải pháp khả thi cho vấn đề dân số không đòi hỏi những nghiên cứu sâu hơn 
về nguyên nhân của những thay đôi trong thời kỳ này. 


Tỷ suất sinh 
và chết hàng năm 


Tỷ suất sinh 


Giai đoạn 2: 


¡ Giai đoạn 3 


iai đoạn 1 | Tỷ suất chết 


Thời gian 


Đồ thị 2.1. Mối quan hệ giữa tỷ suất sinh và chết hàng năm với thời gian 
2.2.2.3. Học thuyết kinh tê vỉ mô về mức sinh 


Trong các phân tích mức sinh dựa vào các lý thuyết kinh tế vi mô, trẻ em được 
nhìn nhận như những hàng hoá mang lại độ thoả dụng cho người tiêu dùng trong một 
thời gian dài. Theo lý thuyết hành vi người tiêu dùng, các cá nhân (trong trường hợp 
nảy là các ông bố, bà mẹ) với mức thu nhập nhất định sẽ cố găng tối đa hoá mức thoả 
dụng của mình thông qua việc lựa chọn tiêu dùng các hàng hoá hàng ngày, các hình 
thức dịch vụ, nghỉ ngơi, du lịch... và lựa chọn việc cần sinh bao nhiêu con để có thê 
đảm bảo điều kiện thu nhập, lao động cũng như các nhu cầu học hành, chăm sóc sức 
khoẻ, chăm lo đời sống tỉnh thần cho con cái. Sự lựa chọn của họ chịu ảnh hưởng của 
thu nhập và giá cả của các loại hàng hoá. Giá cả của con cái chính là các chi phí kinh 
tế cho trẻ em, bao gồm chị phí tài chính (thức ăn, quần áo, nhà ở, học hành, thuốc men 
... ) và chỉ phí cơ hội (chi phí hay thu nhập mà cha mẹ mắt đi như nghỉ việc hoặc từ 
bỏ cơ hội tham gia các hoạt động xã hội khác để nuôi con... ). 

Ở các nước phát triển, chỉ phí kinh tế cho trẻ em khá cao; đặc biệt, sự g1a tăng 
mức độ tham gia của phụ nữ vào lao động và tiền lương cao hơn trên thị trường đã làm 
tăng thêm chi phí cơ hội của trẻ em. Mặt khác, khi thu nhập tăng, các ông bố bà mẹ 
muốn con cái họ được chăm sóc, học hảnh tốt hơn, tức là họ thích mặt "chất lượng" 
hơn là "số lượng". 


Sự lựa chọn sô con mong muôn, mặt khác, còn phụ thuộc vảo những lợi ích kinh 


38 


tế mà cha mẹ hy vọng nhận được từ con cái trong tương lai. Trong xã hội phát triển, 
con cái ít có thời gian để chăm sóc trợ giúp bố mẹ hơn, đồng thời các khoản lương hưu 
Và trỢ cấp xã hội được đảm bảo khiến cho cha mẹ già không bị lệ thuộc vào sự phụng 
dưỡng của con cái nữa. Như vậy, với các nước phát triển, trẻ em không phải là một 
lĩnh vực đâu tư tốt vì chi phí thì cao mà lợi ích kinh tế lại thấp. 


Ngược lại, ở các nước đang phát triển, chi phí cho trẻ em thấp hơn nhiều, đặc biệt 
là ở vùng nông thôn và những nơi trẻ em không đi học, phụ nữ ít tham gia lao động xã 
hội. ở những nơi này, lợi ích từ con cái lại tương đối lớn vì ngay từ lúc còn ít tuổi trẻ 
em đã có thê lao động để đóng góp thu nhập của gia đình; khi cha mẹ già, con cái có 
thê trợ giúp về kinh tế và chăm sóc lúc đau ốm. Do đó khi kinh tế - xã hội chưa phát 
triển thì mức sinh cao, hiện tượng "con đàn cháu đồng" là điều dễ thấy. 


Sự phân tích hành vi sinh đẻ được thê hiện trong mô hình cung - cầu cơ bản như 


sau : 
Chi phí cho con cái MC2 
DP =MB2 DI = MBI 
ft 
MCI 
0 
Số con 
Đồ thị 2.2 : Cầu về số con trong gia đình 
MCI: Chi phí cận biên của con cái khi kinh tế - xã hội chưa phát triển 
MC2: Chi phí cận biên của con cái khi kinh tế - xã hội phát triển 
DI = MBI: Cầu = Lợi ích cận biên của con cái khi kinh tế - xã hội chưa phát 
triển. 


D2 =MB2: Cầu = Lợi ích cận biên của con cái khi kinh tế - xã hội phát triển. 


Tóm lại, môi quan hệ giữa phát triên và hành vi sinh con là quan hệ hai chiêu. Tỷ 
lệ sinh giảm xuông là do các yêu tô cơ bản sau: 


- Phụ nữ có trình độ ngày một cao, có việc làm và thu nhập ôn định, có vị trí xã 
hội. 


39 


- Thu nhập của các gia đình tăng, nhu câu nuôi dưỡng và chăm sóc con cái cao 
hơn. 


- Hệ thông chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ xã hội tôt, các quan hệ xã hội tạo cuộc 
sông tinh thân thoải mái. 


2.2.3. Phát triển kinh tế, dân số và tài nguyên môi trường 


Dân số có mối quan hệ trực tiếp đến môi trường thông qua việc sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên, phát triển kinh tế và phát thải vào môi trường. Tác động đến tài 
nguyên và môi trường (gọi tắt là tác động môi trường) của dân số đã được Phút Ehrlich 
và Jonh Holdren đề cập năm 1971 dưới dạng một đồng nhất thức như sau : 


[=PxF (1) 
Trong đó: 
I: Tác động môi trường của dân số và các yếu tố liên quan đến dân số 
P : Quy mô dân số 
F : Mức độ tác động môi trường tính bình quanh theo đầu người 


Mức độ tác động môi trường bình quân đâu người lại là một hàm sô được xác 
định bởi một loạt biên sô. 


F=f[P. c,t,g()] (2) 
Trong đó : 
c: mức tiêu dùng bình quân đầu người 


t: Tác động môi trường của công nghệ tính trên một đơn vị tài nguyên được sử 
dụng 


g: Lượng tài nguyên được sử dụng 

Đồng nhất thức ( I ) cũng có thể được biểu diễn dưới một dạng khác là : 
[=PxAxT (3) 

Trong đó: 

A : Mức độ sử dụng tài nguyên bình quân đầu người 


T: Tác động môi trường của việc sử dụng tài nguyên (hay là tác động của công 
nghệ) 


Rõ ràng, tổng tác động của dân số đến môi trường phụ thuộc vào tổng số dân P 
và các biến số liên quan đến mức tác động bình quân đầu người. Mô hình này cho thấy 
không thê có sự tiếp tục gia tăng dân số nào lại không gây ra những ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến hành tinh của chúng ta, bởi lẽ xu hướng tự nhiên của con người là luôn 
muốn được hưởng thụ nhiều hơn, tức là tiêu thụ bình quân đầu người sẽ tăng và vì thế 
tác động của công nghệ thông qua việc khai thác và chế biến tài nguyên thiên nhiên 


40 


cũng không thê giảm đáng kể. Như Ehrlich đã phát biểu sau đây vào năm 


"Không thể có sự phát triển bền vững nếu không 'có những hạn chế đối với tốc 
độ gia tăng dâ~só...". Thậm chí ngay cả khi nuôi người đơn giản như sản xuất gà hàng 
loạt thì cũng vẫn cần một nguồn năng lượng và vật chất tối thiểu cho mỗi người (A) và 
định luật thứ hai của nhiệt động học cũng đã chỉ rõ mức giới hạn của hiệu suất sử dụng 
(T) đối với các nguồn năng lượng vật chất đó. Các tác động tiêu cực của tình trạng gia 
tăng dân số hiện nay trên thế giới biểu hiện ở khía cạnh: 

- Sức ép lên tài nguyên thiên nhiên và môi trường trái đất do khai thác quá mức 
các nguồn tài nguyên phục vụ cho các nhu cầu nhà ở, sản xuất lương thực, thực phẩm. 
sản xuất công nghiệp. .. 


- Tạo ra các nguồn thải tập trung vượt quá khả năng tự phân huỷ của môi trường 
tự nhiên trong các khu vực đô thị, khu sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. 


- Sự chênh lệch ngày càng gia tăng về tốc độ phát triển dân số giữa các nước 
công nghiệp hoá và các nước đang phát triển, dẫn đến tình trạng ô nhiễm do nghẻo đói 
ở các nước đang phát triển và ô nhiễm do tiêu phí dư thừa ở các nước công nghiệp hoá. 
Sự chênh lệch ngày cảng tăng giữa đô thị và nông thôn, giữa các nước phát triển và 
đang phát triển là một trong những nguyên nhân của sự di dân dưới mọi hình thức . 


- Sự gia tăng dân số đô thị, hình thành các thành phó lớn - siêu đô thị gây ra tình 
trạng quá tải, làm cho môi trường nhiều khu vực đô thị có nguy cơ bị suy thoái nghiêm 
trọng. 


Nguồn cung cấp nước sạch, nhà ở, cây xanh không đáp ứng kịp cho sự gia tăng 
dân số, ô nhiễm môi trường không khí. nước, chất thải răn tăng lên; các tệ nạn xã hội 
gia tăng và vấn đề quản lý xã hội trong đô thị ngày càng khó khăn. 


Từ giữa thế kỷ 20 đến nay, dân số thế giới tăng nhanh, đặc biệt là ở các nước 
đang phát triển. Nếu năm 1930, dân số thế giới chỉ có 2 tỷ người thì đến nay đã đạt 
mức trên 6 tỷ người và có thê đạt 10 tỷ người vào năm 2050. Do dân số tăng nhanh, để 
duy trì sự sống và phát triển nền sản xuất, con người đã khai thác một cách không 
thương tiếc nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng đa dạng và trở thành thủ phạm của 
sự tàn phá và làm ô nhiễm môi trường, phá vỡ cân bằng sinh thái. 


4I 


Shÿ/XA NGN Tre: Tài nguyên Chất lượng 
Phát triển kinh tế môi trường cuộc sống 


Bố trí Tốc 
cơ cấu độ 
kinh tế || tăng 
ngành | | trưởng mức tài 
: nguyên 

thiên 

nhiên 


và kinh tế 
lãnh 
thổ 


Theo tính toán của các nhà khoa học, nếu dân số tăng 1% thì thu nhập quốc dân 
phải tăng 3 - 4% để đảm bảo ổn định mức sống. Mà nếu tăng 5% thu nhập quốc dân 
hàng năm thì trong vòng 10 -15 năm lượng sử dụng tài nguyên thiên nhiên sẽ tăng gấp 
đôi. Trong vòng một thế kỷ qua, con người đã khai thác từ lòng đất 130 tỷ tân khí đốt, 
tàn phá hàng loạt cánh rừng - những "lá phối xanh của hành tinh". 


Việc khai thác, chế biến các nguyên liệu thải ra nhiều khói bụi, khí SO›, NOx... 
gây mưa axit hại mùa màng, gây ra các biến đổi môi trường và bệnh tật cho con người. 
Tổng lượng các chất gây ô nhiễm trong năm 1970 là 19 tỷ tấn, đến nay đã tăng lên 40 
tỷ tấn. Tài nguyên rừng của thế giới cũng bị suy giản nghiêm trọng do nhu câu về gỗ 
củi, các loại đặc sản, được liệu... tăng lên, đồng thời diện tích rừng còn bị tàn phá để 
lây đất trồng trọt và chăn thả gia súc; nạn cháy rừng cũng trở lên trầm trọng ở nhiều 
nơi trên thế giới. Suy giảm diện tích rừng lại dẫn đến những sức ép lớn đối với đất: 
Xói mòn, rửa trôi, bạc màu,nhiễm mặn đất; hạn hán, lũ lụt cũng gia tăng; các loại động 
thực vật hoang đã mất nơi cư trú nên suy giảm cả về chủng loại và số lượng... Lượng 
nước thải do sinh hoạt và sản xuất nông, công nghiệp cũng gia tăng cùng với quá trình 
tăng dân số và gây ra hậu quả là gần 50% dân số thế giới không được đáp ứng nhu cầu 
về nước sạch. 


Mặc dù lập luận của Ehrlich chủ yếu tập trung vào sự cần thiết hạn chế mức tăng 
dân số, đồng nhất thức I = PAT cũng được sử dụng để giải thích cho sự cần thiết hạn 
chế tiêu dùng và tác động của công nghệ. Thực tế cho thấy các nước nghẻo với tốc độ 
tăng dân số nhanh có thê gây ra ít ảnh hưởng xấu đến môi trường hơn so với các nước 
giàu có mức tiêu dùng cao hơn và công nghệ huỷ diệt hơn. Như vậy, một trong những 
giá trị cơ bản của mô hình I =PAT là nó đã chỉ rõ dân số không phải là yếu tố duy nhất 
sản sinh ra tác động môi trường. Sản xuất và tiêu dùng cũng là 2 yếu tố chăng kém 


42 


phần quan trọng. Điều này trong cuốn Cứu lẫy trái đất của IUCN ( 1991 ) có viết : 


"Trái đất có giới hạn của nó. Đề sống trong sự giới hạn đó, cần thực hiện hai 
việc: Chấm dứt việc gia tăng dân số và các nước giàu phải ồn định việc tiêu dùng tài 
nguyên của họ". 

2.2.4. Các chính sách nhằm đảm bảo cân đối giữa gia tăng dân số, phát triển 
kinh tế và bảo vệ môi trường 

Dân số - Phát triển và tài nguyên môi trường ngày cảng được nhìn nhận như là 
một hệ thông có quan hệ hữu cơ trong chiến lược phát triển của mỗi quốc gia cũng như 
của toàn cầu. Mục tiêu có một cuộc sống tết hơn, với mức sống, điều kiện học hành, 
chăm sóc sức khoẻ và cơ hội kinh tế cao hơn không chỉ được đặt ra cho các thế hệ hiện 
tại mà còn cho cả các thế hệ trong tương lai. Mục tiêu phát triển bền vững ấy cần được 
thực hiện thông qua sự kết hợp của các chính sách. 


2.2.4.1. Chính sách nhằm đạt được tỷ lệ gia tăng dân số hợp lý 


Trước tình hình gia tăng dân số hiện nay, con người đang bị đe doạ bởi 3 nạn đói: 
đói ăn, đói học và đói việc làm. Dân số tăng nhanh làm cho khoảng cách chênh lệch 
giữa người giàu và người nghèo ngày càng lớn. Năm 1991 chỉ có 20% số người giảu 
nhất nhưng chiếm tới 85% thu nhập của toàn thế giới trong khi ngược lại, 20% số 
người nghèo nhất chỉ đạt được 1,4% tổng thu nhập của toàn thế giới. Hiện tượng 
nghèo đói khá phổ biến ở các nước đang phát triển cùng với tốc độ tăng dân số nhanh 
ở các nước nảy là nguyên nhân dẫn đến tốc độ khai thác tài nguyên thiên nhiên cao 
(nhất là các tài nguyên hệ nuôi dưỡng), làm cho tài nguyên bị cạn kiệt, suy thoái, giảm 
đa dạng sinh học. 


Bên cạnh đó, các nước đang bước vào giai đoạn công nghiệp hoá sử dụng một 
khối lượng lớn tài nguyên để thoả mãn nhu câu đời sống cho số dân đông lại phát thải 
vào môi trường một lượng chất thải lớn hơn bao giờ hết. 

Hướng đi tới của thế kỷ 2 1 là phải giảm tỷ lệ tăng dân số để có thê thực hiện mối 
quan hệ: Cứ tăng 1% dân số, cần tăng 3 - 4% thu nhập quốc dân nhằm bảo đảm và 
nâng cao mức sống của cộng đồng xã hội, đồng thời bảo đảm sự phát triển không vượt 
quá giới hạn chịu đựng của các hệ sinh thái. 


Tuy nhiên, tỷ lệ tăng dân số phù hợp cần được xác định cụ thể căn cứ vào khả 
năng phát triển lực lượng sản xuất, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, mỗi 
khu vực. Với những nước công nghiệp phát triển, trình độ lực lượng sản xuất cao, số 
lượng máy móc sử dụng trong sản xuất chiếm tỷ lệ lớn và ngày một hiện đại, năng suất 
lao động hàng năm tăng không đáng kể, thậm chí ồn định. Với những nước này, chỉ 
cần tăng dân số 0,3 - 0,5% là đủ thoả mãn nguôn lao động. 


Nhưng ở các nước đang phát triển, sử dụng lao động của con người (bao gồm cả 
lao động chân tay) chiếm tỷ lệ lớn, năng suất lao động thấp nên nhu cầu về số lượng 


43 


lao động cao. Ngoài ra, trong thời gian tới, nhu cầu phát triển các ngành dịch vụ du 
lịch, y tế, giáo dục, giao thông... sẽ đòi hỏi gia tăng lực lượng lao động cả về số lượng 
lao động cả về chất lượng. Trong một vài thập kỷ tới, .các nước đang phát triển cần tỷ 
lệ tăng dân số ở mức trên dưới 1%, thậm chí I,5%lnăm. Tuy nhiên, do tỷ lệ gia tăng 
dân số ở các nước đang phát triển hiện nay nói chung khá cao nên việc đạt được mục 
tiêu tăng dân số ở mức I- 1,5% đòi hỏi các nước này phải có chiến lược và chính sách 
thích hợp để kiểm soát dân số. 

Có thể sử dụng chính sách có các biện pháp tác động trực tiếp tới biến động dân 
số, ví dụ như chính sách sinh 1 con ở Trung Quốc, cung cấp các biện pháp và dịch vụ 
đầy đủ cho kế hoạch hoá gia đình... 


Hướng tiếp cận kinh tế trong việc kiểm soát dân số là các biện pháp chính sách 
nhằm gián tiếp làm giảm mức sinh, giảm quy mô gia đình. Nó được thực hiện thông 
qua việc xác lập các nhân tố có thể tác động đến quy mô của giả đình, để tiến hành 
thay đổi các nhân tô đó. Đề có thể sử dụng hướng tiếp cận nảy, chúng ta phải biết được 
quyết định về mức sinh bị tác động như thế nào bồi hoàn cảnh kinh tế của các gia đình. 
Phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống và các cơ hội học hành, việc làm, chăm 
sóc sức khoẻ của con người, đặc biệt là tạo điều kiện phát triển cho phụ nữ... được coi 
là những biện pháp chính sách dân số gián tiếp. 

2.2.4.2. Chính sách phân bố lại dân cư và sử dụng hợp lý lao động 


Vì những lý do lịch sử, tình hình chung của nhiều quốc gia trên thế giới là dân 
cư phân bố không đều, không hợp lý. Phần lớn dân cư thế giới tập trung ở một số vùng 
đồng bằng, ven biển. Các đồng bằng lớn trên thế giới như Hoàng Hà, Dương Tử, Cửu 
Long, Hồng Hà, Nhe... đều là những vùng đồng bằng tập trung đông dân cư của các 
nước. 


Ngày nay, nhiều nước trên thế giới đã sang giai đoạn công nghiệp hoá nên việc 
hình thành các khu công nghiệp, các vùng kinh tế mới để khai thác tài nguyên khoáng 
sản, nhiên liệu và các tài nguyên khác ngoài đất và nước đã trở thành nhu cầu mới của 
nhiều nước. Điều đó đòi hỏi phải có chính sách di dân để đáp ứng nhu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội. 

Để tạo được sức hút đối với việc điều dân từ vùng đông dân đến vùng ít dân, cần 
phải tổ chức tết sản xuất và có chính sách giữ dân ở những vùng tiếp nhận dân cư Khả 
năng giữ dân tết nhất là tổ chức xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đầy đủ, thuận lợi, 
đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và đời sống cho người dân, làm cho người nhập cư sớm 
thấy hoà mình vào cộng đồng mới. Việc di dân cũng cần đặc biệt quan tâm đến mối 
quan hệ giữa số dân tăng cơ học và khả năng về tài nguyên, môi trường của vùng tiếp 
nhận, cần chuẩn bị "sức chứa" cho vùng tiếp nhận dân cư một cách toàn diện. 


Do đó cần có một hệ thống chính sách phù hợp như quy định về sử dụng tài 
nguyên, về xây dựng nhà ở, hình thành khu dân cư mới, xây dựng hoặc bồ sung trường 


44 


học, bệnh viện, các hệ thống dịch vụ khác như điện, nước, ngân hàng, giao thông vận 
tải và thông tin. 

Hiện tượng di dân từ nông thôn ra thành thị cũng cần được quan tâm đúng mức 
và có chính sách để làm giảm áp lực cho quá trình đô thị hoá. Hệ thông đô thị của các 
nước đang phát triển hiện nay đều bị sức ép của 3 vấn đề cơ bản là nhà ở, giao thông 
và thu gom, xử lý chất thải. ở một số nước, để giải quyết sức ép này, người ta đã xây 
dựng thành phố vệ tinh, các khu công nghiệp ngoại đô, mở rộng đô thị, dùng chính 
sách dãn dân ở vùng trung tâm đô thị và hạn chế nhập cư vào thành phố với những tiêu 
chuẩn cao. 


ĐI đôi với chính sách phân bồ lại dân cư cần có một hệ thống chính sách sử dụng 
nguồn lao động một cách hợp lý, đạt hiệu quả cao như các chính sách về giáo dục, đào 
tạo ưu đãi ngành nghề phát triển việc làm... 


2.2.4.3. Lông ghép các yếu tô dân số vào chiến lược và kế hoạch phát triển 
của quốc gia cũng như của các địa phương 


Lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược và kế hoạch phát triển là một giải 
pháp rất quan trọng nhăm đạt được mục tiêu giảm mức sinh, giảm quy mô gia đình, 
nâng cao chất lượng dân số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng cho nhu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. 


Thực tế của nhiều nước trên thế giới và của Việt Nam đã cho thấy, giải quyết vấn 
đề dân số sẽ gặp nhiều khó khăn và tốn kém cả về thời gian, công sức nếu không kết 
hợp với các vẫn đề môi trường và phát triển, giảm nghèo đói và tạo cơ hội cho phát 
triển, nâng cao trình độ dân trí, tăng cường vai trò gia đình và thực hiện bình đăng giới 
trong giáo dục và đào tạo, dạy nghề và phân công lao động, cải thiện vị thế của phụ nữ 
trong gia đình và xã hội, đầu tư hợp lý cho các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa... 


Việc thực hiện các chương trình lồng ghép được coi là cách thức tết nhất để đạt 
được các hiệu quả tổng hợp về hạn chế tỷ lệ gia tăng dân số, làm cho vẫn đề dân số hải 
hoà với phát triên bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường. 

2.3. NHỮNG NHÂN TÔ ẢNH HƯỚNG TỚI VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT VÀ XU THỂ 
PHÁT TRIÊN CUA NÓ 


Sử dụng đất đai là hệ thống các biện pháp nhằm điều hoà mối quan hệ người với 
đất trong tổ hợp với các nguồn tải nguyên thiên nhiên khác và môi trường. Căn cứ vảo 
nhu cầu của thị trường sẽ phát hiện, quyết định phương hướng chung và mục tiêu sử 
dụng hợp lý nhất tài nguyên đất đai, phát huy tôi đa công dụng của đất đai nhằm đạt 
tới hiệu ích sinh thái, kinh tế và xã hội cao nhất. Vì vậy, sử dụng đất thuộc phạm trù 
hoạt động kinh tế của nhân loại. Trong mỗi phương thức sản xuất xã hội nhất định, 
việc sử dụng đất theo yêu cầu của sản xuất và đời sống cần căn cứ vào các thuộc tính 
tự nhiên của đất đai. Với ý nghĩa là nhân tố của sức sản xuất, các nhiệm vụ và nội 
dung sử dụng đất đai được thể hiện theo 4 mặt sau: 


45 


- Sử dụng đất hợp lý về không gian, đó là hiệu quả kinh tế không gian sử dụng 

đất 

- Phân phối hợp lý cơ cầu đất đai trên diện tích đất được sử dụng, chính là cơ cầu 
kinh tế sử dụng đất. 


Quy mô sử dụng đất cần có sự tập trung thích hợp, đó là quy mô kinh tế sử dụng 
đất. 


- Giữ mật độ sử dụng đất đai thích hợp, chính là việc sử dụng đất một cách kinh 
tẾ, tập trung, thâm canh. 


2.3.1. Những nhân tổ chủ yếu ảnh hưởng đến việc sử dụng đất 


Phạm vi sử dụng đất, cơ câu và phương thức sử dụng đất... một mặt bị sự chi 
phối bởi các điều kiện và quy luật sinh thái tự nhiên, mặt khác bị kiềm chế bởi các 
điều kiện, quy luật kinh tế - xã hội và các yếu tố kỹ thuật Vì vậy, có thể khái quát 
những điều kiện và nhân tô ảnh hưởng đến việc sử dụng đất theo 3 nội dung sau đây: 


2.3.1.1. Nhân tô điều kiện tự nhiên 


Khi sử dụng đất đai ngoài bề mặt không gian (như diện tích trồng trọt, mặt bằng 
xây dựng... ), cần chú ý đến việc thích ứng với điều kiện tự nhiên và quy luật sinh 
thái tự nhiên của đất cũng như các yếu tố bao quanh mặt đất (như nhiệt độ, ánh sáng, 
lượng mưa, không khí và các khoáng sản trong lòng đất). Trong nhân tố điều kiện tự 
nhiên, điều kiện khí hậu là nhân tô hạn chế hàng đầu của việc sử dụng đất đai, sau đó 
là điều kiện đất đai (chủ yếu là địa hình, thô nhưỡng) và các nhân tô khác 

- Điều kiện khí hậu 

Các yếu tô khí hậu ảnh hưởng rất lớn, trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và điều 
kiện sinh hoạt của con người. Tổng tích ôn nhiều ít, nhiệt độ bình quân thấp, SỰ SaI 
khác nhiệt độ về thời gian và không gian, sự sai khác giữa nhiệt độ tối cao và tối thấp, 
thời gian không có sương dài hoặc ngắn... trực tiếp ảnh hưởng đến sự phân bó, sinh 
trưởng và phát dục của cây trồng, cây rừng và thực vật thuỷ sinh... Cường độ của ánh 
sáng mạnh hay yếu, thời gian chiếu sáng dài hay ngắn cũng có tác dụng ức chế đối với 
sinh trưởng, phát dục vả tác dụng quang hợp của cây trồng. Chế độ nước vừa là điều 
kiện quan trọng để cây trồng vận chuyển dinh dưỡng, vừa là vật chất giúp cho sinh vật 
sinh trưởng và phát triển. Lượng mưa nhiều hay ít bốc hơi mạnh hay yếu có ý nghĩa 
quan trọng trong việc giữ nhiệt độ ẩm của đất, cũng như khả năng đảm bảo cung cấp 
nước cho sinh trưởng của cây trồng, cây rừng, gia súc và thuỷ sản... 


- Điều kiện đất đai ( địa hình và thô nhưỡng) 


Sự sai khác giữa địa hình, địa mạo, độ cao so với mặt nước biên, độ dôc và 
hướng dốc, sự bào mòn mặt đât và mức độ xói mòn. .. thường dẫn tới sự khác nhau về 
đât đai và khí hậu, từ đó ảnh hưởng đên sản xuât và phân bô các ngành nông - lâm 


46 


nghiệp, hình thành sự phân dị địa giới theo chiều thăng đứng đối với nông nghiệp. Địa 
hình và độ dốc ảnh hưởng đến phương thức sử dụng đất nông nghiệp, đặt ra yêu cầu 
xây dựng đồng ruộng để thuỷ lợi hoá và cơ giới hoá. Đối với đất phi nông nghiệp, địa 
hình phức tạp sẽ ảnh hưởng tới giá trị công trình và gây khó khăn cho thi công, điều 
kiện thổ nhưỡng quyết định rất lớn đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Độ phì của đất 
có ảnh hưởng lớn đối với sinh trưởng của cây trồng. 


Đặc thù của nhân tố điều kiện tự nhiên mang tính khu vực. VỊ trí địa lý của vùng 
với sự khác biệt về điều kiện ánh sáng, nhiệt độ, nguồn nước và các điều kiện tự nhiên 
khác sẽ quyết định khả năng, công dụng và hiệu quả sử dụng đất đai. Vì vậy, trong 
thực tiễn sử dụng đất cần tuân thủ quy luật tự nhiên, tận dụng các lợi thế nhằm đạt hiệu 
ích cao nhất về xã hội, môi trường và kinh tế. Tình trạng phổ biến hiện nay là nhiều 
địa phương sử dụng đất chưa hợp lý, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, một số địa 
phương đã sử dụng đất nông nghiệp đề phát triển, mở rộng các khu công nghiệp, khu 
kinh tế, xây dựng và phát triển đô thị một cách tràn lan, thiếu tính toán, nhiều nơi dành 
đất rồi để đấy không sử dụng, gây lãng phí đất canh tác, phá hoại môi trường. .. 


2.3.1.2. Nhân tô kinh tế - xã hội 


Bao gồm các yếu tố như chế độ, dân số và lao động, thông tin và quản lý, chính 
sách môi trường và chính sách đất đai, yêu cầu quốc phòng, sức san xuất và trình độ 
phát triển của kinh tế hàng hoá, cơ cấu kinh tế và phân bồ sản xuất, các điều kiện về 
công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, giao thông, vận tải, sự phát triển của khoa 
học kỹ thuật, trình độ quản lý, sử dụng lao động, điều kiện và trang thiết bị vật chất 
cho công tác phát triển nguồn nhân lực, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất... 


Nhân tổ kinh tế - xã hội thường có ý nghĩa quyết định, chủ đạo đối với việc sử 
dụng đất đai. Thực vậy, phương hướng sử dụng đất được quyết định bởi yêu cầu của 
xã hội và mục tiêu kinh tế trong từng thời kỳ nhất định. Điều kiện tự nhiên của đất đai 
cho phép xác định khả năng thích ứng về phương thức sử dụng đất. Còn sử dụng đất 
như thế nảo được quyết định bởi sự năng động của con người và các điều kiện kinh tế 
xã hội, kỹ thuật hiện có, quyết định bởi tính hợp lý, tính khả thi về kinh tế kỹ thuật và 
mức độ đáp ứng của chúng... quyết định bởi nhu cầu của thị trường. 


Trong một vùng hoặc trên phạm vi một nước, điều kiện vật chất tự nhiên của đất 
đai thường có sự khác biệt không lớn, về cơ bản là giống nhau. Nhưng với điều kiện 
kinh tế - xã hội khác nhau, dẫn đến tình trạng có vùng đất đai được khai thác sử dụng 
triệt để từ lâu đời đã đem lại những hiệu quả kinh tế - xã hội rất cao, có nơi thì bỏ 
hoang hoá hoặc khai thác với hiệu quả rất thấp... Có thể nhận thấy, điều kiện tự nhiên 
của đất đai chỉ là một tồn tại khách quan, khai thác và sử dụng đất đai quyết định vẫn 
do con người. Cho dù điều kiện tự nhiên có nhiều lợi thế, nhưng các điều kiện xã hội, 
kinh tế, kỹ thuật không tương ứng thì ưu thế tài nguyên cũng khó có thê trở thành sức 
sản xuất hiện thực, cũng như chuyền hoá thành ưu thế kinh tế. Ngược lại khi điều kiện 
kinh tế, kỹ thuật được ứng dụng vào khai thác và sử dụng đất sẽ phát huy mạnh mẽ 


47 


tiềm lực sản xuất của đất, đồng thời góp phần cải tạo điều kiện môi trường tự nhiên, 
biến điều kiện tự nhiên từ bắt lợi thành điều kiện có lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. 


Chế độ sở hữu tư liệu sản xuất và chế độ kinh tế - xã hội khác nhau sẽ tác động 
đến việc quản lý của xã hội về sử dụng đất đai, khống chế phương thức và hiệu quả sử 
dụng đất. Trình độ phát triển xã hội và kinh tế khác nhau sẽ dẫn đến trình độ sử dụng 
đất khác nhau. Nền kinh tế và các ngành càng phát triển, yêu cầu về đất đai sẽ càng 
lớn, lực lượng vật chất dành cho việc sử dụng đất cảng được tăng cường, năng lực sử 
dụng đất của con người sẽ được nâng cao. 


Ảnh hưởng của điều kiện kinh tế đến việc sử dụng đất được đánh giá bằng hiệu 
quả sử dụng đất. Thực trạng sử dụng đất liên quan đến lợi ích kinh tế của người sở 
hữu, sử dụng và kinh doanh đất đai. Trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa, đất được dùng cho xây dựng cơ sở hạ tầng đều dựa trên nguyên tắc hạch 
toán kinh tế, thông qua việc tính toán hiệu quả kinh doanh sản xuất. Tuy nhiên, nếu có 
chính sách ưu đãi sẽ tạo điều kiện cải thiện và hạn chế việc sử dụng theo kiểu bóc lột 
đất đai. Mặt khác, sự quan tâm quá mức đến lợi nhuận tối đa cũng dẫn đến tình trạng 
đất đai được sử dụng không hợp lý, thậm chí huỷ hoại đất đai. 


Ví dụ, việc gia tăng đô thị hoá và phát triển các khu công nghiệp là một trong 
những chỉ tiêu đánh giá tiễn bộ, phôn vinh của xã hội, có thể đem lại lợi ích rất lớn cho 
những người kinh doanh bất động sản, chủ đất, các nhà công nghiệp, chủ doanh 
nghiệp... Nhưng sự phân bố đất đai không hợp lý, thiếu lý trí, không chú ý đến việc xử 
lý nước thải, khí thải và chất thải đô thị, công nghiệp sẽ làm mắt đi vĩnh viễn diện tích 
lớn đất canh tác, cùng với việc gây ô nhiễm đất đai, nguồn nước, báu khí quyền, huỷ 
hoại chất lượng môi trường cũng như hậu quả khôn lường khác. 


Từ những vẫn đề nêu trên cho thấy, các nhân tố điều kiện tự nhiên, điều kiện 
kinh tế - xã hội tạo ra nhiều tổ hợp ảnh hưởng đến việc sử dụng đất đai. Tuy nhiên, 
mỗi nhân tố giữ vị trí và có tác động khác nhau. Trong đó, điều kiện tự nhiên là yếu tố 
cơ bản để xác định công dụng của đất đai có ảnh hưởng trực tiếp, cụ thể và sâu sắc 
nhất đối với sản xuất nông nghiệp. Điều kiện kinh tế sẽ kiềm chế tác dụng của con 
người trong việc sử dụng đất. Điều kiện xã hội tạo ra những khả năng khác nhau cho 
các yếu tố kinh tế và tự nhiên tác động đến việc sử dụng đất. Vì vậy, cần phải dựa vào 
quy luật tự nhiên và quy luật kinh tế - xã hội để nghiên cứu, xử lý mối quan hệ giữa 
các nhân tố tự nhiên, kinh tế trong lĩnh vực sử dụng đất đai. Căn cứ vào yêu cầu của 
thị trường và của xã hội, xác định mục đích sử dụng đất kết hợp chặt chẽ yêu cầu sử 
dụng với ưu thế tài nguyên của đất đai để đạt tới cơ cấu tông thê hợp lý nhất, với diện 
tích đất đai có hạn sẽ mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội ngày càng cao và sử 
dụng đất đai được bên vững. 


2.3.1.3. Nhân tô khônggian 


Trong thực tế, mọi ngành sản xuất vật chất và phi vật chất (như các ngành nông 


48 


nghiệp, công nghiệp, khai thác, xây dựng, mọi hoạt động kinh tế và hoạt động xã hộp 
đều cần đến đất đai như điều kiện không gian để hoạt động. Không gian, bao gồm cả 
vị trí và mặt bằng. Đặc tính cung cấp không gian của đất đai là yếu tố vĩnh hằng của tự 
nhiên ban phát cho xã hội loài người. Vì vậy, không gian trở thành một trong những 
nhân tố hạn chế cơ bản nhất của việc sử dụng đất. 


Không gian mà đất đai cung cấp có đặc tính vĩnh cửu, cô định vị trí khi sử dụng 
và số lượng không thể vượt phạm vi quy mô hiện có. Do vị trí và không gian của đất 
đai không bị mất đi và cũng không tăng thêm trong quá trình sử dụng, nên phần nào đã 
giới hạn sức tải nhân khẩu và số lượng người lao động, có ý nghĩa tác dụng hạn chế 
của không gian đất đai sẽ thường xuyên khi dân số và kinh tế - xã hội luôn phát triên. 


Sự bắt biến của tổng diện tích đất đai không chỉ hạn chế khả năng mở rộng không 
gian sử dụng đất, mà còn chi phối giới hạn thay đổi của cơ cấu đất đai. Điều này quyết 
định việc điều chỉnh cơ cấu đất đai theo loại, số lượng được sử dụng căn cứ vào sức 
sản xuất của đất và yêu cầu sản xuất của xã hội nhằm đảm bảo nâng cao lực tải của đất 
đai. 

Khả năng không chuyên ích của đất đai dẫn đến việc phân bố về số lượng và chất 
lượng đất đai mang tính khu vực rất chặt chẽ. Cùng với mật độ dân số của các khu vực 
khác nhau, tỷ lệ cơ cầu và lượng đầu tư sẽ có sự khác biệt rất rõ rệt. Tài nguyên đất đai 
có hạn, lại giới hạn về không gian. Đây là nhân tố hạn chế lớn nhất đối với việc sử 
dụng đất ở nước ta. Vì vậy, cần phải thực hiện nghiêm ngặt nguyên tắc sử dụng đất 
hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả kết hợp bảo vệ tài nguyên đất và môi trường. 


Đối với đất xây dựng đô thị, đất dùng cho công nghiệp, xây dựng công trình, nhà 
xưởng, giao thông... . mặt bằng không gian và vị trí của đất đai có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng và đem lại giá trị kinh tế. 

2.3.2. Xu thế phát triển về sử dụng dết 

2.3.2.1. Sử dụng đất phát triển theo chiều rộng và tập trung 

Lịch sử phát triển xã hội loài người cũng chính là lịch sử biến đổi của quá trình 
sử dụng đất. Khi con người còn sống bằng phương pháp săn bắn và hái lượm, chủ yếu 
dựa vào sự ban phát của tự nhiên và thích ứng với tự nhiên để tôn tại, vẫn đề sử dụng 
đất hầu như không tôn tại. Thời kỳ du mục, con người sống trong lều cỏ, những vùng 
đất có nước và đồng cỏ bắt đầu được sử dụng. Khi xuất hiện ngành trồng trọt với 
những công cụ sản xuất thô sơ, diện tích đất đai được sử dụng tăng lên nhanh chóng, 
năng lực sử dụng và ý nghĩa kinh tế của đất đai cũng gia tăng. Tuy nhiên, trình độ sử 
dụng đất vẫn còn rất thấp, phạm vi sử dụng cũng rất hạn chế, mang tính kinh doanh 
thô, đất đai khá nhiều nhưng thu nhập rất thấp. Với sự tăng trưởng của dân số và phát 
triển của kinh tế, kỹ thuật, văn hoá và khoa học, quy mô, phạm vi và chiều sâu của 
việc sử dụng đất ngày một nâng cao, yêu câu sinh hoạt vật chất và tinh thần của người 
dân ngày cảng cao, các ngành nghề cũng phát triển theo xu hướng phức tạp và đa dạng 


49 


dần, phạm vi sử dụng đất ngày càng mở rộng (từ cục bộ một vùng đã phát triển trên 
phạm vi cả thế giới, thậm chí cả những vùng đất trước đây không thể sử dụng được). 


Cùng với việc phát triển sử dụng đất theo không gian, trình độ tập trung cũng sâu 
hơn nhiều. Đất canh tác cũng như đất sử dụng theo các mục đích khác đều được phát 
triển theo hướng kinh doanh tập trung, với diện tích đất ít nhưng hiệu quả sử dụng cao. 


Tuy nhiên, thời kỳ quá độ chuyên từ kinh doanh quảng canh sang kinh doanh 
thâm canh cao trong sử dụng đất là một nhiệm vụ chiến lược lâu dài. Để nâng cao sức 
sản xuất và sức tải của một đơn vị diện tích, đòi hỏi phải liên tục nâng mức đầu tư về 
vốn và lao động, thường xuyên cải tiến kỹ thuật và công tác quản lý. ở những khu vực 
khác nhau của một vùng hoặc một quốc gia đều có sự khác nhau về trình độ phát triển 
kinh tế, kỹ thuật cũng như các điều kiện đặc thù, do đó phải áp dụng linh hoạt, sáng 
tạo nhiều phương thức tuỳ từng thời điểm khác nhau. 


2.3.2.2. Cơ cấu sử dụng đất phát triển theo hướng phúc tạp hoá và chuyên 
môn hod. 

Khoa học kỹ thuật và kinh tế của xã hội phát triển, sử dụng đất đai từ hình thức 
quảng canh chuyển sang thâm canh đã kéo theo xu thế từng bước phức tạp hoá và 
chuyên môn hoá cơ cấu sử dụng đất. 


Thực tế cho thấy, khi kỹ thuật và kinh tế của xã hội phát triển, nhu cầu của con 
người về vật chất, văn hoá, tỉnh thần và môi trường ngày một cao sẽ trực tiếp hoặc 
gián tiếp đòi hỏi yêu cầu cao hơn đối với đất đai. ở thời kỳ mức sống còn thấp việc sử 
dụng đất còn yếu tập trung vào sản xuất nông nghiệp, nhằm giải quyết các vấn đề 
thường nhật của cuộc sống là đủ cơm ăn áo mặc và chỗ ở. Khi đời sống đã nâng cao, 
chuyền sang giai đoạn hưởng thụ, sử dụng đất ngoài việc sản xuất vật chất phải thoả 
mãn được nhu cầu vui chơi, giải trí, văn hoá, thể thao và môi trường trong sạch... đã 
làm cho cơ cầu sử dụng đất cũng phức tạp hơn 


Tiên bộ khoa học kỹ thuật đã cho phép tăng khả năng mở rộng kiêm soát tự nhiên 
của con người, áp dụng các biện pháp bôi dưỡng và cải tạo đề nâng cao sức sản 


xuất của đất đai, thoả mãn các loại nhu cầu của xã hội. Trước đây việc sử dụng 
đất rất hạn chế do kinh tế và khoa học kỹ thuật còn ở trình độ thấp, chủ yếu sử dụng bề 
mặt của đất đai, nông nghiệp thì độc canh, đất lâm nghiệp, đồng cỏ, mặt nước ít được 
khai thác, khai thác khoáng sản còn rất hạn chế, xây dựng chủ yếu là chọn đất băng. 
Khi khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển, ngay cả đất xấu cũng được khai thác triệt để, 
hình thức sử dụng đa dạng, ruộng nước phát triển... đã làm cho nội dung sử dụng đất 
ngày càng phức tạp hơn theo hướng sử dụng toản diện, triệt để các chất dinh dưỡng, 
sức tải, vật chất cầu thành và sản phẩm của đất đai để phục vụ con người. Hiện đại hoá 
nên kinh tế quốc dân và phát triển nền kinh tế hàng hoá dẫn đến sự phân công trong sử 
dụng đất theo hướng chuyên môn hoá. Do đất đai có đặc tính khu vực rất mạnh, sự 
khai thác về ưu thế tài nguyên hết sức rõ rệt, phương hướng và biện pháp sử dụng đất 


50 


ở các vùng cũng rất khác nhau. Để sử dụng hợp lý đất đai, đạt được sản lượng và hiệu 
quả kinh tế cao nhất cần có sự phân công và chuyên môn hóa theo khu vực. Cùng với 
việc đầu tư, trang bị và ứng dụng các công cụ kỹ thuật, công cụ quản lý hiện đại sẽ nảy 
sinh yêu cầu phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp có quy mô lớn và tập trung, 
đồng thời cũng hình thành các khu vực chuyên môn hoá sử dụng đất khác nhau về 
hình thức và quy mô. 


2.3.2.3. Sứ dụng đất đai phát triển theo hướng xã hội và công hữu hoá 


Sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và xã hội dẫn tới việc xã hội hoá sản xuất. 
Mỗi vùng đất thực hiện sản xuất tập trung một loại sản phẩm và hỗ trợ bố sung lẫn 
nhau đã hình thành nên sự phân công hợp tác mang tính xã hội hoá sản xuất cũng như 
xã hội hoá sử dụng đất đai. 


Đât đai là cơ sở vật chât và công cụ đê con người sinh sông và xã hội tôn tại. 


Vì vậy việc chuyên môn hoá theo yêu cầu xã hội hoá sản xuất phải đáp ứng nhu 
cầu của xã hội hướng tới lợi ích cộng đồng và tiến bộ xã hội. Ngay cả ở chế độ xã hội 
mà mục tiêu sử dụng đất chủ yếu vì lợi ích của tư nhân, những vùng đất đai hướng sử 
dụng cộng đồng như : nguồn nước, núi rừng, khoáng sản, sông ngòi, mặt hồ, biển cả 
cầu cảng, hải cảng, danh lam thắng cảnh, động thực vật quý hiếm... vẫn có những quy 
định về chính sách thực thi hoặc tiến hành công quản, kinh doanh... của Nhà nước 
nhằm ngăn chặn, phòng ngừa việc tư hữu tạo nên những mâu thuẫn gay gắt của xã 
hội.xã hội hoá sử dụng đất là sản phẩm tất yếu và là yêu cầu khách quan của sự phát 
triển xã hội hoá sản xuất. Vì vậy, xã hội hoá sử dụng đất và công hữu hoá là xu thế tất 
yếu. Muốn kinh tế phát triển và thúc đầy xã hội hoá sản xuất cao hơn, cần phải thực 
hiện xã hội hoá và công hữu hoá sử dụng đất. 


2.4. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC HIỆN NAY TRONG QUẢN LÝ 
TÀI NGUYÊN ĐẤT Ở VIỆT NAM 


Mặc dù đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế 
trong 15 năm qua, nghèo đói vẫn đang còn là một vấn đề lớn đối với một bộ phận lớn 
dân cư sống trong các vùng nông thôn Việt Nam. Trong khi một phần ba dân số đã 
thoát khỏi tình trạng đói nghèo trong thập kỷ qua và tốc độ phát triển kinh tế đang tăng 
một cách vững chắc thì các dữ liệu hiện có cho thấy khoảng cách giữa giàu và nghèo 
đang có xu hướng gia tăng. Đặc biệt tỷ lệ nghèo đói trong các cộng đồng dân tộc thiểu 
số đang ngày một gia tăng, từ 20% năm 1993 đến hơn 30% trong năm 2002. Năm 
2002, Việt Nam đã xác nhận cam kết của mình trong sự nghiệp xoá đói giảm nghèo 
bằng Chiến lược toàn diện về xoá đói giảm nghèo. Chiến lược này đã nhìn nhận xoá 
đói giảm nghèo như là một nhân tố cơ bản của tăng trưởng bền vững kinh tế. Tuy 
nhiên, những người dân hiện đang sống trong đói nghèo vẫn còn chưa thực sự được 
hưởng lợi ích một cách đầy đủ từ các chương trình xoá đói giảm nghèo. Một trong 
những lĩnh vực cần quan tâm ở đây là quản lý và sử dụng đất đai. Đói nghèo dai dăng 


51 


trong các cộng đông nông thôn nghèo, bao gôm cả người dân tộc thiêu sô, có liên quan 
một cách sâu sắc với các vân đề vê quản lý và sử dụng tài nguyên đât, đặc biệt là đât 
nông nghiệp. 


Trong lĩnh vực nông nghiệp, năm 1988 Chính phủ Việt Nam đã tiến hành giao 
khoán đất nông nghiệp từ quản lý tập thể sang cho các hộ nông dân. Đây là một phần 
của chính sách đối mới mà trọng tâm là chuyển đổi nền kinh tế từ mô hình tập trung, 
quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Việc giao 
khoán đất nông nghiệp được tiến hành trong nhiều năm tiếp theo tại các vùng khác 
nhau trên cơ sở điều kiện của mỗi địa phương. Người nông dân được giao đất sử dụng 
ốn định, phân chia sản phẩm rõ ràng nên đã phát huy hết các khả năng của mình. Tuy 
nhiên đất đai chưa được giao lâu dài và các quyền của đất đai chưa được pháp luật 
thừa nhận. 


Luật đất đai năm 1993 đã tiến lên thêm một bước bằng cách giao đất lâu dài, sử 
dụng ổn định với 5 quyền sử dụng đất được pháp luật công nhận, bao gồm: chuyển 
đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp thông qua việc cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất cho hộ gia đình. Mặc dù không tương đương với quyền sở hữu tư 
nhân, song các quyền sử dụng đất đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình trong 
quá trình sử dụng và thực hiện các giao dịch đất đai. Nhìn chung, quá trình giao đất là 
hợp lý, phù hợp với nguyện vọng của đại đa số người dân, đảm bảo công băng xã hội 
và không gây xáo trộn đến sản xuất. Song trên thực tế điều này lại nảy sinh một số vấn 
đề mới có tác động đến đời sống người dân, đặc biệt là người nghèo ở vùng nông thôn 
và sinh kế chủ yếu vẫn dựa vào sản xuất nông nghiệp. 

Trong bối cảnh và điều kiện kinh tế xã hội mới của đất nước trong những năm 
gần đây, chính sách quản lý và sử dụng đất đai một lần nữa cần phải được sửa đổi theo 
hướng mang lại nhiều quyên lợi và lợi ích hơn nữa cho người dân cũng như củng cô 
lại hệ thống quản lý Nhà nước về đất đai. Ngày 26 tháng II năm 2003 Quốc hội nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật đất đai năm 2003 và có hiệu 
lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2004. Đến nay, Luật đã có hiệu lực với rất nhiều 
văn bản dưới luật được ban hành kèm theo. 


2.4.1. Kết quả tác động chính sách đất đai của Việt Nam 


Chính sách đất đai của Việt Nam đã góp phân tích cực giải quyết các vấn đề kinh 
tế xã hội trong nông thôn, giải phóng nông dân khỏi ách bóc lột và chia ruộng đất cho 
dân cày là thắng lợi đầu tiên của công cuộc cải cách ruộng đất ở nước ta. Tuy đã nhiều 
lần thay đổi quyền sở hữu (trước cải cách ruộng đất đất thuộc sở hữu của giai cấp bóc 
lột là chủ yếu; sau cải cách ruộng đất đất thuộc về nông dân lao động: thời kỳ hợp tác 
hoá đất thuộc về kinh tế tập thể; năm 1980 Hiến pháp của Nhà nước quy định đất 
thuộc sở hữu toàn dân; khi thực hiện "khoán 10" đất được tạm giao cho người lao 
động; từ sau Nghị định 64/CP đất được giao quyền sử dụng lâu dài cho hộ và đơn vị 
sản xuất kinh doanh, v.v...). Đến nay quan hệ về đất đai cơ bản được giải quyết, người 


52 


sử dụng đất yên tâm đầu tư, từ đó nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của họ. Đây 
là thành công đầu tiên và rất đáng kế của chính sách đất đai ở Việt Nam, tạo điều kiện 
thuận lợi cho công cuộc đô thị hoá, phát triên nông nghiệp. 


Với chính sách khai khẩn đất đai mới thực hiện từ ngay những năm sau hoà bình 
lập lại ở miền Bắc, phát triển khá rầm rộ trong những năm 60 và đây mạnh xây dựng 
các vùng kinh tế mới trong những năm 80, 90 của thế kỷ trước, diện tích đất khai 
hoang tăng lên nhanh chóng, nhiều cơ sở kinh tế mới được phát triển ở những vùng đất 
rộng người thưa. ở các vùng chủ động về thuỷ lợi, vụ đông đã trở thành vụ sản xuất 
chính, diện tích gieo trồng được tăng lên, góp phần tăng thu nhập đáng kể cho nông hộ 
với nhiều loại cây trồng mới và kỹ thuật canh tác tiến bộ. Tác dụng của vụ đông còn 
góp phân thúc đây sản xuất chăn nuôi, đây mạnh chế biến và sản xuất nông sản xuất 
khâu, v.v... 


Yên tâm sản xuất trên "đất của mình", nông hộ đã tăng cường áp dụng kỹ thuật 
mới, trước hết là các giống cây mới có năng suất cao (lúa, ngô, rau, đậu, lạc, v v ) sau 
đó là chế độ canh tác tiến bộ (thuỷ lợi hoá, sử dụng các chất hoá học, cải tạo đất luân 
phiên cây trồng, v.v...). Kỹ thuật mới đưa vào sản xuất đã tỏ rõ tính ưu việt của nó 
trong việc tạo ra sức sản xuất mới, sản phẩm mới, đòi hỏi nâng cao trình độ kỹ thuật 
của người lao động. 


Chính sách đất đai cộng với các chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đã tạo 
nên những vùng sản xuất hàng hoá nguyên liệu tập trung tương đối lớn như vùng cà 
phê ở Tây Nguyên. mía ở Lam Sơn, Quảng Ngài, chè ở Thái Nguyên, Lâm Đồng, cao 
su ở Đông Nam Bộ, lúa gạo ở hai vùng đồng bằng lớn (sông Hồng và sông Cửu Long), 
trái cây ở miền Đông Nam Bộ, sản xuất hải sản ở ven biển, rau vụ đông ở vùng đồng 
băng sông Hồng v.v... và nhiều tiểu vùng tập trung khác. Thành công trong việc hình 
thành các vùng chuyên môn hoá sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư có trọng 
điểm theo quy hoạch đối với nông nghiệp, góp phân tích cực chuyên biến nên kinh tế 
nông nghiệp từ tự cấp tự túc sang sản xuất hàng hoá chuyên môn hoá cao. 


Chính sách đất đai cũng tạo điều kiện phát triển đa dạng hóa, đặc biệt ở các vùng 
có trình độ thâm canh tương đối cao. Do vấn đề lương thực được ổn định người dân 
tìm đến sản xuất các mặt hàng mới cung cấp cho xã hội trên diện tích được nhận. Một 
xu thế mới xuất hiện trong sản xuất nông nghiệp là tính chất độc canh về sản xuất 
lương thực không còn nặng nề như trước nữa. Các sản phẩm mới như rau cao cấp, sản 
phâm chăn nuôi, các loại đặc sản khác đã xuất hiện ở vùng nông thôn. Đa dạng hoá 
cho phép đáp ứng yêu cầu sản phẩm đa dạng cho xã hội, sử dụng các nguồn lực đa 
dạng, triệt để và có hiệu quả hơn, góp phần chuyền biến nông nghiệp từ độc canh cây 
lúa tự cấp tự túc sang đa dạng sản xuất hàng hoá. 


Từ những ảnh hưởng tích cực nói trên, chính sách đất đai đã làm cho việc sử 
dụng đất đai mang lại hiệu quả cao hơn, tạo ra nhiều sản phẩm hơn trên một đơn vị 
diện tích. Năng suất sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam trong những năm qua tăng 


53 


lên liên tục là một minh chứng về trình độ sử dụng đất ngày được nâng cao. 


Trong những năm gần đây chính sách đất đai đã tạo điều kiện hình thành các mô 
hình sản xuất mới ở các hộ làm ăn giỏi với các hướng sản xuất hấp dẫn và đặc biệt là 
trên 135.000 trang trại đã được hình thành. Các mô hình sản xuất mới tạo nên sự thay 
đôi về mục đích tô chức sản xuất, hiệu quả kinh tế và sự nhìn nhận về sản xuất nông 
nghiệp, là các hạt nhân quý cho sự phát triển một nền nông nghiệp hàng hoá theo 
hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Sản phẩm của các mô hình sản xuất này mang 
sức cạnh tranh cao, là cơ sở để tiến tới hội nhập của nông nghiệp Việt Nam với thị 
trường thế giới. 

Khi Luật đất đai 1993 ra đời, các hộ gia đình được giao đất theo bình quân đầu 
người. Tại các vùng nông thôn Bắc Bộ, tùy thuộc vào diện tích đất nông nghiệp của 
địa phương, mỗi khẩu được giao từ 300 dẫn 700m2. với diện tích này, nhìn chung 
người nông dân đã đủ ăn và có một phân tích lũy. Tình hình kinh tế xã hội tại các vùng 
nông thôn trong giai đoạn này tương đối ổn định và có những bước phát triển quan 
trọng. Sau hơn 10 năm từ thời điểm giao đất, diện tích đất nông nghiệp bình quân đầu 
người ít là một trong những lý do khiến thu nhập từ nông nghiệp của nông dân không 
còn đủ đề đáp ứng nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng. Người nông dân bù đắp phần 
thiếu hụt này bằng cách làm thêm nhiều nghề khác nhau. Có lẽ, hai từ "nông dân" chỉ 
là một nhãn hiệu, trên thực tế họ là những người làm dịch vụ nhỏ, thợ thủ công, người 
làm thuê hoặc làm các nghề lao động phổ thông đơn giản khác. Về phương diện chính 
sách, Luật đất đai 2003 ra đời với việc thừa nhận đất đai là hàng hóa đã giúp người dân 
trong việc khắc phục tình trạng thiếu đất trong nông nghiệp. 


2.4.2. Những vấn đề nỗi cộm về quan hệ đất dai ở Việt Nam 


Tuy chính sách đất đai có tác dụng to lớn nhưng do tính chất phức tạp về điều 
kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của nước ta nên nhiều vấn đề gay cần đang được đặt ra 
cần quan tâm giải quyết (trong đó có những vấn đề không thể giải quyết ngày một 
ngày hai chỉ từ góc độ nông nghiệp), song có những vấn đề do chủ quan gây nên cần 
phải được điều chỉnh. 


Diện tích đất nông nghiệp bình quân trên một người dân nông thôn hay trên một 
lao động nông nghiệp, một hộ nông nghiệp quá thấp. Điều này có thể giải thích là diện 
tích đất nông nghiệp của ta đã nhỏ, số lượng người làm nông nghiệp lại nhiều, cư dân 
còn tập trung đông trong nông nghiệp. Vẫn đề này có tính chất lâu dài và chỉ được giải 
quyết trên cơ sở: 


- Mở rộng diện tích bằng tăng vụ và khai hoang, 
- Sử dụng hết và hợp lý đất nông nghiệp hiện có, 
- Quản lý gia tăng dân số, 


- Phát triển mạnh công nghiệp để rút bớt lao động và dân cư trong nông nghiệp 


54 


(có thê là sự thu hút của công nghiệp lớn hoặc chuyển dịch lao động tại chỗ theo 
hướng "ly nông bắt ly hương"). 


Như vậy để giải quyết tình trạng này bên cạnh việc quản lý gia tăng dân số tăng 
cường khai hoang, tăng vụ, quản lý khai hoang theo quy hoạch, điều quan trọng vẫn là 
đa dạng hóa nguồn thu nhập ở nông thôn. Một khi có những nguồn thu khác, tỷ trọng 
thu nhập từ nông nghiệp sẽ giảm xuống thì vấn đề đất đai sẽ bớt căng thắng hơn. Đất 
nông nghiệp ngày cảng giảm do sự phát triển của quá trình đô thị hoá. Đây là vấn đề 
tất yếu không thể tránh khỏi song cần sớm thực thi các quy hoạch cho từng địa phương 
để ôn định diện tích đất nông nghiệp. Đây là một vẫn đề mang tính báo động. Tình 
trạng chênh lệch về diện tích đất đai bình quân trên một đầu người giữa các hộ ngày 
càng rõ nét. Đây cũng là một lẽ đương nhiên vì sự biến động về nhân khâu giữa các hộ 
khác nhau trong khi diện tích giao đất cho các hộ không đổi. Vấn đề này nên giải 
quyết như thế nào? Có nên tiếp tục điều chỉnh cho "công bằng" giữa các hộ hay 
không? ở một số địa phương đã dùng quỹ đất dự trữ để điều chỉnh nhưng số đất đó 
không lớn và sẽ không còn đề điều chỉnh cho sau này Vậy là thực trạng này phải được 
chấp nhận. ở Đài Loan - nơi đã thu được thành công nhất trong chính sách đất đai cũng 
chỉ chia đất một lần trong cuộc cải cách ruộng đất năm 1953. Do vậy vấn đề đa dạng 
hóa thu nhập lại được đặt ra nhằm hỗ trợ tích cực cho việc giải quyết quan hệ đất đai 
trong nông thôn. 


việc cải tạo đất phục vụ yêu cầu cơ giới hoá, thực hiện cách mạng sinh học còn là 
vẫn đề nan giải hiện nay. Tình trạng sản xuất hộ nào biết hộ đó trong điều kiện manh 
mún là phố biến hiện nay. Tương lai của một nền nông nghiệp hiện đại trông chờ vào 
những chuyên biến quan trọng này. Các dự án đầu tư cải tạo đất, xây dựng cơ sở hạ 
tầng cần được thực hiện có hiệu quả hơn, người dân phải được hưởng lợi nhiều hơn từ 
các dự án đó. Trong điều kiện kinh tế hộ, cần phải phát huy các mối quan hệ hợp tác 
và cộng đồng trong việc xây dựng, sử dụng và quản lý các công trình công cộng với sự 
tham gia của người dân. 


Vấn đề xác định hướng sản xuất đã tương đối rõ ở các vùng sản xuất hàng hoá 
nguyên liệu tập trung nhưng chưa ổn định, chưa có cơ sở khoa học, chưa có quy 
hoạch. ở các vùng trồng màu và đặc biệt đối với diện tích vườn tạp cần cải tạo và sự 
bất hợp lý trong việc mở rộng diện tích cây đặc sản ở khắp mọi nơi. Có một tình trạng 
là vải Thanh Hà, Lục Ngạn, nhãn lồng Hưng Yên, v.v... được trồng khắp mỌI nơi. 
Trong khi các vùng sản xuất truyền thông đang có giữ lấy thương hiệu hàng hoá với 
chất lượng bảo đảm thì mọi nơi đều nhan nhản các sản phẩm tương tự, gây nên sự ứ 
đọng sản phẩm, xuống giá sản phẩm làm cho nhiều hộ nông dân lâm vào tình trạng bế 
tắc và việc sản xuất sản phẩm ở các vùng sản xuất truyền thống bị ảnh hưởng lớn. Tình 
trạng đất manh mún là một cản trở lớn đối với sự phát triển của sản xuất nông nghiệp. 


2.4.3. Thực trạng manh mún ruộng đất ở nước ta 


Manh mún đất đai là thể hiện tính vụn vặt phân tán về phân bổ đất đai cho từng 


S) 


loại sản phâm trên các thửa đât nhỏ bé rải rác đan xen với nhau do đặc điêm của địa 
hình và phương thức sở hữu, sử dụng đât. Xét trên khía cạnh đó có thê thây vê manh 
mún đât là: 

- Quy mô diện tích của một thửa đât nhỏ 

- Sô thửa đât của một hộ nhiêu 

- Quy mô diện tích của các nông hộ nhỏ 

- Đan xen về diện tích giữa các hộ, các loại cây trông, các thửa đât. 


Tình trạng manh mún ruộng đất xuất hiện vào cuối những năm 70 đầu những 
năm 80 của thế kỷ XX. Khi đó Nhà nước ta chủ trương đầu tư kinh phí cho việc thiết 
kế cải tạo đồng ruộng để thực hiện cơ giới hoá nông nghiệp. Tại các tỉnh, thành phố có 
đội quy hoạch, khảo sát thiết kế cải tạo ruộng đất. Trên cơ sở kết quả khảo sát, thiết kế 
các đội, trạm máy nông nghiệp của các huyện cũng san ủi cải tạo thành những thửa 
ruộng lớn có hình thức hợp lý các bờ thửa thuận lợi cho việc canh tác bằng máy và 
chăm sóc. Khi thực hiện Nghị quyết 10/NQ-TW năm 1988 của Bộ Chính trị về đôi mới 
quản lý kinh tế nông nghiệp, các hợp tác xã tiến hành giao ruộng đất ôn định cho xã 
viên làm cho số thửa ruộng tăng lên. Khi thực hiện Nghị định 64/CP năm 1993 thì sự 
manh mún càng bộc lộ rõ với phương châm giao đất cho hộ: "có gần, có xa, có tết, có 
xâu để đảm bảo tính công bằng. Số thửa sau khi giao đất theo Nghị định 641CP ở một 
số địa phương gấp 2 lần khi thực hiện Nghị quyết 10/NQ-TW, gấp 3 lần khi thực hiện 
khoán theo Chỉ thị 100/CT-TW của Ban bí thư. Đến cuối năm 1998 cả nước có xấp xỉ 
100 triệu thửa đất, bình quân số thửa trên mỗi hộ ở các vùng cũng khác nhau. 


Tình trạng manh mún ruộng đất ở nước ta có thê thấy qua các đặc điểm sau: - ở 
vùng đồng bằng nơi đất chật người đông, bình quân diện tích trên một đầu người quá 
thấp. Đất ở vùng đồng bằng được chia thành các hạng tết xấu khác nhau. Trong quá 
trình thực hiện Nghị định 64/CP một yêu cầu cần được bảo đảm là sự công bằng hợp 
lý khi phân chia ruộng đất giao nhận. Từ đó đất được giao theo phương châm có xấu, 
có tết, có xa, có gán” nên các mảnh ruộng bị xé nhỏ cho nhiều hộ và các hộ phải quản 
lý nhiều mảnh ruộng ở các vị trí khác nhau với các chân đất khác nhau, đặc biệt là loại 
đất có quy mô nhỏ ở địa phương. Đất được chia nhỏ theo một chiều bờ có lối đi lại 
chung, có mảnh ruộng chỉ vừa đủ xá bừa hoặc vừa đủ một luống rau. 


Ở vùng miền núi, đặc biệt là vùng bán sơn địa đất nông nghiệp nằm trên các địa 
hình phức tạp nên bị chia nhỏ và một hộ phải quản lý rất nhiều mảnh đất trên những 
địa hình khác nhau ở các vị trí khác nhau. Trong khi đất rừng có thê giao với quy mô 
một vài héc ta thì diện tích ruộng lại rất nhỏ. 


Từ đặc điêm trên cho thây ở miên núi có thê trông rừng, các hộ có thê phát triên 
trang trại chăn nuôi hoặc cây ăn quả nhưng ở vùng đông băng điêu kiện phát triên các 


An!! 


trang trại gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ có những hộ đã "nhanh chân" chuyền đổi đất, 


đâu thâu các loại đât công mới có diện tích lớn cho phát triên trang trại. Sau này việc 


56 


phát triển trang trại ở vùng đồng bằng khó khăn hơn vì phải rất chật vật mới có thể 
chuyển đổi đất tạo nên khu vực sản xuất tập trung hoặc phải tìm ra phương hướng 
thích hợp. Việc chuyển đổi đất để tập trung đất cũng khá nan giải. 


Nông dân miền Bắc với tâm lý phải cố giữ "tắc đất căm dùi" nên họ chỉ chuyên 
mà không nhượng, đặc biệt ở các vùng nằm trong diện quy hoạch đô thị. Họ chờ được 
hưởng lợi cao khi quy hoạch giá đất lên cao, chứ nhất quyết không bán ruộng. Trong 
khi đó ở miền Nam lại xuất hiện hiện tượng nông dân không đất. Nông dân chuyền 
nhượng ruộng đất của mình mà không có nguồn thu nhập bảo đảm nên cuộc sống của 
họ trở nên khó khăn và không ồn định. 


Dù mỗi vùng có những đặc điểm riêng nhưng nói chung diện tích đất nông 
nghiệp/ đầu người của ta quá nhỏ bé. ở Bănglađét, Đạo luật của Nhà nước năm 1950 
còn quy định đất trồng trọtlgia đình không quá 13,5 ha, một thành viên được sử dụng 
tối đa 1,35 ha đất canh tác và 1,35 ha đất ở. ở Philipin, năm 1978 mỗi hộ còn được 7 
ha. ở Nhật mỗi mảnh ruộng rộng từ 500 - 1000m2, sau Ôn dồn lại thành những thửa 
rộng tới 2000m2. ở Trung Quốc chuyên đổi đất theo chủ trương "đại ôn định, tiêu điều 
chỉnh". Như vậy so với những nước đông dân trong khu vực tình trạng manh mún đất 
đai của chúng ta là đáng kế và công việc dồn điền đổi thửa còn gặp nhiều khó khăn. 


Bảng 2.2. Tỷ lệ các hộ theo quy mô diện tích canh tác bình quân I hộ (%) 


Vùng Diện tích đất canh tác bình quân 1 hộ 
<0,5ha | 0,-1Iha | I,I-3,0ha | >3,0ha 
Cả nước 72,08 16,72 10,12 1,10 
Vùng núi và trung du Bắc bộ 75,47 17,16 5,88 1,49 
Đồng bằng sông Hồng 96,00 3,19 068 0 13 
Khu Bốn cũ 87,70 II!) 114 0 04 
Duyên hải miền Trung 75,604 17,56 6,38 0,42 
Tây Nguyên 43,18 32,50 22.85 147 
Đông Nam Bộ 38,12 29.73 27,88 4.27 
Đồng bằng sông Cửu Long 32,50 30,65 32,88 3,97 


(Nguồn: Đỗ Thanh Phương, 1997. Đói nghèo ở nông thôn và lôii ra) 


Tình trạng manh mún về đất không những làm quy mô nông hộ nhỏ mà còn là 
lực cản mới đối với nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá lớn với những đặc trưng yêu 
cầu cơ giới hoá, chuyên môn hoá, áp dụng công nghệ cao, tạo ra năng suất lao động 
cao, giá thành hạ, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường nội địa, thị trường khu vực 
và thị trường thế giới. 


57 


Hiện nay phong trào đối ruộng trong cả nước diễn ra sôi động, có những hộ nông 
dân chuyên đôi một cách tự phát, một sô nơi đã có chủ trương của các câp lãnh đạo 
điên hình ở một sô tỉnh như Thanh Hoá, Hà Tây, v.v... 


* Bất lợi của tình trạng đất đai manh mún 


tình trạng manh mún gây nên nhiều trở ngại cho sản xuất của từng hộ, cho cộng 
đồng, cho những hộ làm ăn giỏi muốn có diện tích lớn để kinh doanh và cho cả việc 
chuyền biến từ sản xuất tự cấp tự túc sang sản xuất hàng hoá. Những bắt lợi đó có thể 
thấy qua các biểu hiện sau: 


- Do có nhiều thửa đất nên đầu tư của hộ bị phân tán. Với trình độ quản lý yếu 
kém, hộ không thể quán xuyên tết tất cả công việc đồng áng ở mọi thửa đất nên có 
thửa được sử dụng tốt, có thửa không được chăm sóc chu đáo. 


- Hộ rất lúng túng trong việc xác định hướng sản xuất, bố trí sản xuất sản phẩm 
hợp lý cho các thửa đất. Thông thường bố trí sản xuất được tiễn hành theo từng tiểu 
vùng ở địa phương. Hộ sẽ phải tiếp cận với nhiều loại cây hoặc nhiều giống cây trên 
nhiều thửa đất phân tán nên không thể am hiểu và thực hiện tốt mọi quy trình kỹ thuật 
sản xuất. Hộ không thể áp dụng tiễn bộ kỹ thuật hay thực hiện các khâu kỹ thuật một 
cách đồng đều cho mọi thửa đất nên chất lượng đầu tư thấp và từ đó năng suất cây 
trồng, kết quả và hiệu quả sản xuất sẽ thấp. 


- Do sản xuất quy mô nhỏ nên phần lớn sản phẩm sản xuất ra theo mục tiêu tự 
sản tự tiêu, hoặc nếu có sản xuất hàng hoá cũng chỉ tiến hành trên quy mô nhỏ, không 
tạo nên lượng hàng hoá lớn nên việc tiêu thụ cũng không ổn định, thường bị ứ đọng 
trong lúc chính vụ. 


Do các thửa đât nhỏ, phân tán, đan xen giữa các hộ nên rât khó khăn trong việc 
xây dựng cơ sở hạ tâng, đặc biệt là thuỷ lợi, giao thông. Bên cạnh đó việc duy tu, cải 
tạo quản lý, sử dụng các công trình sẵn có cũng gặp nhiêu vướng mắc. 


- Trong điều kiện đất đai manh mún các hộ đều cùng phải đến các xứ đồng để 
làm việc. Như vậy gây ra lãng phí lớn về quỹ thời gian chung ở địa phương (nhiều lần 
phải đi lại, nhiều lần phải vận chuyền vật tư, sản phẩm v.v...). Từ đó dẫn đến sự thấp 
kém về hiệu quả sử dụng đất. 


- Do có nhiều thửa nhỏ nên cần rất nhiều bờ ngăn cách. Diện tích nông nghiệp đã 
hẹp, diện tích dành cho làm bờ lại lớn nên diện tích thực sử dụng cho sản xuất cảng bị 
thu hẹp. 


Các hộ có số khẩu khác nhau nên quy mô diện tích rất khác nhau ở từng xứ đồng. 
Các xứ đồng lại sản xuất theo các hướng sản xuất khác nhau, đất đai có độ màu mỡ 
khác nhau nên việc chuyên đối cũng khó khăn. Để hình thành nên một trang trại phải 
tập trung được một SỐ lượng ruộng đất nhất định. Trong điều kiện các hộ đều ít điện 
tích, những hộ muốn tập trung đất cũng rất khó khi diện tích đất để đấu thầu đã hết, khi 


58 


các hộ chuyên nhượng bị "lệch pha". 


Như vậy tình trạng manh mún đât đai đã gây rât nhiêu khó khăn cho quá trình 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá nên nông nghiệp (xét cả vê mặt đâu tư và hiệu quả, cả 
về mục đích và phương thức sản xuât, cả vê mặt kinh tê và xã hội, v.v... ). 


Bảng 2.3. Lợi ích và hạn chế của việc đất đai manh mún 


Lợi ích của việc có nhiêu mảnh đât | Hạn chê của việc có nhiêu mảnh đêt 


Lợi ích cá nhân 


Lợi ích xã hội 


Bắt lợi cá nhân 


Bắt lợi xã hội 


- Phân tán rủi ro (úng 
ngập, sâu bệnh, sản 
lượng) 

- Dễ dàng cho thừa 
kế 

- Linh hoạt và dễ đa 
dạng trong chuyên 
đôi mùa vụ 

- Dễ trao đôi, thế 
chấp 

- Phân bổ lao động, 
mùa vụ - Dễ quản lý 


- Bảo hiểm tuyệt đối 
-Công bằng trong đối 
xử 

- Tăng cường tính đa 
dạng sinh học 


- Tăng chi phí sản 
xuất 

- Sử dụng nhiều lao 
động 

- Mất điện tích do 
các bờ vùng, bờ thửa 
- Khó tiếp cận Xung 
đột đất đai tăng lên 

- Khó khăn cho việc 
tưới tiêu 

- Khó khăn cho việc 
cơ giới hoá nông 
nghiệp 

- Cẩn trở việc áp 
dụng công nghệ mới 


- Lao động được giải 
phóng ít Cơ giới hoá 
bị chậm trễ 

- Chi phí trao đổi cao 
hơn khi được dùng để 
cầm cô 

- Quy hoạch khu sản 
xuất thương mại khó 
- Việc áp dụng công 
nghệ mới bị chậm trê 


- Khó quản lý 


* ý nghĩa của việc tập trung ruộng đất 


Tập trung đất đai trong nông nghiệp là phương thức làm tăng quy mô diện tích 
của thửa đất và chủ thể sử dụng đất thông qua các hoạt động dẫn đến tập trung ruộng 
đất như: chuyền đổi, chuyển nhượng, thuê đất, thuê lại đất, thừa kế quyền sử dụng đất, 
tiMiá 


Diễn biến và nguyên nhân dẫn đến tập trung ruộng đất ở nông thôn Việt Nam 
như sau: 


+ Một số hộ làm ăn khá giả, có vốn, có trình độ kỹ thuật và trình độ quản lý kinh 
doanh muốn có thêm đất đai để sản xuất. 


+ Một số hộ yếu kém tự thấy không đảm bảo cuộc sống trên ruộng đất được giao 
nên chuyển nhượng, cho thuê đất để vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa "rảnh tay" 
tập trung các nguồn lực cho các nguồn thu nhập khác có hiệu quả hơn. 


Những quy định trong Luật đất đai hiện hành của nước ta hiện nay đã và đang tạo 


bà 


ra hành lang pháp lý cho các hoạt động tập trung đất đai trong sản xuất nông nghiệp. 
Đó chính là việc xác định chế độ sử dụng đất thông qua các khái niệm dưới đây: 


+ Chủ thể sử dụng đất: là những tô chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước 
giao đất hoặc cho thuê đất đề sử dụng. 


+ Khách thê quyên sử dụng đất: là một vùng nhất định mà Nhà nước giao cho 
các chủ thê sử dụng đất sử dụng. 


+ Chuyển đổi quyền sử dụng đất: là việc "đổi đất lây đất" giữa các chủ thể sử 
dụng đất được Nhà nước Ø1aO đất để sử dụng nhằm mục đích chủ yếu là tổ chức lại sản 
xuất cho phù hợp, khắc phục tình trạng manh mún, phân tán của ruộng đất hiệnnay. 


+ Chuyên nhượng quyên sử dụng đất: là việc chuyên cho người khác trên cơ sở 
có giá, người nhận đất phải trả cho người chuyên quyền một kho ỉn tiền tương ứng với 
chỉ phí đã bỏ ra để có được quyên sử dụng đất cũng như chi phí đầu tư làm tăng giá trị 
của đất. 


+ Cho thuê đất: là một dạng chuyên nhượng quyên sử dụng đất có thời hạn, bên 
thuê đất phải trả cho bên cho thuê đất một khoản tiền nhất định do hai bên thoả thuận. 


+ Cho thuê lại đất: là một dạng chuyên nhượng lại quyền sử dụng đất khi người 
đi thuê cho người khác thuê lại, bên thuê đất phải trả cho bên cho thuê đất một khoản 
tiền do hai bên thoả thuận. 


+ Thừa kế quyền sử dụng đất: là một dạng đặc biệt của chuyền nhượng ruộng đất 
nội dung của quan hệ thừa kế vừa mang ý nghĩa kinh tế, vừa mang ý nghĩa chính trị xã 
hội. 

+ Thế chấp quyên sử dụng đất: là hoạt động trong quan hệ tín dụng, trong đó các 
chủ thể sử dụng đất thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại tổ 
chức tín dụng Việt Nam để vay vốn sản xuất - kinh doanh theo quy định của pháp luật. 


+ Góp vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng đất: là việc các chủ sử dụng đất sử 
dụng đất thuê trong thời hạn thuê cùng với tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với 
đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân trong hoặc ngoài nước theo 
quy định của pháp luật. 

Quá trình tập trung ruộng đất có ý nghĩa rất lớn đối với việc phát triển kinh tế đất 
nước nói chung, nông nghiệp nói riêng: 

- Nâng cao hiệu quả sử dụng ruộng đất thông qua việc chuyên đổi cơ cấu cây 
trồng, phát triển nông nghiệp hàng hoá theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Mác 
đã chỉ ra rằng, nông nghiệp là một bộ phận, tất cả các phương pháp khoa học hiện đại 
đối với nông nghiệp (như tưới tiêu, dùng máy móc, phân hoá học, v.v...) chỉ có thể áp 
dụng có kết quả khi canh tác ruộng đất trên quy mô rộng lớn. 


Thực tế hiện nay cho thấy, một mâu thuẫn lớn đang đặt ra đối với nền nông 


60 


nghiệp nước ta là có nhiều sản phẩm có khối lượng hàng hoá lớn nhưng lại được sản 
xuất ở nông hộ có quy mô nhỏ hoặc rất nhỏ nên chất lượng thấp, người sản xuất trực 
tiếp không năm được thông tin thị trường nên giá bán rẻ, kém sức cạnh tranh trên thị 
trường. Mâu thuẫn này chỉ có thể giải quyết thoả đáng thông qua con đường tập trung 
ruộng đất, từ đó tiễn tới tô chức một nền nông nghiệp hợp đồng. 


- Tạo ra các điều kiện thuận lợi hơn cho việc sử dụng đất đai đầy đủ, hợp lý và 
bảo vệ được môi trường đất. 


- Tập trung ruộng đất là một vẫn đề mang tính quy luật của việc đi lên sản xuất 
lớn, nó diễn ra trong suốt quá trình phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng 
hoá, thực hiện việc chuyên dịch cơ cấu kinh tế và phân công lại lao động xã hội trong 
quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và chuyển dịch cơ câu lao động nông thôn 
nước ta. 


Tích tụ ruộng đất ở nước ta diễn ra chậm chạp vì: 


- Các hướng dẫn về chuyển nhượng, cho thuê đất chưa cụ thê và không tiến hành 
đồng thời ở các địa phương. 


- Sự trì trệ trong việc chuyên lao động nông nghiệp sang các lĩnh vực khác. 


- Một khi ngành nghề trong nông thôn chưa phát triển thì dân cư và lao động vẫn 
tập trung trong nông nghiệp. 


- Ở một số nơi ruộng đất có vị trí thuận lợi, trong quy hoạch tương lai nông dân 
hy vọng giá đất sẽ lên nên trước mắt vẫn giữ đất. 


- Một số hộ tuy đã chuyển sang kinh doanh lĩnh vực mới nhưng vẫn tính nước 
chắc ăn "hữu nông vi bản", đề phòng rủi ro, đề phòng chính sách thắt chặt của Nhà 
nước. - Tâm lý giữ đất của nông dân, đặc biệt là nông dân miền Bắc đã ăn sâu vào tiềm 
thức của họ. 


2.4.4. Kiến thức về Luật dết đai của người dân 


Theo nghiên cứu của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, điều tra 
hiểu biết về Luật đất đai của người dân ở hai tỉnh Hoà Bình (đại diện cho các tỉnh miền 
núi phía Bắc) và Hải Dương (đại diện các tỉnh đồng bằng phía Bắc) thì phần lớn người 
dân chưa được nghe hoặc biết thông tin gì về Luật đất đai mới hiện nay. Trong số 908 
người được hỏi thì có đến 568 người trả lời (chiếm 62,60%) họ không biết hoặc chưa 
nghe nói gì về Luật đất đai 2003. Những người biết về Luật đất đai mới cũng không 
đầy đủ, không phân biệt được sự khác nhau giữa Luật đất đai 2003 và các luật cũ trước 
đó. 340 người trong 908 người được hỏi trả lời rằng họ đã được biết và nghe nói về 
Luật đất đai mới, chiếm 37,40%. Nhưng khi hỏi kỹ răng họ biết như thế nào? đến mức 
độ nào? có phân biệt được Luật đất đai 2003 và Luật đất đai 1993 khác nhau như thế 
nào thì những người này đều không phân biệt được. Họ biết một cách sơ qua, thậm chí 
chỉ mới nghe đến tên Luật đất đai mới mà thôi chứ cũng không biết nội dung thế nào. 


61 


Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc người dân không nắm được thông tin về Luật 
đất đai 2003, trong đó có một số nguyên nhân quan trọng: 

- Chính quyền chưa thực sự quan tâm đến công tác tuyên truyền và phô biến Luật 
đất đai. Vẫn đề này một mặt là do chính sách đất đai mới khá phức tạp, chính quyền có 
nhiều việc phải làm và họ cũng chưa nhận thức được rằng người dân cần phải được 
tuyên quyền về Luật đất đai mới. 

Nguồn cung cấp tin cho dân rất phong phú nhưng chất lượng chưa cao và không 
chính thống. 

- Với một cơ sở hạ tầng văn hoá chưa phát triển người dân rất ít có cơ hội được 
tiếp cận với những thông tin mới về Luật đất đai. 


62 


Chương II 
CƠ SỞ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KINH TẾ ĐẤT 
3.1. MÔ HÌNH BA MẶT TRONG SỬ DỤNG ĐẤT 
3.1.1. Khái niệm mô hình ba mặt 


Quá trình sử dụng tài nguyên đất hoặc bất động sản của con người luôn luôn diễn 
ra dưới sự tác động của mô hình ba mặt. Đê sử dụng một vùng đât đạt hiệu quả vả 
tránh rủi ro chúng ta phải xem xét 3 yêu tô sau: 


- Xem xét nhóm các yếu tô vật lý, sinh học - căn cứ vào khả năng thực tiễn về 
mặt tự nhiên của vùng đât 


- Khả năng chấp nhận về mặt xã hội của vùng đất 
- Xem xét tính khả thi về mặt kinh tế trong sử dụng đất 


Sự phối hợp của ba mặt này tạo nên những giới hạn, trong đó từng cá nhân, cộng 
đồng và chính phủ có thể thực hiện các hoạt động của họ trong từng lĩnh vực sử dụng 
đất, phát triển và bảo vệ nguồn tài nguyên đất với một trình độ khoa học kỹ thuật và 
công nghệ cho phép. Ba yếu tô này có quan hệ và tác động qua lại. 


Khả năng thực tiên về mặt tự nhiên của một vùng đát 


Các yếu tố, đặc tính về mặt vật lý của vùng đất: Thổ nhưỡng, địa hình, dạng đất 
nông hoá, khí hậu, thuỷ văn v.v... 


- Các nhóm yếu tố, đặc tính về mặt sinh học: Thảm thực vật; hệ cây trồng, hệ 
động vật, hệ thuỷ sinh, hệ vi sinh vật 


Yếu tố con người và cộng đồng dân cư địa phương của vùng đất Xem xét quy 
luật hoạt động của hệ sinh thái tại vùng đất từ đó chúng ta mô phỏng, lợi dụng để đạt 
kết quả tốt hơn. 


Khả năng cháp nhận về mặt xã hội 


- Quốc gia: Tuân thủ theo thể chế quốc gia được thê hiện ở hiến pháp và các văn 
bản pháp luật. Sử dụng vùng đất được chấp nhận về mặt chính trị. 


- Cộng đồng: Yêu cầu trong sử dụng đất phải phù hợp và không sai trái về mặt 
đạo đức luân lý, phù hợp với thuần phong mỹ tục. 


- Phát huy được tính tích cực, chủ động của cộng đồng địa phương trong việc sử 
dụng vùng đất để phát triển cho chính họ. 


- Việc sử dụng một vùng đất phải thuận tiện trong việc thực hiện về mặt hành 
chính. 


Tính khả thi về mặt kinh tê 


- Lựa chọn được một quá trình sản xuất thích ứng, đáp ứng tính khả thi về mặt 


63 


kinh tế. Xác định được quan hệ hợp lý giữa đầu ra (về khối lượng, cơ cấu) và quan hệ 
đầu vào của quá trình sử dụng đất. Xác định được loại sản phẩm phù hợp với yếu tố 
đầu vào cần thiết, xác định được công nghệ sản xuất thích hợp, xác định được quy 
trình sản xuất hợp lý đem lại hiệu quả kinh tế cao. 


- Quá trình bổ trợ cho quá trình sản xuất: hoạt động marketing thích ứng, vận 
chuyên cho phủ hợp v.v... 

- Xác định được một hệ thông phân phối phù hợp: phân phối về kết quả, thu 
nhập, lợi nhuận v.v... để mọi thành viên có thể chấp nhận được. 


Khả năng thực 
tiên về vật lý và 
sinh học 


Khả năng chấp 


_————”] nhậnvệmg 


thể chế 


Khả thi về mặt 
kinh tế, xã hội 


Mô hình này ràng buộc các vẫn đề thực tiễn về sử dụng đất phải tuân thủ nghiêm 
ngặt môi quan hệ 3 chiêu: tự nhiên, kinh tê, thê chê đê đạt được các tiêu chuân của sự 
phát triển bền vững, đó là: 


- Sử dụng đất phải phù hợp với điều kiện tự nhiên và môi trường 

- Sử dụng đất nhằm đạt hiệu quả kinh tẾ cao 

- Sử dụng đất phải tuân thủ theo pháp luật, thể chế và được xã hội chấp nhận 
3.1.2. Bản chất của các nhóm yếu tố trong mô hình 

3.1.2.1. Nhóm các yếu tô về vật lý và sinh học 


Nhóm này quan tâm đên môi trường thiên nhiên, trong đó các loại tải nguyên 
khác nhau với đây đủ các tính chât và đặc điêm của chúng mà con người luôn găn liên 
sự hoạt động của mình vảo đó. 


Các yếu tô vật lý sinh học cung cấp: nguyên liệu thô, vị trí và địa bàn, điều kiện 
hỗ trợ về mặt địa lý, các loại sinh vật và tài nguyên khác cho mọi hoạt động của con 
người. 

Tất cả các yếu tố kế trên đều có thể trực tiếp tạo nên những thuận lợi hoặc gây 
khó khăn trở ngại cho con người trong quá trình sử dụng đất. Chúng tạo nên những tác 
động ảnh hưởng quan trọng tới cả hai mặt: 


- Tổng số tải nguyên đất có thê cung cấp 


64 


- Tông lượng nhu câu của con người từ các nguồn tải nguyên đó. 


Điều quan tâm có ý nghĩa nhất của nhóm các yếu tô vật lý, sinh học trong mô 
hình là nhắn mạnh sự cần thiết phải duy trì, giữ gìn các mối quan hệ sinh thái theo thời 
g1an. 


Đề có thê đạt được những thắng lợi trong sử dụng đất thì các chính sách sử dụng 
tài nguyên phải hướng sự hoạt động của con người tuân thủ các quy luật vật lý, sinh 
học và sinh thái tự nhiên trong các hoạt động ngắn hạn, dài hạn cũng như trong tương 
lai lâu dài. 

Cần phải nhận thức được tác hại của sự phá huỷ nguồn tải nguyên và môi trường. 
Nếu con người không có ý thức thì với khả năng khoa học kỹ thuật của mình cùng với 
sự cám dỗ về khả năng cho lợi nhuận cao trong thời gian trước mắt của một 


số kiểu khai thác tài nguyên, con người có thể phá huỷ nguồn tài nguyên, vi 
phạm quy luật tự nhiên của sinh thái, phá huỷ hoặc làm ô nhiễm nghiêm trọng môi 
trường thiên nhiên, dẫn đến nguồn tải nguyên sẽ bị suy kiệt, làm ảnh hưởng đến cuộc 
sông của toàn nhân loại trong tương lai. 


Chính vì vậy toàn xã hội, đặc biệt là các chính sách quôc gia phải tập trung chông 
lại các hành động có khả năng phá huỷ nguôn tải nguyên khan hiêm và không thê thay 
thế, chồng lại các hành động vi phạm hoặc phá vỡ nghiêm trọng các quá trình sinh thái 
bình thường. 

3.1.2.2. Nhóm các yêu tô vê kinh tê 

Nhóm về các yêu tô kinh tê trong mô hình quan tâm đên sự hoạt động của hệ 
thông giá cả, giá trị tác động đên từng chủ sử dụng đât, cùng với sự cô găng của họ đê 
tạo ra lợi nhuận cao trên mảnh đât của mình. 

Nhóm yêu tô này cũng là sự quan tâm của người sử dụng đât trong các môi quan 
hệ đâu vào. đâu ra trong quá trình sản xuât đê có thê đạt được tôi đa mức thu nhập của 
họ. 

Bản chất của mô hình kinh tế là giải quyết các vẫn đề như: Giá trị sản xuất, thu 
nhập, lợi nhuận đôi với các điêu kiện đâu tư của quá trình sản xuât. 

Mô hình cũng đặc biệt quan tâm đên các vân đề sau: 

- Hệ thông marketing 

- Nhu câu của người tiêu dùng 

- Vân đê lưu thông vận chuyên vật tư sản phâm. 

Ngoài ra các nhóm yêu tô vê kinh tê trong mô hình còn quan tâm đên vân đê 
phúc lợi xã hội, đên vân đề bảo tôn tài nguyên đât và tài nguyên thiên nhiên khác, đên 
việc phân phôi thu nhập và lợi nhuận từ sản xuât giữa các chủ sử dụng đât, đên người 
lao động và các thành viên khác trong xã hội. 


65 


3.1.2.3. Nhóm các yêu tô về thể chế trong mô hình 


Vấn đề thê chế trong mô hình quan tâm đến môi trường pháp luật của chủ thể sử 
dụng đất, có thể là cá nhân, tập thể hoặc các tổ chức tham gia sử dụng đất 


Môi trường pháp luật ở đây biểu hiện thông qua các văn bản pháp quy như hiến 
pháp, pháp luật, hệ thông các chính sách v.v... 


Các chương trình và dự án sử dụng đất phải: 

- Tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật 

- Phù hợp về mặt chính trị và được thể chế cho phép 

- Không trái với những quy định thông thường về mặt luân lý đạo đức và quan 
tâm đến thuần phong mỹ tục của địa phương, được nhân dân địa phương chấp nhận (sử 
dụng kiến thức bản địa của cộng đồng trong tiến bộ khoa học và công nghệ). Để đảm 
bảo thắng lợi cho công tác quản lý, các chương trình và dự án sử dụng đất cần phải đáp 
ứng yêu cầu hoạt động về mặt hành chính. Nghĩa là phải tuân thủ theo hệ thống quản 
lý nhà nước về đất đai theo các cấp hành chính từ trung ương đến địa phương. 

Tóm lại: Mô hình 3 mặt tác động trong quá trình sử dụng đất là: 

- Các chương trình và dự án sử dụng đất phải phù hợp với điều kiện về mặt vật lý 
và sinh học, đảm bảo tính khả thi về mặt kinh tế, đồng thời phải được chấp nhận về 
mặt thể chế, phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn. 

Các nhà quản lý tài nguyên và hoạch định chính sách sử dụng đất luôn phải quan 
tâm đến các mặt hạn chế đặt ra của từng nhóm yếu tố trong mô hình để có thê đưa ra 
các chương trình và chính sách sử dụng đất thích hợp, đảm bảo thắng lợi trong công 
tác quản lý sử dụng đất, đáp ứng được mục tiêu phát triển lâu dải. 

3.2. LÝ THUYÉT CUNG CÂU TRONG SỬ DỤNG ĐẤT 

3.2.1. Lý thuyết cầu về nhà đất 

3.2.1.1. Khái niệm và các nhân mảnh hưởng đến cầu về nhà đất 

a. Khái niệm 

Cầu về nhà đất là lượng nhà đất mà người tiêu dùng sẵn sảng chấp nhận và có 
khả năng thanh toán đề nhận được lượng nhà đất đó trên thị trường. 

Yêu cầu của người tiêu dùng trên thị trường được hình thành từ nhu cầu tiêu 
dùng về nông sản phẩm, qua một quá trình phát triển như sau: 

Nhu cầu Khả năng Cầu 
z =— K 
(Mong muốn) thanh toán (Sức mua) 

Nghiên cứu quá trình hình thành của cầu cho chúng ta thấy, mặc dù phản ánh nhu 

cầu tiêu dùng, nhưng cầu không thống nhất với nhu cầu. Đó là quá trình phát triển từ 


66 


cái chung chung đến cái cụ thể, từ một nhu cầu có thê hình thành nhiều cầu về những 
sản phâm khác nhau trên thị trường, cầu về một sản phẩm có thê được hình thành từ 
nhiều loại nhu cầu khác nhau. Hoạt động marketing của các nhà kinh doanh là nhằm 
biến một hoặc nhiều loại nhu cầu chung thành cầu về nông sản phẩm của mình, biến 
những khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự của doanh nghiệp mình. 


Giữa nhu cầu tiêu dùng và cầu về nhà đất có một sự cách biệt khá lớn về quy mô, 
phạm vi và đối tượng xuất hiện. Nhu cầu thường xuất hiện với một quy mô lớn trên 
phạm vi rộng với tất cả các đối tượng. Song cầu thực tế trên thị trường lại không hoàn 
toàn trùng khớp do có những nhu cầu không có khả năng thanh toán, có những nhóm 
đối tượng có nhu cầu nhưng không trở thành cầu trên thị trường, có những đối tượng 
không có nhu cầu sử dụng nhưng lại có nhu cầu đầu cơ kiếm lợi nên có cầu xuất hiện 
trên thị trường. Chính vì vậy cầu là một phạm trù có quan hệ hết sức chặt chẽ với nhu 
cầu, khả năng thanh toán và điều kiện hoạt động của thị trường. 


Câu vê nhà đât xuât hiện trên cơ sở có sự hội tụ của các điêu kiện sau: Sự xuât 
hiện của nhu câu tiêu dùng về một dạng nhà đât nào đó mà nhu câu đó không thê tự 
thoả mãn băng các nguôn lực săn có của môi người dân. 


- Phải có các nguồn lực tài chính để đảm bảo khả năng thanh toán cho các nhu 
cầu này. Chỉ khi có các nguồn lực tài chính cho thanh toán thì nhu cầu mới được 
chuyền thành cầu trên thị trường. 


- Phải có sự hoạt động của thị trường để nhu cầu có khả năng thanh toán có điều 
kiện gặp được cung và cầu thực sự trở thành cầu xuất hiện trên thị trường. Chính thị 
trường là môi trường đề nhu cầu có khả năng thanh toán trở thành cầu thực tế và được 
thoả mãn. 


Có rất nhiều loại cầu khác nhau về nhà đất, có thê phân loại thành các nhóm sau 
đây: 

- Câu về đất đai cho sản xuất: Cầu đất đai cho sản xuất là tông nhu cầu mở rộng 
các hoạt động sản xuất dựa vào mở rộng diện tích đất đai sử dụng. Cầu về đất đai cho 
sản xuất thường là cầu về đất đai cho các hoạt động sản xuất thuộc khu vực I của xã 
hội bao gồm: cầu của các hoạt động sản xuất dựa vào đất đai như nông lâm, ngư 
nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng và hầm mỏ. Thông thường, xã hội càng phát triển, 
các hoạt động sản xuất thuộc khu vực I cảng giảm xuống một cách tương đối so với 
các khu vực khác, do vậy cầu về đất đai cho sản xuất tăng lên không đáng kế so với 
các khu vực khác. 


- Cầu đất đai cho công nghiệp, giao thông và các công trình công cộng. Thông 
thường cáu về đất đai làm địa bàn phát triển các hoạt động công nghiệp, giao thông và 
các công trình công cộng là cầu được xã hội hoá và đáp ứng bằng các chương trình của 
Chính phủ, chúng ít xuất hiện hoặc xuất hiện ân mình dưới các hình thức khác trên thị 
trường bắt động sản. 


67 


- Cầu về nhà ở, đất xây dựng nhà ở và đất xây dựng các công trình bất động sản 
khác. Câu về nhà ở, kéo theo đó là đất đai để xây dựng nhà ở và các công trình bất 
động sản khác phục vụ cho kinh doanh thương mại vả dịch vụ. Cầu về đất ở và nhà ở 
(nói chung là cầu về nhà đất) là cầu xuất hiện rộng rãi nhất và sôi động nhất trên thị 
trường bất động sản. Do sự phát triển hoạt động sản xuất của khu vực III ngày càng 
tăng lên nhanh cùng với sự phát triển của xã hội nên cầu về nhà đất ngày càng tăng 
nhanh. Nó bao gồm câu về đất đai nhà ở cho dân cư, đất đai và nhà làm việc của các 
văn phòng công sở, các trung tâm thương mại, các trung tâm vui chơi giải trí, thê thao. 


- Cầu giả tạo xuất hiện trong quan hệ thương mạt do kỳ vọng của những người 
kinh doanh buôn bán bất động sản. Những nhà đầu tư bất động sản 'mua đất và nhà 
không phải để đáp ứng nhu cầu sử dụng của bản thân họ mà để đầu cơ buôn bán lại 
trên thị trường. Như vậy rõ ràng rằng, cầu về nhà đất cho các quan hệ thương mại đã 
làm tăng giả tạo nhu cầu về nhà ở và có thể làm đội mặt bằng giá cả bất động sản. 
Nghiên cứu về thị trường nhà đất ở nhiều thành phố đã chỉ ra rằng chính cầu về nhà 
đất của những người kinh doanh bất động sản là nhân tố căn bản làm căng thăng thêm 
quan hệ về cung cầu nhà ở và làm đội giá nhà đất tăng lên tại một thời điểm nhất định. 


b. Các nhân mảnh hưởng đen câu nhà đát 
* Sự tăng trưởng về dân sô" và các nhà câu phát triên 


Tăng trưởng dân số là nhân tô làm tăng mọi mặt nhu cầu của xã hội và theo đó 
câu về đất đai và nhà ở tăng lên. 

Trước hết, tăng dân số làm gia tăng cầu về đất đai cho hoạt động sản xuất ở khu 
vực I đặc biệt là các lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp. Trong giai đoạn đầu của quá trình 
phát triển, giai đoạn bùng nổ dân số trong khi quá trình công nghiệp hoá mới bắt đầu, 
năng suất lao động còn thấp, các khu vực hoạt động phi nông nghiệp chưa phát triển 
nên toàn bộ lực lượng lao động xã hội còn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực nông nghiệp 
làm cho nhu cầu đất đai sản xuất nông nghiệp tăng, kéo theo cầu đất đai cho sản xuất 
tăng. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, do nền sản xuất xã hội chưa mang tính xã hội 
hoá, sản xuất còn mang nặng tính tự cấp tự túc, nên cầu đất đai cho sản xuất chưa được 
trở thành hàng hoá, chưa xuất hiện phổ biến trên thị trường bất động sản. Chính vì vậy, 
mặc dù nhu cầu đất đai tăng nhanh, nhưng cầu về đất đai cho sản xuất trong giai đoạn 
này chưa tăng theo tốc độ tăng của nhu cầu. Sự gia tăng dân số là áp lực lớn làm tăng 
nhu cầu về đất ở và nhà ở. Dân số tăng làm tăng quy mô gia đình dẫn đến nhu cầu về 
quy mô diện tích nhà ở của các hộ gia đình tăng lên Sự gia tăng dân số cũng kéo theo 
sự gia tăng của số lượng hộ gia đình độc lập. Trong xu thế phát triển của xã hội, kết 
cầu gia đình hạt nhân là xu hướng phát triển chính trong hệ thống kết câu gia đình của 
xã hội. Các gia đình truyền thống, đa thế hệ ngày càng giảm dần thay vào đó là sự gia 
tăng nhanh chóng của số lượng các gia đình hạt nhân. Trong trường hợp số lượng hộ 
gia đình độc lập tăng thêm thì cầu về diện tích đất ở và nhà ở cũng tăng lên một cách 
tương ứng. Kết câu độ tuổi của dân số cũng là một nhân tổ tác động lớn đến sự thay 


68 


đổi về cầu nhà ở Dân số ở độ tuổi kết hôn cao cũng đồng nghĩa với nhu cầu về nhà ở 
và căn hộ độc lập tăng lên; con cái trong các gia đình chuyển từ tuổi trẻ em sang độ 
tuổi vị thành niên và thành niên cũng là lúc nhu cầu về số phòng ở của căn hộ phải 
tăng thêm. ỏ những nước phát triển, theo xã hội phương tây, con cái đến tuổi thành 
niên thường tách ra sống độc lập với bố mẹ là một trong những lý do làm cầu về các 
căn hộ độc thân ở các thành phố tăng lên rất nhanh. Trái lại, ở một số dân tộc do tính 
ràng buộc cộng đồng gia tộc rất cao đã hạn chế cầu nhà có quy mô tập trung và cải tạo 
mở rộng thêm dân. Ngoài ra, tập quán sinh hoạt cũng ảnh hưởng đến cầu về nhà đất 
của các nhóm dân cư khác nhau. Những tập quán đó có thể do thói quen về tiêu dùng, 
điều kiện cuộc sống và quan niệm xã hội đưa lại. 


Sự gia tăng dân số không chỉ làm gia tăng nhu cầu về nhà ở mà còn làm tăng 
thêm nhu cầu về các hoạt động dịch vụ thương mại, y tế, văn hoá giáo dục, v.v... đều 
là các nhân tô làm tăng nhu cầu về nhà đất, nhất là tại các vùng trung tâm Chính vì vậy 
cùng với sự gia tăng dân số, các vùng trung tâm cũng hình thành nhanh chóng và sự 
nhộn nhịp của thị trường nhà đất cũng bắt đầu từ những trung tâm này. 


* Sự thay đổi về tính chất và mục đích sử dụng đất đai 


Tính chất và mục đích sử dụng đất đai cũng là nhân tổ làm thay đổi cung cầu về 
nhà đất. Trước hết là sự thay đổi về mục đích và tính chất sử dụng đất đai trong sản 
xuất. Ngay trong cùng một ngành, một lĩnh vực sản xuất, khi tính chất sản xuất thay 
đổi từ sản xuất theo kiểu tự cấp tự túc của kinh tế nông hộ sang sản xuất hàng hoá của 
các nông trại đã làm nảy sinh cầu về đất đai nông nghiệp. Trong sản xuất tự cấp tự túc, 
nhu cầu có đất đai để sản xuất chỉ được thoả mãn bằng sự điều chỉnh cân bằng vốn có 
của tự nhiên. Đến giai đoạn phát triển cao hơn, kinh tế trang trại hình thành và phát 
triển, nhu cầu về đất đai cho phát triển sản xuất của trang trại không còn dựa vào con 
đường đi khai phá tự nhiên mà chủ yếu được giải quyết băng cách tập trung đất đai 
thông qua thị trường chuyển quyên sử dụng đất. Rõ ràng khi đó nhu cầu về đất đai cho 
sản xuất mới thực sự hình thành cầu về đất đai trên thị trường. Sự thay đổi về mục đích 
sử dụng đất giữa các hoạt động sản xuất khác .thau cũng làm nảy sinh quan hệ về cầu 
đất đai cho sản xuất. Đặc biệt là sự thay đôi mục đích sử dụng đất sang phát triển nhà 
ở, các khu thương mại, các khu vui chơi giải trí. Xã hội càng phát triển, các hoạt động 
sản xuất khu vực I càng giảm đi do vậy nhu cầu về đất đai cho sản xuất giảm song thay 
vào đó khu vực III phát triển làm cho nhu cầu về đất đai phục vụ cho các hoạt động 
nảy tăng lên. Do vậy, Phếu như vẫn duy trì mục đích sử dụng đất đai cho lĩnh vực sản 
xuất của khu vực~i thì cầu về đất đai cho sản xuất sẽ thấp. Trái lại khi chuyển mục 
đích sử dụng sang phục vụ cho các hoạt động của khu vực III thì cầu về các loại nhà 
đất làm công sở, văn phòng, trung tâm dịch vụ và thương mại tăng lên rất nhiều. Điều 
đó chúng ta có thê thấy rất rõ sự thay đổi của giá cả trao đối về cùng một loại đất đai, 
cùng một vị trí và điều kiện nhưng chỉ khác nhau về mục đích sử dụng. 


* số tác động của việc làm và thụ nhập đên câu về nhà đát 


69 


Chúng ta đều biết nhu cầu của con người, trong đó có nhu cầu về nhà ở là không 
ngừng tăng lên do sự gia tăng của quy mô dân số, quy mô gia đình và sự đòi hỏi nâng 
cao chất lượng cuộc sông. Nếu như mức thu nhập cũng tăng lên cho phép phần lớn các 
nhu cáu trở thành nhu cầu có khả năng thanh toán thì khi đó rõ ràng cầu về nhà đất 
sẽrtăng lên. Người ta đã chỉ ra mối quan hệ hết sức chặt chẽ giữa thu nhập và cầu về 
nhà đất. Khi thu nhập còn thấp, các khoản thu nhập phải ưu tiên để thoả mãn các nhu 
cầu thiết yếu về các vật phâm nuôi sống và duy trì sự tồn tại của con người. Khi các 
nhu cầu về các vật phẩm thiết yêu đã được bảo đảm thì phần thu nhập sẽ được chuyên 
sang giải quyết về nhu cầu nhà ở. Do vậy khi thu nhập tăng lên, cầu về nhà ở và đất ở 
tăng lên khá rõ nét. Đó là tình trạng mà hầu hết các nước đang phát triển hiện nay đang 
phải đương đầu với sự bùng nổ về cầu nhà ở khi đời sống và thu nhập ở các nước này 
đang được nâng dân và gia tăng Tất nhiên nhu cầu nhà ở cũng là nhu cầu thiết yếu nên 
nó cũng có giới hạn tương đối, do vậy sau khi nhu cầu được giải quyết cơ bản, mặc dù 
thu nhập có thể tiếp tục tăng cao nhưng câu về nhà ở sẽ chậm dân lại. Đó là tình trạng 
mà hầu hết các nước phát triển hiện nay đã đạt tới Cùng với sự tác động của thu nhập, 
việc làm và nghề nghiệp cũng có tác động rất lớn đến sự thay đổi về cầu nhà ở. Trước 
hết, tình trạng việc làm và nghề nghiệp có quan hệ hết sức chặt chẽ với sự gia tăng về 
thu nhập của dân cư - điều làm thay đôi đáng kế về cầu nhà ở. Thứ đến, tình trạng việc 
làm và nghề nghiệp cũng có những yêu cầu về tính chất, đặc điểm của nhà ở phù hợp 
với yêu cầu và tính chất của công việc. Có những nghề nghiệp yêu cầu chủ nhà sử 
dụng nhà ở như là một phần địa điểm làm việc hoặc kinh doanh, có những nghề nghiệp 
đòi hỏi chỗ ở đồng thời là nơi đặt các quan hệ giao lưu, có những nghề nghiệp đòi hỏi 
nơi ở chỉ là nơi nghỉ ngơi sinh hoạt ngoài giờ làm việc. Như vậy sự thay đổi về cơ cấu 
nghề nghiệp sẽ dẫn đến sự thay đổi về thị hiếu nhà ở và sau đó là sự thay đổi về cầu 
nhà ở. 

* Đô thị hoá và quá trình phát triển của đô thị 


Đô thị hoá là một quá trình phát triển tất yếu của mọi quốc gia trong giai đoạn 
chuyên đổi cơ cấu các khu vực hoạt động kinh tế xã hội. Đặc trưng rõ nét nhất của đô 
thị hoá là quy mô tập trung dân số về các vùng đô thị và sự phát triển quy mô bề rộng 
không gian đô thị. Chính vì vậy quá trình đô thị hoá là quá trình có sự thay đổi căn bản 
nhất về cầu nhà ở đô thị. Mất cân đối cung cầu về nhà ở đô thị cũng xuất hiện chủ yếu 
trong giai đoạn này. Quá trình đô thị hoá không chỉ làm thay đổi về tổng cầu về nhà ở 
mà còn làm thay đối kết câu nhu cầu về nhà ở. Nếu như quá trình phát triển các đô thị 
cô đại chủ yếu diễn ra dành cho các tầng lớp dân cư quý tộc, thị dân và chức dịch thì 
quá trình đô thị hoá trong bối cảnh hiện "nay lại diễn ra với một kết câu dân cư đa dạng 
hơn dẫn đến cầu về nhà đất đô thị cũng có những thay đổi căn bản về chuân mực và 
điều kiện. Những tầng lớp thương gia và những người có thu nhập cao có thê tự do lựa 
chọn khu vực và kiêu dáng kiến trúc cũng như mức độ tiện nghi của nhà ở. Tầng lớp 
dân cư lao động cũng có những lựa chọn về địa điểm định cư và tiêu chuẩn chỗ ở khác 
với thị dân trong các đô thị cô. Đặc biệt các luồng di dân tự do, những người sống 


70 


băng các nghề nghiệp không ổn định đang là những sức ép và thách thức lớn đối với 
hầu hết các đô thị của các nước đang phát triển trong quá trình đô thị hoá. Chính nhóm 
dân cư này đã làm xuất hiện một kiểu dạng cầu nhà ở đặc biệt như các xóm liều, các 
khu ô chuột. Vì vậy, cầu về nhà đất nói riêng, thị trường nhà đất nói chung diễn biến 
sôi động nhất trong quá trình phát triển của đô thị hoá. 

* Môi và thị hiếu nhà ở 

Những thay đôi về kiến trúc, kiểu dáng và nhất là mốt tiêu dùng là những nhân tố 
làm thay đổi đáng kể cầu về nhà ở. Có những nhà ở căn hộ trong các khu nhà ở cao 
tầng được xây dựng và trang bị hiện đại hơn nhiều so với những ngôi nhà độc lập hoặc 
những ngôi nhà cố, song do mốt tiêu dùng, người ta vẫn muốn mua các ngôi nhà ở độc 
lập dù không tiện lợi bằng mua các phòng ở kiểu căn hộ. 


* S% phát triển và hoàn thiện của hệ thông kết cấp hạ tầng 


Sự phát triển và hoàn thiện về kết câu hạ tầng cũng làm tăng đáng kế cầu về nhà 
đất với những vùng đất trước đây chưa có cơ sở hạ tầng, không có khả năng tiếp cận. 
Tuy nhiên, việc tăng khả năng tiếp cận cũng đồng nghĩa với việc tăng thêm về cung 
nhà đất và làm đường cung dịch chuyển đáng kế về bên phải nên đôi khi sự thay đổi 
của cầu cũng không theo kịp với sự thay đổi của cung. 


* Những chính sách của Chính phủ 


Những chính sách của Chính phủ Trung ương hoặc chính quyên địa phương cũng 
là những nhân tổ tác động hết sức nhạy cảm đến cầu về nhà đất. Trước hết thái độ của 
Chính phủ về quyền sở hữu và sử dụng về nhà ở và đất ở là một trong các tác nhân 
mạnh và nhạy cảm đối với sự thay đối về quy mô, kết câu và tính chất cầu về nhà đất. 
Sự thừa nhận sở hữu tư nhân về nhà ở là một đột phá làm tăng cầu về nhà ở không chỉ 
nhằm thoả mãn nhu cầu về chỗ ở mà nhiều khi là nhu cầu tích trữ, để dành và là di sản 
lưu lại cho các thế hệ con cháu. Sự thay đổi thái độ của Chính phủ đối với chính sách 
thuê nhà và bán nhà cũng là tác nhân nhạy cảm đến sự thay đổi về cầu thuê nhà hay 
cầu mua nhà đất. Một bằng chứng vẻ sự chậm chẽ thậm chí không muốn chấp nhận 
quyền sở hữu về nhà ở bằng việc trả tiền hoá giá nhà cho Nhà nước là do sự tác động 
của chính sách giá thuê quá thấp so với giá bán của Nhà nước. Những quy định thê chế 
của Chính phủ và chính quyên địa phương về nhà ở và đất ở cũng có thể làm triệt tiêu 
hoặc khơi dậy cầu về nhà ở và đất ở. ở nhiều thành phó trên thế giới, để bảo vệ cảnh 
quan và không gian đô thị cũng như tính thâm mỹ và kết câu của công trình kiến trúc, 
người dân chỉ được phép tự xây dựng nhà ở riêng khi có một khu đất với diện tích 
vượt quá mức tôi thiêu quy định và phải bắt buộc tuân thủ các tiêu chuẩn kiến trúc quy 
định. Trong điều kiện đó, cầu về đất xây dựng nhà ở riêng hầu như giảm xuống, thay 
vào đó là cầu về nhà ở chung cư tăng lên. Trái lại, ở một số nước đang phát triển và cả 
ở nước ta hiện nay, các thê chế quy định của Chính phủ và chính quyền nhiều thành 
phố lại theo chiều hướng khuyến khích, tạo các điều kiện thông thoáng đến mức thả 


7 


nôi việc đầu tư mua và xây dựng nhà đât với quy mô nhỏ, do vậy chính sách đó đang 
làm tăng câu về nhà đât tự do xây dựng với quy mô nhỏ, chen chúc và giảm cáu vê nhà 
ở chung cư. 


* Chính sách cũng tiên tệ cũng có tác động đáng kê đến câu về nhà ở 


Do lượng tiền tệ sẵn có nên nhu cầu tiêu dùng sẽ dễ dàng chuyển thành nhu cầu 
có khả năng thanh toán và trở thành cầu trên thị trường. 


Nói chung các nhân tô trình bày trên đây là những nhân tổ phô biến tác động đến 
sự thay đổi về cầu nhà đất. Tuy nhiên, trong bối cảnh phát triển khác nhau, trong các 
điều kiện môi trường khác nhau thì sự biểu hiện của các nhân tô trên là không đồng 
nhất, đồng thời còn có thê xuất hiện những nhân tô tác động đặc thù khác. 


3.2.1.2. Phương pháp xác đỉnh cầu và độ co giãn của cầu nhà đất a. Phương 
pháp xác định cầu về nhà đất 


Cầu về đất đai cho sản xuất (chủ yếu là các hoạt động sản xuất thuộc khu vực I) 
thường không phải là quan hệ cơ bản trên thị trường bắt động sản. Trong nhiều trường 
hợp, nhu cầu về đất đai cho sản xuất được đáp ứng thông qua các điều chỉnh không 
phải quan hệ thị trường như chính sách phân chia, giao đất và điều chỉnh quỹ đất đai 
sản xuất của Chính phủ. Cầu về đất đai cho sản xuất thường chỉ xuất hiện trên một 
phạm vi hẹp mang tính khu vực và thường được giải quyết ngay giữa những người dân 
sản xuất tại địa phương trong vùng. 


Nhu cầu về nhà ở là nhu cầu cơ bản thiết yếu, đứng hàng thứ hai sau cầu về 
lương thực và thực phẩm. Do vậy cầu về nhà ở tối thiểu sẽ tăng lên tương ứng với tốc 
độ tăng của thu nhập khi mức thu nhập đã vượt quá mức giới hạn về cầu lương thực và 
thực phẩm. Đến một giới hạn cao hơn, nếu thu nhập tiếp tục tăng, cầu về nhà ở tối 
thiểu sẽ tăng chậm lại và thậm chí giảm đi thay vào đó là tăng cầu về nhà ở cao cấp 
Trong giai đoạn thu nhập thấp, nhu cầu về nhà ở tối thiêu gần như một đường thăng, 
không co giãn so với thay đổi mức thu nhập. Tổng nhu cầu về nhà ở có thể được xác 
định băng phương trình tuyến tính giữa tổng số dân (hoặc tổng số hộ) nhân với mức sử 
dụng tối thiểu trung bình của xã hội. Như vậy tổng cầu có thể xuất hiện trên thị trường 
là hiệu số giữa tổng nhu cầu tối thiểu với tổng quỹ nhà ở hiện có. Khi mức thu nhập 
tăng lên qua giới hạn đói nghèo, cầu về nhà ở thiết yếu bắt đầu tăng nhanh theo một 
hàm phi tuyến và chậm dần khi đã đến mức bão hoà về nhu câu nhà tối thiểu. Khi thu 
nhập tiếp tục tăng thêm, nhu cầu nhà thiết yếu có xu hướng giảm dần và thay vào đó là 
cầu về nhà ở cao cấp tăng lên. 


Đề dự báo dài hạn về cầu nhà ở, người ta cần phải xây dựng các hàm cầu về nhà 
ở theo mức thu nhập. Để xây dựng các thông số của các hàm cầu nhà ở, người ta phải 
thực hiện các điều tra nghiên cứu về mối quan hệ giữa thu nhập và chi dùng cho nhà ở, 
tình trạng nhà ở và xu hướng thay đổi, nâng cấp chỗ ở. Những dữ liệu thu được từ các 
cuộc điều tra về mức sống dân cư, tông điều tra dân số và nhà ở v.v... là những nguồn 


12 


thông tin hết sức phong phú và đáng tin cậy cho việc xác định hàm câu về nhà ở. Bên 
cạnh việc xây dựng các hàm cầu về nhà ở để xác định xu hướng và dự báo dài hạn về 
cầu nhà ở, người ta cũng cần phải xác định cầu nhà ở tại mỗi thời điểm để có các đối 
sách kịp thời cho thị trường nhà đất. Việc xác định cầu về nhà đất tại mỗi thời điểm có 
thể căn cứ vào quy mô và kết cầu của các nhóm dân cư, tình trạng nhà ở hiện tại, ngân 
quỹ tích luỹ cho việc thay đổi cải tạo chỗ ở, giá cả nhà ở hiện tại và diễn biến về mua 
bán, trao đôi nhà ở diễn ra trên thị trường. Người ta cũng có thê thực hiện các nghiên 
cứu về nhu cầu mua sắm, xây dựng và thay đổi chỗ ở thông qua các nghiên cứu khảo 
sát, điều tra phỏng vấn dân cư. 


Đường cầu nhà ở thông thường _ Đường cầu nhà ở cao cấp 
Lượng câu 


Thu nhập Giới hạn đôi Thu nhập Thu nhập 
thấp cao 


= 


Đồ thị 3.1. Môi quan hệ thu nhập và câu nhà ở 
b. Độ co giãn của cáu về nhà đát 
Có nhiêu biên sô xác định mức câu như chúng ta đã trình bày trong phân các 
nhân tô ảnh hưởng. Vân đê đặt ra là cân đo lường được sự biên động của câu về nhà 
đât mỗi khi các biến sô này thay đôi. Độ thay đối của câu về nhà ở so với độ thay đổi 
của các yêu tô xác định được gọi là độ co giãn của câu về nhà .đât. Công thức tông 
quát đê tính độ co giãn của câu vê nhà đât là: 
09 
EP= Z2AD, 
v“—.— 
%AY, 
Trong đó: 
- FT là hệ sô co giãn của câu về nhà đât so với yêu tô Y 
- Di là tỷ lệ % mức thay đôi về câu nhà đât khi biên sô Y thay đôi 
-Y1 là ty lệ % mức thay đôi của biên sô Y 
Mức câu về đât đai của từng người sản xuât (nhât là cho sản xuât nông nghiệp) 
phụ thuộc vào giới hạn quy mô tôi ưu của sản xuât. Giới hạn quy mô tôi ưu của sản 
xuât nông nghiệp lại phụ thuộc vào tính chât và trình độ của sản xuât. Tương ứng với 
mỗi trình độ sản xuất đạt được, câu của người sản xuất về đất đai là một giới hạn, hay 
nói cách khác là đường câu không co giãn trong giới hạn của trình độ sản xuât đó. Tuy 


73 


nhiên trong giai đoạn chuyên giao giữa các trình độ sản xuât, giữa các phương thức 
kinh doanh thì độ co giãn của câu là rât lớn. 


Lượng cầu 
đất đai 


Cầu về đất đai sản xuất 


Trình độ 
sản xuất 


SXthủ Cơkhíhoá Kết hợp TÐ 
công và CMH 


Đồ thị 3.2. Mi quan hệ giữa lượng cầu đất và trình độ sản xuất 


Trong giai đoạn nảy, độ co giãn của cầu sẽ phụ thuộc vào sự thay đổi của công 
nghệ và tính chất chuyên môn hoá của sản xuất. Sự gia tăng của mức độ đầu tư công 
nghệ canh tác tiên tiến, sự gia tăng của tỷ trọng chuyên môn hoá sẽ là các biến số 
quyết định mức gia tăng tương ứng của cầu về đất đai sản xuất. Nhiều nghiên cứu đã 
chỉ ra răng, trong giai đoạn chuyên tiếp này hệ số co giãn của cầu về đất đai đối với sự 
thay đổi của công nghệ và mức độ chuyên môn hoá là tương đối lớn. 


Độ co giãn của câu về đât ở và nhà ở phụ thuộc rât lớn vào các biên sô: quy mô 
g1a đình, thu nhập và giá cả. Độ co giãn của câu nhà ở đôi với quy mô gia đình là quan 
hệ so sánh giữa tÿ lệ tăng vê câu so với tỷ lệ tăng sô người trong mỗi gia đình. 

Cầu 


nhà 
đất 


Gia đình độc Quy mô và kết Tăng quy mô 2 

êm m gia cấu gia đình nhưng kết cấu 

đình có con thay đối không đổi Quy mô 
nhỏ gia đình 


Đồ thị 3.3. Quan hệ giữa quy mô gia đình và câu về đất 


Một mối quan hệ thuận chiều là: quy mô gia đình tăng lên cũng kéo theo cầu về 
diện tích nhà ở và đất ở tăng theo. Tuy nhiên hệ số co giãn này không chỉ đơn thuần 
phụ thuộc vào sự thay đổi của quy mô, mà còn tuỳ thuộc vào kết cấu của gia đình. Sự 
thay đổi về quy mô giữa một gia đình độc thân và một gia đình của một cặp vợ chồng 
hoặc khi gia đình có thêm con nhỏ làm thay đổi không đáng kể về cầu nhà ở hay nói 
cách khác độ co giãn của cầu so với quy mô khi đó là rất nhỏ. Trái lại, sự thay đôi về 
quy r ô gắn liền với sự thay đối về kết câu trong gia đình (lập gia đình của con cái, con 
cái bước sang tuổi trưởng thành, sự hiện diện của người cao tuổi, của nhiều thế hệ 


74 


cùng sống chung v.v...) sẽ tạo ra độ co giãn khá lớn về cầu nhà ở Khi quy mô gia đình 
tiếp tục tăng lên với kết cầu gia đình không thay đôi thì cầu về diện tích nhà ở sẽ thay 
đôi chậm lại và độ co giãn của cầu so với quy mô lại nhỏ dần. Độ co giãn của cầu nhà 
ở so với thu nhập được xác định là tốc độ biến thiên của cầu so với tốc độ thay đôi của 
thu nhập. Khi thu nhập còn thấp chưa vượt quá mức thoả mãn nhu cầu tối thiểu về các 
vật phẩm cơ bản như lương thực, thực phẩm thì độ co giãn của cầu nhà ở đối với thu 
nhập là rất nhỏ. Khi thu nhập tăng lên vượt qua mức giới hạn đói nghèo thì tỷ lệ của 
thu nhập được dành để đầu tư cho chỗ ở tăng lên khá nhanh và chiếm một tỷ trọng 
tương đối lớn. 


Nhiều nghiên cứu ở các nước đang phát triển đã chỉ ra rằng, khi mức thu nhập 
tăng lên vượt quá mức nghèo đói, tỷ lệ tích luỹ trong tông thu nhập của các hộ gia đình 
để chỉ dùng cho nhà ở chiếm từ 25 đến 40%. Đó là một tỷ lệ khá cao nhằm đề thoả 
mãn nhu cầu về nhà ở mà khi thu nhập còn thấp, nhu cầu này không có khả năng thanh 
toán để trở thành cầu thực tế. Do vậy độ co giãn của cầu nhà ở đối với thu nhập là 
tương đối lớn. Tuy nhiên kết cấu của cầu về nhà ở có sự thay đối khác nhau giữa các 
giai đoạn tăng thu nhập, song nhìn tổng thể thì tổng cầu nhà ở có độ co giãn khá lớn 
đối với sự thay đổi của thu nhập. 


Tống cầu nhà 


Mức thu nhập 


Đồ thị 3.4. Mức thu nhập với tổng cầu nhà ở 
Độ co giãn của cầu nhà đất đối với giá cả là quan hệ so sánh giữa tốc độ biến 
động của cầu so với tốc độ biến thiên của giá cả nhà ở. Nhà ở là nhu cầu tiêu dùng 
thiết yếu nhưng là vật phẩm tiêu dùng có khả năng thay thế và không có giới hạn tối đa 
như lương thực, thực phẩm. Do vậy, độ co giãn của cầu nhà đất đối với giá cả là khá 
nhạy cảm ngay cả khi mức độ thoả mãn về nhà ở còn thấp. 


Mặc dù nhà ở là mặt hàng tiêu dùng tối cần thiết xếp hàng sau lương thực và thực 
phẩm, nhưng ở một mức thu nhập có định, nếu giá nhà ở tăng quá cao một cách tương 
đối so với thu nhập thì khả năng thanh toán coi như bằng không và khi đó cầu về nhà ở 
trên thị trường coi như bằng không. 


Thặng dư tiêu dùng về nhà ở cũng thay đối rất nhanh khi quy mô tiêu dùng nhà ở 
còn thấp và tăng lên rất chậm khi quy mô tiêu dùng đã vượt quá giới hạn cần thiết. Do 
vậy cầu về nhà ở có độ co giãn khá lớn đối với giá cả khi mức tiêu dùng nhà ở bình 


TÔ 


quân còn thâp và độ co giãn sẽ giảm dân khi mức tiêu dùng đạt đên mức nhu câu cân 
thiệt. 


Đường cầu về nhà ở 


Lượng cầu 
Đồ thị 3.5. Quan hệ giá và lượng cầu 
3.2.2. Quyền sở hữu và quyền sử dụng về nhà dết 


Quyền sở hữu và quyền sử dụng về nhà đất là những vấn đề hết sức nhạy cảm đối 
với thị trường nhà đất. Một trong những quyết sách quan trọng, có tác dụng rõ nét 
trong việc điều chỉnh tính chất, mức độ và phạm vi hoạt động của thị trường nhà đất là 
những quan hệ liên quan đến quyền sở hữu và quyên sử dụng về nhà đất. 


3.2.2.1. Quyên sở hữu và quyền sử dụng tài sản 


Quyên sở hữu về tải sản bao gôm: quyên chiêm hữu, sử dụng và định đoạt tài 
sản. Quyên sở hữu hợp pháp về tài sản là các quyên nêu trên của người sở hữu được 
pháp luật công nhận và bảo hộ. 


Điều 17 của Hiến pháp (năm 1992) và điều 1 của Luật Đất đai (năm 1993) đã 
quy định rõ: đất đai là sở hữu toản dân, thuộc quyên sở hữu của Nhà nước. Về nhà ở, 
chúng ta hiện đang có 3 hình thức sở hữu khác nhau: nhà ở thuộc quyên sở hữu của 
Nhà nước, nhà ở thuộc quyên sở hữu của các tổ chức xã hội và nhà ở thuộc sở hữu tư 
nhân. Chính phủ đã ban hành các văn bản pháp quy và các thủ tục cần thiết để nhằm 
chuyên chế độ sở hữu nhà ở của các cơ quan, tô chức xã hội sang sở hữu Nhà nước và 
chuyên dần nhà ở từ sở hữu Nhà nước sang sở hữu tư nhân của người sử dụng. Như 
vậy về pháp lý, những quy định về quyền sở hữu và sử dụng đối với đất đai và nhà ở 
đã được quy định rõ ràng và đầy đủ. Tuy nhiên trên thực tế, việc thực thi các quy định 
này còn nhiều vẫn đề chưa được phân định rõ nét, nhất là việc thực thi về quyền SỞ 
hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị. Thứ nhất, tính chất hợp pháp của các 
quyền sở hữu về nhà ở và.quyền sử dụng đất ở đô thị chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ. Tình 
trạng này một mặt do sự phát triển nhà ở không tuân thủ các quy tắc và quy định của 
Nhà nước; mặt khác cũng có thê do các quy định đặt ra không phù hợp và không có cơ 
sở thực tế để thực thi. Như vậy phải chăng cũng cần phải xem xét cả cách quan niệm 
về tính hợp pháp của các vẫn đề quyên sử dụng đất ở và sở hữu nhà ở đô thị. Thứ hai, 
sự suy giảm của quyền năng sở hữu Nhà nước về đất và sự lộng quyên của người được 
phép sử dụng đất đang là vấn đề phố biến mà xã hội phải chấp nhận. Điều đó làm giảm 


76 


đi tính pháp lý về quyền sở hữu của Nhà nước đối với nhà ở và đất ở đô thị. 

3.2.2.2. Quyên sở hữu và quyền sử dụng tài sản đối với thị trường nhà đất 

Nhà đất là một tài sản tiêu dùng có giá trị lớn, do vậy mọi người dân đều rất 
quan tâm đến tính hợp pháp của tài sản mình sử dụng. Người dân sẵn sàng trả ra một 
khoản tiền đáng kê để được thừa nhận tính hợp pháp về chỗ ở của mình mặc dù giá trị 
sử dụng của nó không có gì thay đối. Một ngôi nhà hợp pháp chắc chắn sẽ được người 
mua chấp nhận với giá cao hơn nhiều so với một ngôi nhà chưa được thừa nhận là hợp 
pháp. Điều đó cho thấy rõ rằng quyên sở hữu và quyền sử dụng về nhà đất là những 
nhân tô tác động rất lớn đến thị trường nhà ở. 


Việc thừa nhận quyền sở hữu tư nhân về nhà ở và quyền sử dụng hợp pháp về đất 
ở là một trong những động lực quan trọng thúc đầy tăng cầu về nhà đất. Các quyền 
mua bán, chuyên nhượng được chính thức thừa nhận chính là "giấy phép" cho thị 
trường nhà đất ra đời và hoạt động hợp pháp. Sự hoạt động của thị trường đen về nhà 
đất đã xuất hiện và từng tồn tại ngay cả khi Nhà nước không thừa nhận tính hợp pháp 
của các quan hệ mua bán nhà đất. Tuy nhiên một thị trường đen thường tạo ra các mất 
cân đối về cung và cứu một cách giả tạo do sự sai lệch của các luồng thông tin không 
chính thức, sự can thiệp của các thế lực khống chế thị trường. Tính bất hợp pháp 
thường mang lại lợi ích cục bộ cho một bộ phận và thế lực xã hội. Hợp pháp hoá 
những phân nhà đất lấn chiếm chính là một phong thưởng cho những người hưởng lợi 
và những người mang lại quyên lợi cho họ. Do tôn tại tính bất hợp pháp của thị trường 
ngầm nhà đất nên chính quyền có thể không phải chịu trách nhiệm về các vẫn đề cộng 
đồng vì lý do đó là khu vực bất hợp pháp. Một nhóm người có thê được hưởng lợi khi 
họ cứ xây dựng và mua bán ngay trên những mảnh đất đô thị hoá nhưng không được 
coi là đô thị nên không phải chịu các chi phí chuyên đổi mục đích sử dụng đất đai. 
Việc hạn chế các thủ tục và phạm vi hợp pháp hoá nhà đất cũng đồng nghĩa với việc 
thúc đây thêm tình trạng bất quy tắc. Điều đó làm cho cung về nhà đất hợp pháp luôn 
bị giới hạn bởi các quy định pháp luật. Như vậy Chính phủ là người giữ thế lực mạnh 
nhất trong việc điều tiết về lượng cung trên thị trường về nhà đất hợp pháp. Trong khi 
người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao hơn cho nhà đất hợp pháp thì tình trạng chậm cải 
thiện về tính hợp pháp là nguyên nhân chính đây giá nhà đất lên cao. Điều đó muốn 
khăng định răng chính sách điều tiết của Chính phủ về giá cả và thị trường nhà đất 
không phải là những hỗ trợ trực tiếp về giá vật liệu xây dựng hay kiểm soát giá thuê và 
giá bán, mà là chính sách mở rộng cung bằng việc mở rộng tính hợp pháp của các 
nguồn cung nhà đất. 


Tính hợp pháp về quyền sở hữu và quyên sử dụng nhà đất, được thiết lập chính là 
cơ sở để thực hiện tính hợp pháp trong quan hệ giao dịch về nhà đất trên thị trường. 
Chính nhờ đó Nhà nước sẽ kiểm soát và năm được toàn bộ các diễn biến về giao dịch 
của thị trường nhà đất cũng như được hưởng lợi từ các quan hệ này thông qua các 
khoản thu thuế trước bạ chuyển nhượng. 


ý#i 


3.3. LÝ THUYÉT CUNG VẺ NHÀ ĐẤT 
3.3.1. Khái niệm và các nhân tổ ảnh hưởng đến cung nhà đất 
3.3.1.1. Khái niệm về cung nhà đất 


Cung nhà đất trên thị trường là một lượng nhà đất sẵn sảng đưa ra trao đổi trên 
thị trường tại một thời điểm nào đó với một mức giá giới hạn nhất định. 

Cũng giống như cầu về nhà đất, cung về nhà đất không phải là toàn bộ quỹ nhà 
đất có thê có mà là lượng nhà đất có thể và sẵn sàng tham gia giao dịch mua bán trên 
thị trường. Cỏ thể có người có nhiều nhà và đất nhưng nếu họ không có nhu cầu bán 
hoặc có nhu cầu bán nhưng không phải là bán với mặt bằng giá hiện tại của thị trường 
mà muốn chờ một cơ hội với mặt bằng giá cao hơn thì nhà đất đó không được tính vào 
lượng cung tại thời điểm đó. Để các nguồn nhà đất trở thành nguồn cung nhà đất trên 
thị trường cần có sự hội tụ của các điều kiện sau: 


- Quỹ nhà đât hiện có phải đạt được các tiêu chuân và yêu câu của thị trường hiện 
thời, có nghĩa là nó có thê đáp ứng được yêu câu nào đó và được thị trường châp nhận 
VỀ giá trị sử dụng. 


- Người chủ sở hữu quỹ nhà đât không có mục đích đê sử dụng cho nhu câu tiêu 
dùng của mình mà có nhu câu bán, tức là sẵn sàng chuyên giao nhà đất đó cho người 
khác. 


- Giá cả để thực hiện quyền chuyên giao tài sản phải phù hợp với giá mặt bằng 
chung, tức là phù hợp với khả năng thanh toán và chấp nhận của thị trường. 


- Phải có thị trường nhà đất xuất hiện và quỹ nhà đất đó tham gia vào giao dịch 
trên thị trường là được thừa nhận. 


Cung nhà đất là cung về một loại hàng hoá đặc biệt, nó có những đặc điểm rất 
đặc thù so với các hàng hoá thông thường khác. Đất đai là một sản phẩm có nguồn gốc 
vốn có từ tự nhiên với số lượng có giới hạn, con người không thê tự tạo ra thêm đất đai 
mới để làm tăng cung theo ý muốn. Giữa các loại đất đai, sự thay đôi về cung loại đất 
đai này có thể làm thay đổi về cung của loại đất đai khác. Một đặc điểm hết sức quan 
trọng là đất đai có vị trí cố định và gắn liền với các điều kiện vốn có về đặc điểm, điều 
kiện tự nhiên. Do vậy cung về đất đai không thể điều chỉnh theo không gian cũng như 
chủng loại hay chất lượng đất đai. Điều đó có thê dẫn đến những mất cân bằng về cung 
cầu một cách cục bộ về không gian và chủng loại đất đai.cung về đất đai cho các 
ngành sản xuất thuộc khu vực I có thể được tăng thêm từ các nguồn khai phá đất tự 
nhiên, đồng thời những phần đất đai khai phá và hiện đang sản xuất ở khu vực 1 ngày 
càng giảm dần do một phần đất đai được chuyên sang các mục đích sử dụng thuộc khu 
vực II và khu vực III. Phần lớn nguồn cung đất đai cho các hoạt động sản xuất thuộc 
khu vực I do chính những người vốn dĩ đã từng hoạt động tại khu vực này di chuyển 
sang các lĩnh vực hoạt động khác. Như vậy thực chất của cung đất đai cho sản xuất ở 


78 


khu vực I là sự lưu chuyên đất đai giữa những người sản xuất trong nội bộ khu vực I 
chứ không phải là do tăng thêm nguồn cung mới. Trái lại, nguồn cung đất đai cho các 
hoạt động thuộc khu vực II và II chủ yếu là đất đai sử dụng từ khu vực I chuyền sang. 
Như vậy, tăng cung đất đai cho các hoạt động của khu vực II và [II đồng thời cũng làm 
giảm cung đất đai của khu vực I. 


3.3.1.2. Những nhân mảnh hưởng đến cung về nhà đất 
a. Quỹ nhà đất trong quy hoạch của Chính phủ 


Mục đích sử dụng những hàng hoá thông thường do tính năng tác dụng của nó 
quyết định, trong khi đó mục đích sử dụng của đất đai do Nhà nước là người quản lý 
và định đoạt. Nhà nước thực hiện quy hoạch và phân định các vùng đất đai dành cho 
các mục đích sử dụng khác nhau. Một vùng đất năm ngay trong thành phố, nếu nó 
được quy hoạch cho sản xuất nông nghiệp thì mảnh đất này không hề có đóng góp gì 
cho việc tăng cung về nhà đất. Chỉ cần một quyết định của Chính phủ về việc chuyên 
mục đích sử dụng thì chính mảnh đất đó sẽ ngay lập tức làm tăng cung đất ở và cũng 
đồng nghĩa với tăng cung về nhà ở. Do vậy tông cung về nhà đất trước hết phụ thuộc 
vào quỹ đất được quy hoạch dùng cho xây dựng dân dụng. Đây là cơ sở quan trọng 
nhất quyết định đến tổng cung về nhà đất, nhất là tăng cung về nguồn nhà đất hợp 
pháp và tự nó làm triệt tiêu cung về nhà đất bất hợp pháp. 


b. Sự phát triển của hệ thông kết cầu hạ tầng 
Mức độ phát triển của kết câu hạ tầng có tác động rất lớn đến cung về nhà đất. 


Kết cấu hạ tầng có thể làm thay đổi công dụng và giá trị của nhà đất hiện có. Nhờ 
có sự phát triển của hệ thống kết cầu hạ tầng mà điều kiện tiếp cận của đất đai trở nên 
dễ dàng hơn, nó có thê đáp ứng và thoả mãn được nhiều yêu cầu khác nhau của thị 
trường và nhờ đó có thể tham gia vào nguồn cung đất đai trên thị trường. Một khu vực 
đất đai không có hệ thống kết câu hạ tầng có thể coi như cung bằng không đối với thị 
trường nhà ở và đất ở. Song cũng vùng đất đó, nếu được xây dựng kết cấu hạ tầng 
đồng bộ, khả năng tiếp cận dễ dàng thuận tiện thì đó lại là nguồn cung rất có ý nghĩa 
đối với thị trường nhà đất. Chính vì vậy, tiếp sau quy hoạch, đầu tư phát triển kết cấu 
hạ tầng là một giải pháp cực kỳ quan trọng do Chính phủ hoặc chính quyền địa 
phương là người quyết định. 


c. Các yêu tô đâu vào và chỉ phí phái triên nhà ở 


Các yếu tô nguyên liệu đầu vào cũng có vai trò rất quan trọng đến lượng cung về 
nhà ở. Nếu các nguyên vật liệu cho xây dựng nhà ở sẵn có thì khả năng và tốc độ phát 
triển của ngành xây dựng nhà ở mạnh hơn. Nếu giá cả các nguyên vật liệu xây dựng hạ 
thì giá thành xây dựng cũng thấp và khả năng cung nhà ở với giá hạ sẽ được mở rộng 
thêm. Các yếu tô nguyên liệu và kỹ thuật đầu vào của quá trình xây dựng nhà ở còn 
cho phép tạo ra nguồn cung về nhà ở với các cấp độ khác nhau tạo thêm tính phong 
phú về cơ cấu nguồn cung. Ngoài ra, ở một số vùng do các điều kiện đặc thù về địa lý 


Jộ 


và thời tiết, kết cầu nhà ở phải được thiết kế, xây dựng với kỹ thuật đặc biệt và nguyên 
vật liệu chuyên dùng nên cung nhà ở tại các vùng này phụ thuộc rất lớn vào sự phát 
triển của công nghệ và kỹ thuật xây dựng. 


d. Chính sách và pháp luật của Nhà nước 


Khác với các hàng hoá thông thường, cung về nhà đất phụ thuộc rất lớn vào 
chính sách của Chính phủ về các chế độ quản lý đất đai và nhà ở, về chính sách sử 
dụng đất và các khoản đầu tư cho phát triển nhà đất. 


Trước hết là các chế độ quy định về quyên sở hữu và quyền sử dụng về nhà đất 
Việc quy định rõ ràng và xác lập rộng rãi các quyền này đối với các nguồn đất đai và 
nhà ở hiện có là điều kiện để các nguồn đất đai và nhà ở này sẵn sảng và có đầy đủ 
điều kiện tham gia vào thị trường nhà đất hợp pháp. Những nguồn đất đai và nhà ở có 
thê sử dụng cho phát triển các công trình dân dụng nhưng không được hợp thức hoá về 
các quyền sở hữu và sử dụng không thể tham gia vào nguồn cung của thị trường bất 
động sản hợp pháp và không được tính vào nguồn cung chính thức về nhà đất Nếu có 
chăng nó chỉ tham gia giao dịch ngoài thị trường đen và do vậy nó cũng không được 
thê hiện mức cung đây đủ. 


Tính chủ động và tích cực đón nhận những thay đổi tất yếu về kết cấu dân cư và 
những chuyền đổi giữa các khu vực hoạt động kinh tế - xã hội là cơ sở để Nhà nước có 
chủ trương chính sách trong việc chuyên đổi mục đích sử dụng đất đai. Nếu xu thế đô 
thị hoá diễn ra với áp lực cao, sự dịch chuyên các khu vực hoạt động kinh tế xã hội 
diễn ra nhanh chóng mà quy hoạch về mục đích sử dụng đất đai không được điều 
chỉnh kịp thời thì chắc chăn sẽ gây ra một sự thiếu hụt về cung nhà đất. Từ sự mắt cân 
đối giữa cung và cầu dẫn đến sự xuất hiện cả những nguồn cung nhà đất bất hợp pháp, 
song do thiếu hụt nguồn cung hợp pháp nên các nguồn cung bất hợp pháp vẫn được 
chấp nhận. 


Sự hợp pháp hoá về các quyền sở hữu và sử dụng nhà đất cùng với việc thừa 
nhận và cho ra đời hoạt động công khai của thị trường nhà đất cũng là một nhân tố tác 
động rất lớn đến lượng cung và cầu về nhà đất. Sự hoạt động công khai hoá của thị 
trường cho phép mọi đối tượng đều có thể tham gia thị trường, làm phong phú thêm 
nguồn cung và đa dạng hoá cơ cấu về cung. Một thị trường hoạt động không công 
khai, không được thừa nhận và không có sự điều tiết của Nhà nước thường bị một số 
thế lực đen chi phối và điều tiết. Để thu được lợi nhuận, các thế lực này có thê tạo ra 
sự khan hiểm về cung và tăng cầu một cách giả tạo. Chính vì vậy, tính chất hoạt động 
của thị trường bất động sản, thái độ cũng như những can thiệp của Nhà nước đối với 
hoạt động của thị trường bất động sản cũng là những tác động hết sức quan trọng đối 
với sự cân bằng của cung và cầu. Sự thừa nhận và chủ trương đa dạng hoá các nguồn 
cung về nhà ở cũng là một nhân tố quan trọng mở đường cho việc đa dạng hoá các 
hình thức phát triển nhà ở và làm phong phú thêm số lượng, đa dạng hơn về cơ cầu của 
các nguồn cung nhà ở. 


S0 


Chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và mở rộng phạm vi phát triển đô thị 
là những tác động trực tiếp đến cung về nhà đất. Dù bát luận là đa dạng hoá về hình 
thức và các nguồn tham gia xây dựng phát triển nhà ở, song Nhà nước luôn luôn là 
người duy nhất có chức năng, vai trò và khả năng trong việc đầu tư phát triển kết cấu 
hạ tầng. Việc đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phải đi trước và theo' đó các 
hoạt động xây dựng và cung cấp nhà ở, công sở văn phòng và các khu thương mại mới 
có thê phát triển tiếp theo. Nếu việc đầu tư xây dựng hết câu hạ tầng của Nhà nước 
không được triển khai thì đù các tiềm lực xây dựng có to lớn đến đầu, các chủ trương 
chính sách khác có hấp dẫn biết bao nhiêu, những vùng đất không có cơ sở hạ tầng vẫn 
chỉ là đất không hơn không kém chứ không thê trở thành nguồn cung nhà đất. Vì vậy, 
sự phát triển và hoàn thiện của kết câu hạ tầng là một tác nhân quan trọng đối với sự 
thay đổi về lượng cung nhà đất. 


Chính sách của Nhà nước đối với phát triển và cải thiện nguồn cung về nhà đất 
không phải là những hỗ trợ về giá đầu vào của nguyên vật liệu xây dựng, không phải 
là sự kiểm soát bằng các quy định về các quan hệ giao dịch trên thị trường mà thông 
qua các hành động thực tế từ quy hoạch, thể chế hoá các quan hệ về nhà đất đến việc 
đầu tư phát triển hệ thống kết câu hạ tầng. Đó là những tác động hữu hiệu nhất đến 
việc điều chỉnh, thay đối trạng thái các quan hệ cung cầu về nhà đất. 


3.3.2. Các khu vực sản xuất và cung nhà ở 


Người ta có thể chia các hoạt động sản xuất và cung cấp nhà ở thành 3 khu vực: 
khu vực công cộng; khu vực tư nhân và khu vực gia đình hay khu vực không chính 
thức. 


3.3.2.1. Khu vực công cộng 


Khu vực công cộng hay khu vực Nhà nước là các hoạt động xây dựng phát triển 
nhà ở đo Nhà nước hoặc các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước đầu tư xây dựng băng 
nguồn vốn ngân sách hoặc coi như vốn ngân sách và các quỹ nhà ở khác thuộc sở hữu 
Nhà nước. Khu vực công cộng được xem là tiêu điểm chính của chính sách nhà ở vì đó 
là khu vực Nhà nước có thê can thiệp và điều tiết trực tiếp. 


Việc phát triển khu vực nhà ở công cộng nhằm vào nhiều mục tiêu khác nhau, ít 
nhất cũng là mục tiêu chính trị. Nhà ở công cộng trước hết được xây dựng đề thể hiện 
sự hỗ trợ của Chính phủ nhằm cải thiện đời sống dân cư thông qua những hỗ trợ về 
chỗ ở. Nhà ở công cộng thường mang tính bao cấp, do vậy đối tượng được hưởng lợi 
trước hết cũng là các cán bộ công chức, những người trực tiếp làm việc phục vụ cho 
các khu vực của Chính phủ. Vì vậy, về thực chất những hỗ trợ của Chính phủ thông 
qua chương trình phát triển nhà ở công cộng hầu như không đến được tới tầng lớp dân 
nghèo. Do tính bao cấp trong xây dựng, cấp phát nên các nguồn đầu tư cho phát triển 
nhà ở thuộc khu vực công cộng thường có hiệu quả thấp về mặt kinh tế cũng như giá 
trị sử dụng. Nhà ở công cộng bao cấp không theo kịp tốc độ gia tăng dân số đô thị. 


S1 


Mặc dù được bao cấp nhưng nhiều nhà ở công cộng vẫn bỏ trong không có người sử 
dụng có thể do giá thuê mặc dù đã có bao cấp nhưng vẫn là cao so với khu vực bình 
dân. Lý do cơ bản nhất là công tác quy hoạch, xác định vị trí bị coi thường do vậy nhà 
ở công cộng thường rơi vào vị trí không tiện lợi, cơ sở hạ tầng kém nên người dân 
không sống trong các khu nhà ở công cộng mà chủ yếu hướp vào khu vực nhà ở bình 
dân và xây dựng nhà ở không chính thức. Tuy nhiên, lịch sử phát triển của các nước 
đều cho thấy răng, phát triển khu vực nhà ở công cộng là cần thiết và đóng góp nhiều 
cho việc giải quyết định hướng phát triển nhà ở trong giai đoạn đầu của quá trình phát 
triển. Thực tế những năm gần đây ở các nước đang phát triển đã đưa ra và áp dụng linh 
hoạt, đa dạng và phong phú các hình thức phát triển nhà ở công cộng đã được xác lập. 
Những nhược điểm về hạn chế khả năng tham gia của nhân dân vào chương trình phát 
triển nhà ở công cộng đã dần được khắc phục. Nhiều nước đang phát triển đã cải tiễn 
hình thức phát triển nhà ở công cộng chuyền từ hình thức đầu tư toàn bộ của Nhà nước 
sang các hình thức đầu tư mang tính hỗ trợ và định hướng như đầu tư nâng cấp các khu 
nhà ở ô chuột. Một hình thức tiếp cận mới được gọi là "đất xây dựng và dịch vùi trong 
đó Chính phủ thực hiện quy hoạch và chuẩn bị các mảnh đất đã có các dịch vụ tối 
thiểu cho các gia đình có thu nhập thấp được tự xây dựng dần nhà ở của họ. Thực chất 
của cách tiếp cận này chỉ là một sự cải thiện và mở rộng kỹ thuật nhằm giảm chi phí 
của khu vực nhà ở bình dân. Những hình thức này cũng bị phê phán mạnh mẽ vì các lý 
do như: làm tăng giá cả xây dựng kế cả các dự án có tiêu chuẩn thấp; đòi hỏi tính tiêu 
chuẩn hoá cao, khó thích nghi với khu vực bình dân; không hấp dẫn đối với các hộ gia 
đình làm nghề tự do vì nó hạn chế khả năng tạo thu nhập cho họ. Các lý do đó đã hạn 
chế sự tham gia và hoà nhập của người nghèo dẫn đến tình trạng phân hoá ngày càng 
tăng trong khu vực đô thị. Những luận chứng được đưa ra để ủng hộ cách tiếp cận này 
là nó khuyến khích sự tham gia của cả cộng đồng trong việc ra quyết định và đầu tư 
phát triển nhà ở, đồng thời cho phép có sự quy hoạch mềm dẻo hơn. Với những ưu việt 
đó, những tài trợ của Ngân hàng thế giới cho phát triển nhà ở đô thị chủ yêu được thực 
hiện thông qua các dự án đất xây dựng và dịch vụ. 


3.3.2.2. Khu vực tư nhân 


Khu vực phát triển nhà ở tư nhân là những hoạt động phát triển nhà ở không bằng 
nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do các tô chức, các công ty hoặc cá nhân thực hiện và 
tuân thủ theo các quy tắc chính thức của Nhà nước về quản lý xây dựng và phát triển 
nhà ở. Mặc dù Nhà nước không thể trực tiếp kiểm soát sự phát triển nhà ở khu vực tư 
nhân, nhưng Nhà nước vẫn giành quyền điều tiết thông qua các quy tắc, quy định và 
tiêu chuẩn xây dựng. 

Mục đích chính của các công ty phát triển nhà tư nhân là thu về lợi nhuận tối đa. 
Do vậy khu vực nhà ở tư nhân luôn hướng vào việc phát triển nhà ở sao cho có thê thu 
được lợi nhuận nhiều nhất. Đó là xây dựng các khu nhà ở có diện tích lớn, cao cấp 
hoặc xây dựng các biệt thự ở ven đô v.v... Tất cả đều hướng vào phục vụ đôi tượng 


82 


là người giàu, có thu nhập cao. Ngược lại việc xây dựng các nhà ở nhỏ, có khả năng 
thích hợp với túi tiền của tầng lớp bình dân thường không mang lại lợi nhuận cho 
người xây dựng. Do vậy, nếu để phát triển tự do, khu vực nhà ở tư nhân chỉ hướng vào 
cung nhà ở cho tầng lớp người giảu, có thu nhập cao, khả năng thanh toán lớn. Trái lại 
tầng lớp bình dân và dân nghèo thành thị là tầng lớp có nhu cầu cấp bách về nhà ở hơn 
cả nhưng cầu của họ trên thị trường chỉ giới hạn ở khả năng thanh toán thấp nên khu 
vực nhà ở tư nhân không hướng cung vào đáp ứng cầu này. Tuy vậy, khu vực nhà ở tư 
nhân luôn biểu hiện ưu thế là khu vực phát triển nhà ở có hiệu quả cao nhất cả về giá 
trị kinh tế và hiệu ích sử dụng. Chính vì vậy, nhiều nhà kinh tế cho rằng chìa khoá để 
giải quyết vấn đề nhà ở đô thị là phải khuyến khích phát triển khu vực tư nhân. Tuy 
nhiên, nếu cứ đề thị trường tự điều tiết thì khu vực nhà ở tư nhân chỉ hướng vào cung 
nhà ở cho người giàu và vấn đề bất bình đăng, vẫn đề phân hoá và khoảng cách giữa 
người giàu và người nghèo ngày càng lớn. Để giải quyết những mâu thuẫn này, Chính 
phủ các nước thường điều tiết thị trường nhà ở tư nhân theo hai hướng. Thứ nhất, thực 
thi các chính sách nhằm hạn chế việc phát triển các khu nhà có diện tích lớn, giá trị 
cao; khuyến khích phát triển các khu nhà có diện tích nhỏ, giá thành hạ phù hợp với 
tầng lớp bình dân thông qua các quy định về tỷ lệ và mật độ xây dựng, hệ số sử dụng 
đất và mặt bằng xây dựng, các chính sách về thuế đối với thu nhập xây dựng nhà ở cao 
cấp có thu nhập cao. Thứ hai, Chính phủ tạo điều kiện đề tầng lớp bình dân có thê tiếp 
cận được các khu vực nhà ở tư nhân qua chính sách cho vay vốn bằng việc thế chấp 
chính ngôi nhà của họ mua. 


3.3.2.3. Khu vực nhà ở không chính thức 


Khu vực nhà ở không chính thức (hay khu vực bình dân) là các hoạt động xây 
dựng nhà ở hoàn toàn độc lập với những khuôn khổ quy tắc của Chính phủ. Tham gia 
hình thành quỹ nhà ở không chính thức có thể bao gồm nhiều hoạt động xây dựng và 
phát triển nhà ở với mục đích, tính chất và phạm vi khác nhau. Một hình thức điển 
hình nhất của khu vực nhà ở không chính thức là các khu nhà ổ chuột của các tầng lớp 
dân nghèo không nghề nghiệp, xóm liều của những người lang thang không công ăn 
việc làm và không có nơi ở ôn định, của những người di dân tự do phiêu bạt. Khu vực 
nhà ở không chính thức cũng có thể do các chủ kinh doanh nhà đất xây dựng để bán 
cho những người không có đủ tiền để tiếp cận thị trường nhà ở chính thức. Trong 
những điều kiện luật pháp không được chặt chẽ rõ ràng, những quy định về quyền sở 
hữu và quyền sử dụng về nhà ở, nhất là về đất ở không được mở rộng và thông thoáng 
thì hoạt động kinh doanh nhà ở không chính thức càng phát đạt và là cơ hội làm giầu 
cho một nhóm người thâu tóm các thị trường đen này. Nhà ở không chính thức còn 
bao gồm các hoạt động xây dựng nhà ở tự phát của người dân với mục đích để ở 
nhưng chưa có đủ các điều kiện để được thừa nhận theo các quy định pháp lý. Như vậy 
khu vực nhà ở không chính thức là một nguồn cung nhà ở rất lớn, rất phong phú và đa 
dạng về cấp độ, tính chất và địa bàn. Tính chất không chính thức của khu vực cung 
này có thể do tính chủ quan của bản thân những người tham gia vào khu vực đó tạo ra, 


83 


song cũng có thể do những lý do khách quan như những quy định pháp lý của Chính 
phủ đặt người dân vảo tình thế phải chấp nhận là nhà ở không chính thức. ở hầu hết 
các nước đang phát triển, khu vực nhà ở không chính thức chiếm tỷ trọng đa phần 
trong nguồn cung nhà ở cho dân chúng. Khái niệm khu vực nhà ở không chính thức 
không hoản toàn đồng nghĩa với nhà ở có chất lượng thấp, tôi tàn. Một thực tế là, ở 
nhiều nơi khu vực nhà ở không chính thức cũng cung cấp những khu nhà ở có chất 
lượng rất cao, có giá trị lớn, thậm chí còn cao hơn cả khu vực nhà ở công cộng. Những 
quy định về quyền sở hữu và quyền sử dụng về nhà đất không được rõ ràng, những 
quy định ngặt nghèo của Chính phủ thường buộc ngay cả những người có thu nhập 
cao, có khả năng thanh toán lớn cũng phải chấp nhận phát triển nhà ở không chính 
thức. 


3.3.2.4. Mối quan hệ giữa các khu vực cung cấp nhà ở 


Việc phân chia 3 khu vực cung cấp nhà ở nhiều khi chỉ mang tính chất tương đối 
Trên thực tế việc phân định này thường là không rõ ràng. Chính vì vậy tồn tại một mối 
quan hệ và sự đan xen giữa các khu vực cung cấp nhà ở với nhau. Việc phân định khu 
vực nhà ở tư nhân với khu vực nhà ở không chính thức cũng tuỳ thuộc vảo thái độ và 
quan niệm của Nhà nước. Một khu nhà ở hợp pháp được Nhà nước thừa nhận thì được 
coi thuộc khu vực tư nhân, song nếu Nhà nước không thừa nhận tính hợp pháp thì 
chính những nhà ở đó được xếp ngay vào danh mục nhà ở không chính thức. Giữa nhà 
ở tư nhân và nhà ở công cộng cũng không có ranh giới rõ ràng vì trong phần cấu thành 
của nhà ở tư nhân ít nhiều đều có sự kết tinh của các yếu tố đầu tư ngân sách và ngược 
lại. 


Giữa ba khu vực nhà ở cũng có sự đan xen và tác động qua lại với nhau trong 
việc tạo ra nguồn cung nhà ở cho thị trường nhà đất. Nếu như khu vực nhà ở tư nhân 
càng nhạy cảm với thị trường bao nhiêu, thì khu vực nhà ở công cộng lại dường như 
bảng quan lợi ích kinh tế trực tiếp từ kinh doanh nhà ở. Chính vì vậy, hai hình thức 
này mang tính bố khuyết rất rõ nét về nguồn cung nhà đất. Khu vực nhà ở không chính 
thức phát triển không phải vì mục đích tham gia vào cung nhà ở trên thị trường mà chủ 
yếu là đáp ứng nhu cầu trực tiếp của người dân về nhà ở. Tuy vậy, sự phát triển khu 
vực nhà ở không chính thức vẫn có những tác động rất lớn đến cung nhà ở tư nhân và 
nhà ở công cộng. Sự cạnh tranh giữa các khu vực nhà ở trước hết về nguồn đất đai cho 
xây dựng nhà ở. Tiếp đến, sự thoả mãn nhu cầu về nhà ở của khu vực này có thể làm 
giảm cầu nhà ở thuộc khu vực khác. Một xã hội càng phát triển, cầu nhà ở càng hướng 
tới các tiêu chuẩn cao cấp và vì vậy cung nhà ở khu vực tư nhân càng có nhiều cơ hội 
phát triển, cung nhà ở phi chính thức càng giảm dần. 


3.3.3. Độ co giãn của cung và sự dịch chuyển đường cung nhà đất 
3.3.3.1. Độ co giãn của cung về nhà đất 


Sự thay đổi về cung trước hết bắt nguồn từ sự thay đối của sản xuất. Đất đai có 


S4 


nguồn gốc từ tự nhiên. Cho dù các yếu tô sản xuất có thay đổi theo chiều hướng nảo 
thì số lượng đất đai vẫn không thay đồi. 


Giá 


Đường cung 


Lượng cung 


Đồ thị 3.6. Mức cung cố định với mọi mức giá thay đỗi 


Như vậy tổng cung về đất đai nói chung là một dạng đường cung hoản toàn 
không co giãn. Trong trường hợp này, đường tổng cung về đất đai là một đường thắng 
đứng vuông góc với trục hoành. 


Quy luật chung của cung là lượng cung hàng hoá tăng lên khi giá cả hàng hoá đó 
tăng lên. Quy luật này sẽ vận động như thế nào đối với cung hàng hoá là nhà đất? 
Tổng cung đất đai nói chung là một đường hoàn toàn không co giãn, song nói chung 
đó chưa phải là cung đất đai với tư cách là hàng hoá. Trong những giới hạn và phạm vi 
nhất định, quy luật về mối quan hệ giữa cung với giá cả vẫn diễn ra theo xu hướng 
diễn biến của các hàng hoá nói chung. Khi giá cả trao đôi đất đai tăng lên, người ta có 
thể sẵn sàng đầu tư nhiều hơn để khai phá cải tạo các vùng đất hoang hoá, khô căn 
thành đất đai dùng cho sản xuất nông, lâm nghiệp. Khi giá cả trao đôi đất đai cho xây 
dựng tăng lên, người ta sẵn sàng chấp nhận rủi ro, trả giá với các hành động bắt hợp 
pháp để tự chuyên đổi mục đích sử dụng đất đai thành đất dùng cho xây dựng và cung 
về nhà đất phi chính thức tăng lên một cách đáng kê. 


Giá 


Đường cung 


Lương cung 
Đồ thị 3.7. Mức cung thay đỗi khi giá thay đổi 
Như vậy, trong những phạm vi và hoàn cảnh nhất định cung về nhà đất là một 
hàm co giãn đối với giá cả. Tuy nhiên, độ co giãn của cung nhà đất so với giá cả nói 
chung là tương đối nhỏ, do vậy hàm cung nhà đất trên thực tế là một đường tương đối 


dôc. 


Độ co giãn của cung về nhà ở đôi với giá cả thường lớn hơn là độ co giãn của 


85 


cung về đất đai, song cũng không hoàn toàn tách rời quan hệ với cung về đất đai. Hơn 
nữa, những nhà ở đã xây dựng dù giá cả có giảm xuống cũng không thể bỏ hoang hoặc 
cho vào dự trữ vì lượng vốn ứ đọng quá lớn. Vì vậy, sự tha,y đổi về lượng cung nhà ở 
thường lạc hậu hơn sự thay đổi về giá cả nên nhìn chung độ co giãn của cung nhà ở đối 
với giá cả thường không vượt quá độ co giãn đơn vị. Giữa các loại nhà ở cũng có độ 
co giãn khác nhau đối với giá cả. Các dạng nhà ở phi chính thức là nhóm có độ nhạy 
cảm nhất đối với giá cả nên độ co giãn là tương đối cao do sự tăng thêm cả lượng cung 
nhà đất bất hợp pháp trên thị trường và việc tự xây dựng cải tạo nhà ở. 


Trong quan hệ đối với giá cả, độ co giãn của cung nhà ở nhạy cảm nhiều hơn đối 
với sự thay đôi của giá cả các yếu tố sản xuất, đặc biệt là giá đất xây dựng nhà ở. Sự 
tăng giá đất đai xây dựng và giá cả nguyên vật liệu xây dựng là một tác nhân làm giảm 
đáng kể việc cung nhà ở nhất là các loại nhà ở cao cấp, sử dụng nhiều diện tích và 
không gian cũng như vật liệu xây dựng. Trong những trường hợp đó, cầu về nhà ở vẫn 
tiếp tục tăng lớn là yếu tố kích thích làm tăng cung các loại nhà ở không sử dụng nhiều 
diện tích không gian như các khu nhà ở cao tầng. Sự tăng giá cả của đất đai xây dựng 
cũng là tác nhân kích thích sự gia tăng cung nhà ở phi chính thức, vì trong bối cảnh đó 
sự chuyên nồi mục đích sử dụng đất đai bất hợp pháp là nguồn sinh lợi cao cho những 
người kinh doanh nhà đất phi chính thức. 


Độ co giãn về cung nhà đất cũng nhạy cảm đối với sự phát triển của tiễn bộ khoa 
học - kỹ thuật trong các lĩnh vực cải tạo đất và công nghệ xây dựng. Những tiến bộ này 
có thê cho phép khai thác thêm các quỹ đất đai chưa sử dụng thành các vùng đất có thê 
sử dụng tết cho các lĩnh vực sản xuất của khu vực I. Những thành tựu về kỹ thuật xây 
dựng có thể làm thay đổi căn bản phương thức thi công, tính bền vững và nâng cao khả 
năng thích ứng. Do vậy, cung về nhà ở cũng có sự thay đổi đáng kế về lượng cung, 
phạm vi và địa bàn cung và nhất là chủng loại và chất lượng nhà ở 


3.3.3.2. Sự dịch chuyển đường cung nhà đất 


Khi không có những thay đôi về các tác nhân của cung về nhà đất thì lượng cung 
sẽ vận động trên đường cung định trước. Vì cầu nhà ở có độ co giãn cao đối với giá cả 
nên đường cầu thường có độ dốc nhỏ. Vì vậy, trong khi cung thay đối theo đường 
cong có độ dốc lớn thì chỉ cần một sự thay nhỏ về lượng cung sẽ dẫn đến sự thay đổi 
đáng kể về mức giá cả. 

Có nhiều nhân tổ tác động làm đường cung dịch chuyển hắn một bước qua trái 
hoặc phải. Trong những trường hợp đó, sự thay đổi về cầu sẽ không theo kịp và do vậy 
thường tạo ra những thay đôi đáng kê về giá cả nhà đất. 

Trong những trường hợp các nhân tô tác động đến cung thay đổi thì lượng cung 
thay đổi căn bản thông qua sự dịch chuyên đường cung. Những tác nhân làm dịch 
chuyên đường cung nhiều nhất phải kế đến các chính sách của Chính phủ về vẫn đề 
nhà đất. Những chính sách có liên quan đến quản lý tập trung chế độ xây dựng nhà ở 


SỐ 


như cấp phép xây dựng, các quy định về tiêu chuẩn hoá xây dựng nhà ở và đất ở v v. 
thường làm cho đường cung dịch chuyên về bên trái. Ngược lại, việc mở rộng quy 
hoạch và chuyển đối mục đích sử dụng đất sẽ làm đường cung dịch chuyên về bên 
phải. Chính vì vậy sự can thiệp có hiệu lực nhất của Chính phủ vảo thị trường nhà đất 
là sự can thiệp vào những thê chế làm thay đổi đường cung Trong nhiều trường hợp, 
những ràng buộc quá khắt khe của Chính phủ trong bối cảnh lỏng lẻo của luật pháp đã 
tạo ra sự khan hiễm về cung một cách hình thức và tạo ra những kẽ hở cho những kẻ 
đầu cơ và kinh doanh nhà ở phi chính thức. 


Giá Cầu Cung 


'Khi thay đổi 
: quy hoạch 


, 


Số lượng 


Đồ thị 3.8. Sự dịch chuyển cung nhà đất 


Sự. phát triển của kết cấu hạ tầng và các điều kiện tiếp cận cũng thường dẫn đến 
những sự thay đối làm dịch chuyển đường cung nhà đất. Sự dịch chuyên này thường 
tác động rất lớn đến cung về nhà đất được tiêu chuẩn hoá thuộc khu vực công cộng và 
khu vực tư nhân, đồng thời nó cũng làm giảm đi tỷ lệ diện tích nhà ô chuột và các xóm 
liều. 

Mặc dù cung về nhà đất nói chung luôn có xu hướng làm dịch chuyên đường 
cung về bên trái, song trong bối cảnh đường cầu cũng luôn luôn tăng lên và thậm chí 
tăng còn nhanh hơn, thường xuyên hơn so với sự gia tăng về cung nên sự dịch chuyển 
đường cung so với đường cầu chỉ là tương đối và có tính thời điểm. Do vậy, mặc dù 
đường cung có xu hướng dịch chuyên sang trái song sự giảm giá nhà đất chỉ là tạm 
thời, thị trường nhanh lây lại cân bằng cung cầu và giá nhà đất tăng lên là một xu 
hướng bên vững. 

Bên cạnh các hoạt động xây dựng mới làm tăng cung về nhà ở, những khu nhà ở 
hết hạn sử dụng, các tác nhân của thiên tai cũng làm cho cung nhà ở giảm đi. Tuy 
nhiên những tác động này thường diễn ra cùng với việc đầu tư xây dựng mới và do vậy 
sự giảm đi của quỹ nhà ở loại này thường làm tăng cung về nhà ở có chất lượng cao 
hơn. 

Đầu tư xây dựng phát triển kinh doanh nhà ở là một dạng đầu tư dài hạn với 
lượng vốn huy động rất lớn. Sự mắt cân bằng trên thị trường nhà ở thường xảy ra theo 


Š7 


xu hướng cầu lớn hơn cung nên kinh doanh nhà ở thường có được mức lợi nhuận rất 
cao và luôn có sức. hấp dẫn các nhà đầu tư bất động sản. Trong điều kiện nền kinh tế 
đang tăng trưởng cao, mức tăng cung về nhà đất thường không theo kịp mức tăng cầu 
về nhà ở do khả năng thanh toán của người dân được nâng lên khi đời sống kinh tế 
được cải thiện. Tuy nhiên, khi nên kinh tế bước vào giai đoạn khủng hoảng và đình trệ, 
các hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản thường rơi vào tình trạng bế tắc và có 
nhiều nguy cơ đe doạ. Giữa việc tăng đầu tư quá mức cho kinh doanh bất động sản và 
tình trạng phát triển kinh tế cũng có quan hệ hết sức mật thiết với nhau. Khi cầu tăng 
cao, các nhà đầu tư đua nhau tăng mức đầu tư để tăng cung, điều đó cũng tạo ra nguy 
cơ thu hút lượng vốn quá lớn của nền kinh tế đang tăng trưởng vào khu vực không 
sinh lợi vật chất tạo ra sự mất cân đối trong đầu tư xã hội, là nguyên nhân dẫn đến 
khủng hoảng. Khi nền kinh tế rơi vào tình trạng khủng hoảng, cầu nhà đất coi như 
băng không dẫn đến sự khủng hoảng tất yêu của thị trường nhà đất. Do vậy Nhà nước 
phải hướng kiểm soát thị trường nhà đất vào kiểm soát về cung nhà đất. 


3.4. QUAN HỆ CUNG CÂU VÀ GIÁ CÁ TÀI SÁN NHÀ ĐẤT 


Khi phân tích quan hệ về cung và cầu chúng ta thường coi cung và cầu là hàm số 
của giá. Cung, cầu có thể cân băng ở bất cứ thời điểm nào và chúng ta có giá cân băng. 
Nếu các yếu tố khác không đổi, một sự tăng lên của cầu hay giảm xuống của cung sẽ 
làm giá tăng lên và ngược lại sự giảm của cầu hoặc tăng lên của cung sẽ làm cho giá 
giảm xuống. Do đó trong thị trường cạnh tranh thì giá cả điều tiết lượng cung và câu. 


Tuy nhiên sự thay đổi của giá nhiều hay ít do thay đổi lượng cung và cầu còn phụ 
thuộc vào độ co giãn của cung và cầu theo giá. Nếu cung co giãn nhiều thì một sự thay 
đổi trong lượng câu cũng sẽ chỉ làm cho giá thay đôi rất nhỏ và cân bằng có thể nhanh 
chóng đạt được bởi sự gia tăng mở rộng của cung. Ngược lại cung ít co giãn đối với 
giá thì một sự thay đổi nhỏ trong lượng câu sẽ làm cho giá thay đổi mạnh và cân bằng 
không thể đạt được một cách nhanh chóng bởi vì việc tăng lên của cung không theo 
kịp với cầu. 

Nếu cầu có độ co giãn lớn thì một sự thay đôi trong lượng cung sẽ làm cho lượng 
cầu gia tăng (hoặc giảm đi) một cách nhanh chóng và giá cả ít biến động, nhưng nếu 
cầu ít co giãn và mỗi sự thay đổi trong lượng cung sẽ làm cho cầu ít thay đổi và giá cả 
sẽ biến động mạnh. 


Đây là mối quan hệ mang tính quy luật giữa cung và cầu đối với mọi hàng hoá và 
dịch vụ, nhưng đề thấy được sự vận động của nó trong thị trường nhà đất chúng ta cần 
phải xem xét đặc tính và những nhân tố cụ thể ảnh hưởng đến lượng cung và cầu đối 
với tài sản nhà đất. 

Ngoài yếu tố về giá, cung tải sản nhà đất còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tổ 
khác như: quỹ đất đai trong quy hoạch của Chính phủ, sự phát triển cơ sở hạ tầng, các 
yếu tố đầu vào của phát triển nhà, chính sách và luật pháp. Còn cầu tài sản nhà đất 


S8 


chịu ảnh hưởng của các yếu tố như sự tăng trưởng dân số và nhu cầu phát triển, sự 
thay đôi về tính chất và mục đích sử dụng đất đai, sự thay đổi của thu nhập và việc 
làm, quá trình đô thị hoá, những chính sách của Chính phủ. Sự thay đổi của bất cứ yếu 
tố nào trong những yếu tô trên cũng có thê ảnh hưởng đến lượng cung hoặc lượng cầu, 
làm cung hoặc cầu chuyên dịch và giá cân bằng trên thị trường tài sản nhà đất sẽ thay 
đối (tăng lên hoặc giảm đi). 


Giá 


Số lượng 


Đồ thị 3.9. Quan hệ cung cầu 


Đối với thị trường nhà đất, tổng cung đất đai cho tất cả các mục đích là có định, 
mặc dù việc cải tạo đất có thể làm gia tăng cung cận biên trong tông cung. Song cung 
không nhất thiết cỗ định cho loại sử dụng cụ thể, nhưng tổng cung đất là có định và 
việc hạn chế bằng kiểm soát quy hoạch có ảnh hưởng đến giới hạn cung đất bỗ sung 
cho những mục đích sử dụng cụ thể. Việc xây dựng nhà thường không thể thực hiện 
một cách nhanh chóng và việc tăng cung một loại tài sản nhà đất cụ thê thường chiếm 
nhiều thời gian. Như vậy cung trong thị trường nhà đất không thể phản ứng một cách 
nhanh chóng đối với sự thay đôi của cầu. Do đó cung ít co giãn hơn so với cầu. 


Khi lượng cầu nhà đất tăng làm đường cầu dịch chuyển từ DI đến D2, cân bằng 
chuyên dịch từ El đến E2, do cung ít co giãn đối với giá nên làm cho giá tăng mạnh. 


Mối quan hệ của cung và cầu tài sản nhà đất còn phụ thuộc vảo thời gian. Trong 
ngắn hạn, cung một loại nhà đất cụ thê có thê hoản toàn không co giãn, ví dụ nhà ở 
cho thuê. Do có một số lượng nhà cho thuê cô định trong một thành phó, nếu thời hạn 
hết sức ngăn thì sự tăng cầu chỉ đấy tiền thuê lên cao. Với thời hạn dài hơn và nếu 
không có chính sách kiểm soát giá cho thuê nhà của Chính phủ, tiền thuê nhà cao hơn 
sẽ khuyến khích người ta sửa sang những ngôi nhà hiện có và xây dựng thêm những 
ngôi nhà mới để cho thuê, do đó lượng cung sẽ tăng lên và giá thuê nhà sẽ giảm xuống. 


Như vậy đối với tài sản nhà đất, cung ngăn hạn thường ít co giãn hơn cung trong 
dài hạn và bất cứ thay đổi trong lượng cầu (tăng hoặc giảm) cũng làm cho giá cả nhà 
đất trong ngắn hạn thay đôi mạnh hơn trong dải hạn. 


S9 


Q¡ Q; Số lượng Q.9; Số lượng 
(a) Cung ngắn hạn (b) Cung dài hạn 


Đồ thị 3.10. Mức độ thay đổi của cung ngắn hạn và dài hạn 


Khi cầu tăng, trong ngăn hạn (a) cung tài sản nhà đất ít co giãn, giá cả tăng mạnh. 
Trong dài hạn (b) cung co giãn nhiều hơn cung ngắn hạn, giá tăng ít so với ngắn hạn. 


Tài sản nhà đất là hàng tiêu dùng lâu bên, nên tổng dự trữ của nó trong tay người 
tiêu dùng tương đối lớn so với sản lượng sản xuất hàng năm. Do vậy một sự thay đôi 
nhỏ trong tổng dự trữ mà người tiêu dùng muốn nắm giữ cũng có thể gây ra một tỷ lệ 
phần trăm thay đổi lớn trong lượng mua của họ. Khi giá nhà đất tăng, nhiều người sẽ 
trì hoãn việc mua của mình, do vậy cầu giảm mạnh. Tuy nhiên, trong dài hạn, nhà cửa 
cũ nát, hao mòn không thê sử dụng được nữa và cần phải được thay thế, nên cầu hàng 
năm lại tăng lên. Vì vậy độ co giãn đối với giá của cầu nhà đất trong dài hạn ít hơn 
trong ngắn hạn. Điều này trái ngược với phần lớn các hàng hoá thông thường khác. 
Hình dưới đây minh hoạ độ co giãn của cầu nhà đất dài hạn và ngắn hạn. 


Câu ngăn hạn 


Câu dài hạn 


Số lượng 


Đồ thị 3.11. Cầu thay đổi trong ngắn hạn và dài hạn 


Giá trị cân băng trong thị trường nhà đất không chỉ phụ thuộc vào sự thay đổi 
trong lượng cung và cầu mà còn phụ thuộc nhiều vào độ co giãn của chúng. Trong dải 
hạn, độ co giãn của cầu và cung đều lớn, nên một sự thay đổi nhỏ trong lượng cung sẽ 
làm thay đổi mạnh trong lượng cầu và do đó giá cả cân bằng sẽ ít thay đổi. Tuy nhiên, 
lượng tích trữ của người tiêu dùng về nhà đất lớn nên hàng năm lượng nhà đất hao 
mòn, cũ nát phải thay thế vẫn lớn hơn trong ngăn hạn. 


Độ co giãn của câu đôi với thu nhập trong ngăn hạn cũng khác so với trong dài 


90 


hạn. Đôi với tài sản nhà đât nêu tông thu nhập tăng thì sẽ có nhiêu người có nhu câu 


mua săm nhà mới. Cuối cùng, sau khi người tiêu dùng đã mua sắm được một 
lượng nhà ở mong muốn, thì việc mua sắm nhà mới chủ yếu để thay thế những ngôi 
nhà cũ Rõ ràng độ co giãn của cầu theo thu nhập trong ngắn hạn sẽ lớn hơn nhiều so 
với độ co giãn này trong đài hạn. Độ co giãn của cầu theo giá và theo thu nhập còn tuỳ 
thuộc vảo nơi ở, các nhóm dân cư v.v... Điều này sẽ có ảnh hưởng đến quan hệ cung 
cầu và giá cả cân bằng tại những thời điểm khác nhau. 


3.5. CÁC QUY LUẬT KINH TẾ CƠ BẢN VÀ ẢNH HƯỚNG ĐÉN LỰA CHỌN 
KINH TẾ 


3.5.1. Quy luật khan hiếm 


Việc dân sô gia tăng nhanh đông nghĩa với việc tăng nhu câu, đây chính là hai cơ 
sở dẫn đến trình trạng khan hiếm tài nguyên diễn ra sau này. Do vậy, phải nghiêm túc 
và cô găng thực hiện tốt nhất việc lựa chọn giải pháp kinh tế tối ưu, khi đặt vấn đề lựa 
chọn phải luôn nhớ đên vân đê giới hạn của nguôn lực, sự khan hiêm và cạn kiệt của 
tài nguyên. 

Theo lý thuyêt, cả kinh tê vĩ mô và vi mô đêu liên quan đên sự lựa chọn, vì vậy 
việc lựa chọn sẽ càng khó khăn khi nguôn lực khan hiêm, đặc biệt là với tương lai sau 
này. 

3.5.2. Quy luật hiệu suât biên giảm dân 


Quy luật này biểu thị mối quan hệ giữa lượng đầu vào và đầu ra của quá trình sản 
xuất, vì trong quá trình sản xuất, khi một yêu tô đầu vào tăng còn yếu tô đầu vào khác 
lại hạn chế thì đến một lúc nào đó, mức tăng sản lượng đầu ra sẽ giảm đi khi tăng thêm 
một đơn vị đầu vào. 


Nhiều người nghĩ rằng, khi tăng đồng bộ tất cả các nguồn lực và yếu tố đầu vào, 
sản lượng đầu ra sẽ tăng tương ứng theo tỷ lệ nào đó. Nhưng thực tế cho thấy, đến một 
giới hạn nhất định, mức tăng sản lượng đầu ra sẽ giảm dân. 


3.5.3. Quy luật chỉ phí cơ hội gia tăng 


Quy luật này thể hiện rõ khi nguồn lực của sản xuất có giới hạn. Ví dụ, với ngân 
sách có hạn, chúng ta phải sử dụng để sản xuất lương thực và vải cung cấp cho nhu 
cầu ăn, mặc của dân. Dựa trên công nghệ sản xuất, điều kiện đất đai và các yếu tố 
khác, người ta đã tìm được một đường giới hạn khả năng sản xuất đối với hai mặt hàng 
này. Các điểm trên đường này chỉ ra lượng lương thực (hoặc vải) tối đa sản xuất được 
khi có định sản xuất lương thực (vải) ở một mức nảo đó. 


91 


0 Lương thực 


Hình 3.12. Minh họa quy luật chỉ phí cơ hội gia tăng 


Giả sử ban đầu toàn bộ tiền đều được sử dụng để sản xuất lương .thực (điểm Kiở 
đồ thị 3.12, bây giờ ta bớt lương thực để sản xuất một đơn vị vải (điểm H), tiếp tục sản 
xuất thêm một đơn vị vải nữa ta sẽ được các điểm lần lượt là: F, D, B, M. Chi phí cơ 
hội cho sản xuất đơn vị vải đầu tiên là độ dài Ki, đó chính là lượng lương thực bị bớt 
để sản xuất đơn vị vải đó. Nếu sản xuất thêm một đơn vị vải nữa thì chi phí cơ hội của 
đơn vị thứ hai là HG và các đơn vị tiếp theo sẽ là FE, DC, BA. Từ hình 3.12 cho thấy 
KI< HG < FE < DC < BA, nghĩa là chi phí cơ hội cho sản xuất vải ngày một tăng. Nói 
cách khác, muốn sản xuất thêm một đơn vị vải mặc phải hy sinh một lượng sản xuất 
lương thực ngày một nhiều hơn, đó chính là quy luật chi phí cơ hội gia tăng. 


92 


Chương IƯ 
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KINH TẾ ĐÁT 


Đất đai giữa các vùng trong một quốc gia hoặc giữa các quốc gia đều có sự khác 
nhau trên nhiều khía cạnh như vị trí tương đối, tính chất đất khả năng sử dụng, hàm 
lượng chất hữu ích có trong đất, về điều kiện sản xuất kinh doanh khác v.v... Do đó mà 
kết quả cũng như hiệu quả kinh tế thu được trên đất cũng sẽ khác nhau (với cùng mức 
chi phí, trình độ công nghệ). Khi nghiên cứu về kinh tế các nguồn lực nói chung và 
kinh tế đất nói riêng chúng ta cần phải xem xét trên nhiều khía cạnh khác nhau để đánh 
giá đúng đắn kết quả và hiệu quả của việc sử dụng nguồn lực này. Nhiều phương pháp 
khác nhau đã được áp dụng và có thể áp dụng được trong nghiên cứu và phân tích 
nguồn lực đất. ở đây chúng ta có thể chia ra làm 2 nhóm: I) Nhóm phương pháp nghiên 
cứu vĩ mô như GIS, ảnh viễn thám; 2) Nhóm các phương pháp nghiên cứu phân tích vi 
mô như lợi thế so sánh, các phương pháp định lượng và áp dụng các mô hình toán học 
V.V... 

Trong chương này chúng ta sẽ lần lượt làm quen và giới thiệu về các phương 
pháp đó và khả năng ứng dụng của chúng. 

Trong các học thuyết về thương mại quốc tế, người ta chia lợi thế thành hai dạng: 
lợi thế tuyệt đối và lợi thế tương đối (hay lợi thế so sánh). 

4.1. LỢI THÊ TUYỆT ĐÓI 

Đề hiểu được lợi thế tuyệt đối gắn liền với đất đai, hãy xem xét một số ví dụ về 
sản xuất nông nghiệp - một ngành mà đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể 
thiếu được. 

Ví dụ: Để sản xuất được một đơn vị sản phẩm của 2 loại hàng hoá là gạo và cả 
phê, chi phí sản xuất cho mỗi đơn vị sản phẩm mỗi loại ở hai quốc gia khác nhau như 
sau (tính bằng đơn vị chỉ phí): 


Quốc gia A Quốc gia B 
Gạo lÏ Š 
Cà phê 4 52 


Trong ví dụ trên, xét về yếu tố chi phí để cùng sản xuất ra một đơn vị sản phẩm 
thì quốc gia A có chi phí sản xuất 1 đơn vị sản phẩm gạo ít hơn so với quốc gia B do 
vậy chúng ta thấy quốc gia A có lợi thế hơn quốc gia B về sản xuất gạo. Đây là lợi thế 
tuyệt đối vì chi phí sản xuất gạo ở bên A rẻ hơn. Ngược lại với cà phê thì quốc gia B 
lại có lợi thế tuyệt đối. Cũng có thể ở một vùng hay một nước có lợi thế tuyệt đối đối 


93 


với một sản phâm nảo đó thì chi phí sản xuât ra sản phâm ở đó rẻ hơn so với các vùng 
hoặc nước khác. 


Như vậy chúng ta có thê định nghĩa lợi thế tuyệt đối về sản xuất sản phẩm là do 
điều kiện tự nhiên hoặc cũng có thể là do các tác động nhân tạo của quốc gia đưa lại 
Những lợi thế do điều kiện tự nhiên hoặc điều kiện sản xuất thuận lợi hơn làm cho việc 
sản xuất các sản phẩm hàng hoá ở nước đó hay vùng đó có giá thành rẻ hơn so với các 
nước khác, vùng khác. 


Lợi thế tuyệt đối do những điều kiện tự nhiên sản xuất thuận lợi hơn là cơ sở ban 
đầu cho thương mại quốc tế. Tuy nhiên trong quá trình phát triển của thương mại quốc 
tế, vai trò của lợi thế tuyệt đối ngày càng giảm dân. Đặc biệt trong bối cảnh quốc tế 
hoá các quan hệ kinh tế như hiện nay. Xu thế đó đã làm cho thương mại không bị giới 
hạn nhờ lợi thế tuyệt đối giữa các nước phát triển với các nước đang phát triển - những 
nước mà hâầu hết các sản phẩm nói chung và sản phâm nông nghiệp nói riêng sản xuất 
ra đều không có lợi thế tuyệt đối so với các nước phát triển. Nền thương mại hiện nay 
chủ yêu dựa trên cơ sở lợi thế tương đối. 


4.2. LỢI THẺ TƯƠNG ĐÓI 


Thuyết lợi thế tương đối tồn tại ở nơi mà chỉ phí cơ hội để sản xuất những mặt 
hàng khác nhau ở mỗi nước (mỗi vùng) thì khác nhau. Thuyết lợi thế tương đối (lợi thế 
so sánh) được nhà kinh tế học người Anh Davit Ricardo đề ra vào năm 1817. Chi phí 
cơ hội của mỗi sản phẩm là giá trị những sản phẩm khác mà người ta phải từ bỏ để làm 
thêm một đơn vị sản phẩm hiện có. Chi phí cơ hội cho ta biết chi phí tương đối để làm 
ra các sản phẩm khác nhau 


Ví dụ: Có hai khu vực (hai nước) sản xuất hai sản phẩm thì lợi thế tương đối chỉ 
tôn tại nêu chỉ phí cơ hội cận biên để sản xuất ra một trong hai sản phẩm ở hai khu vực 
(hai nước) là khác nhau. Trong trường hợp đó, mỗi khu vực sẽ có lợi thế tương đối ở 
một trong hai sản phẩm và sẽ kiếm được lời bằng chuyên môn hoá sản xuất sản phẩm 
này và bán đi một sản phâm ấy đề đổi lẫy sản phẩm kia. 


Như vậy nội dung của thuyêt lợi thê tương đôi là: các vùng (hay các nước) 
chuyên môn hoá trong việc sản xuât và xuât khâu các sản phâm mà họ làm ra với chi 
phí cơ hội thâp hơn so với các vùng khác (hay nước khác). 


Thuyết lợi thế tương đối được ứng dụng trong các điều kiện chủ yếu sau đây: 


- Mỗi vùng có khối lượng tài nguyên cố định được coi là loại đầu vào duy nhất 
và quyết định sản lượng tối đa loại sản phẩm có thể làm ra được. 


- Do trình độ kỹ thuật sản xuất khác nhau làm cho chi phí sản xuất tương đối ở 
mỗi vùng (hoặc mỗi nước) khác nhau, nghĩa là có sự chênh lệch về năng suất lao động 
tương đối. 


- Không có hiệu quả kinh tê theo quy mô nên chi phí sản xuât của đơn vị sản 


94 


phâm không biến động theo sản lượng. 
- Khối lượng và tài nguyên được sử dụng hết. 


- Trong thương mại không có chỉ phí vận chuyển và chỉ phí giao dịch thị trường 
luôn luôn có cạnh tranh. 


Tuy nhiên trong các điều kiện đó không nhất thiết phải có điều kiện về chi phí 
sản xuất của đơn vị sản phâm không biến đổi theo sản phẩm, chi phí vận chuyên và chi 
phí giao dịch không có trong thương mại. 

Đề hiểu được thuyết lợi thể tương đối, có thể xem ví dụ đơn giản sau đây: Có hai 
loại sản phâm nông nghiệp là lúa và ngô. Với hai vùng sản xuất là A và B (hay quốc 
gia). Vùng B ở vào lợi thế không thuận lợi nên năng suất cây trồng ở vùng B thấp hơn 
vùng A. 

Mỗi vùng dành ra 10.000 ha đất để sản xuất một loại sản phẩm, năng suất cây 
trồng ở hai vùng như sau: 


Vùng À Quốc gia B 
Ngô 2tân/ha 1,2tân/ha 
Lúa 4tân/ha 2tân/ha 


Giả dụ hai vùng không có sự trao đôi với nhau, sản xuất để tự tiêu dùng. Bởi vậy nếu 
để đảm bảo số sản phẩm (lúa, ngô) cho nhu cầu tiêu dùng với năng suất như đã cho, 
diện tích đất đai mỗi vùng sẽ phải dành ra để sản xuất lúa, ngô và sản lượng ẫn phẩm 
có thể sản xuất được như sau: 


Bảng 4.1. Diện tích và sản lượng lúa, ngô của 2 vùng khi tự sản xuất 


Diện tích (ha) sản lượng (tắn) 
Vùng 
Lúa Ngô Lúa Ngô 
Vùng A 5.000 5.000 20.000 10.000 
Vùng B 7.000 3.000 14.000 3.600 
Cả 2 12.000 S.000 34.000 136.000 


Khi xét về lợi thế tuyệt đối ta thấy vùng A có lợi thế tuyệt đối cả về hai loại sản 
phẩm lúa và ngô. Giả dụ 2 vùng có sự thay đối về mặt cơ cấu diện tích đất đai: vùng B 
dành toàn bộ diện tích đất đai để trồng ngô (10.000 ha) còn vùng A dành 90% đất đai 
để trồng lúa (9.000 ha) và 10% đề trồng ngô (1.000 ha). Ta sẽ có diện tích và sản lượng 
lúa và ngô ở hai vùng như sau: 


95 


Bảng 4.2. Diện tích và sản lượng lúa, ngô của 2 vùng khi có trao đổi 


Diện tích (ha) Sản lượng (tấn) 
Vùng 
Lúa Ngô Lúa Ngô 
Vùng A 9.000 1.000 36.000 2.000 
Vùng B 0 10.000 : 12.000 
Cả 2 vùng 9000 11.000 36.000 14.000 


Nếu cả hai vùng có sự trao đôi sản phẩm cho nhau thì vùng A sẽ còn dư 16.000 
tấn lúa (36.000 tấn - 20.000 tấn) đề trao đổi với vùng B và lượng lương thực của hai 
vùng tăng lên 2.000 tấn (36.000 tấn - 34.000 tấn). Vùng B còn dư 8.400 tấn ngô để 
trao đổi với vùng A (12.000 tấn - 3.600 tân) và lượng ngô cả hai vùng cũng tăng lên 
400 tấn (14.000 tấn - 13.600 tấn). 


Hai vùng A và B dùng lúa và ngô để trao đổi cho nhau, bởi vì đối với vùng A chỉ 
phí cơ hội để sản xuất lúa thấp hơn chỉ phí cơ hội để sản xuất ngô (2/4 đối với lúa và 
1,2/2 đối với ngô) so với vùng B. Ta nói vùng A có lợi thế tương đối để sản xuất lúa so 
với sản xuất ngô. 

Ngược lại đối với vùng B, chi phí cơ hội đối với sản xuất ngô lại thấp hơn chỉ phí 
để sản xuất lúa (2/1,2 đối với chi phí sản xuất ngô và 4/2 chi phí cơ hội đối với sản 
xuất lúa) so với vùng A. Ta nói vùng B có lợi thế tương đối về sản xuất ngô so với sản 
xuất lúa. 


4.3. VẬN DỤNG LÝ THUYÉT LỢI THẺ TRONG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 


Có thê nói mọi hoạt động sản xuất kinh doanh có liên quan đến sử dụng đất đai 
có thể vận dụng lý luận về địa tô thì đều có thể sử dụng lý thuyết lợi thế trong phân 
tích nghiên cứu. Đương nhiên như đã nói, mức độ vận dụng tuỳ thuộc vị trí của đất đai 
trong hoạt động kinh doanh. Các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, 
công nghiệp, xây dựng, lựa chọn vị trí của các khu công nghiệp, khu chế xuất v v.. đều 
có thê vận dụng lý thuyết lợi thế trong quản lý. 

Trong sản xuất nông nghiệp, đất đai là tư liệu chủ yêu và không thể thay thế. 

Đối với Việt Nam, để có điều kiện hội nhập vào nên kinh tế thế giới, trước hết 
cần phải tranh thủ khai thác địa tô chênh lệch I để tạo ra lợi thế tuyệt đối trong giao 
thương quốc tế. Ngay ở thị trường nội địa, các vùng đất khác nhau cần có sự bồ trí sản 
xuất phù hợp để tạo ra lợi thế. Bởi vì trong phần lý luận về địa tô, ta khăng định một 
thửa đất có thê không có địa tô - không có lợi thế, trở thành đất có địa tô - có lợi thế 
nếu có sự bồ trí sản xuất phù hợp. Theo nghĩa đó thì việc quy hoạch sử dụng đất đai 
các loại sẽ có ý nghĩa rất quan trọng đề tạo ra lợi thế cho từng vùng cũng như cả nước. 


9ó 


Bồ trí sản xuất hợp lý là sự kết hợp khai thác cả địa tô chênh lệch I và địa tô chênh 
lệch II. Về lâu dài, sau biện pháp bồ trí sản xuất hợp lý là biện pháp thâm canh để duy 
trì địa tô chênh lệch I, tạo ra địa tô chênh lệch II. Điều đó cho phép duy trì được tính 
bền vững của lợi thế trong nông nghiệp. Tính bền vững đó được thể hiện về mặt sinh 
thái, tiếp đó là duy trì được lợi thế với vùng khác, quốc gia khác. Địa tô đất đai còn do 
vị trí tương đối của đất đai chi phối. Trong quan hệ vị trí giữa đất đai với điều kiện 
khác thì đất là yếu tổ không thể di chuyền, trái lại các yêu tố khác có thể thay đổi bởi 
con người. Điều này cũng có nghĩa là con người có thê tạo ra vị trí thuận lợi tương đối 
của đất đai băng cách xây dựng các cơ sở hạ tầng như giao thông, cảng khẩu... gần với 
các vùng đất đai đó. Vì vậy, có thể tạo ra lợi thế cho đất dai dù đất đó là đất nông 
nghiệp, khu công nghiệp hay đất đô thị. 


4.4. CHI PHÍ CƠ HỘI TRONG SỬ DỤNG ĐẤT 
4.4.1. Chỉ phí cơ hội 


Chi phí cơ hội là một thuật ngữ được sử dụng để xem xét khả năng lựa chọn 
trong các quyết định sản xuất. Chi phí cơ hội để đầu tư vào một dự án A nào đó bao 
gồm giá trị tối đa của các dự án khác có thê được đầu tư nếu chúng ta không dùng các 
nguồn lực để đầu tư vào dự án A đó. 


- Đối với nhà sản xuất: chi phí cơ hội là việc quyết định sử dụng tài nguyên cho 
mục đích này thay vì mục đích khác. 


- Đối với người tiêu dùng: chi phí cơ hội để tiêu thụ sản phẩm A là sự hy sinh 
tiêu thụ sản phẩm B. Ví dụ cá nhân quyết định mua chiếc Honda Dream thì sự chi phí 
cơ hội của họ là sự hy sinh khoản tiền để mua chiếc Honda Future. 


- Đối với Chính phủ: chi phí cơ hội của một chính sách nhất định nào đó là giá trị 
thực của các chính sách khác mà lẽ ra Chính phủ có thể theo đuôi. Ví dụ, chi phí cơ 
hội của việc khắc phục sau trận lũ lụt Đồng bằng sông Cửu Long năm 2000 là sự hy 
sinh các khoản tài chính lẽ ra được dùng để xây dựng một trung tâm khoa học ngang 
tầm cỡ quốc tế. 


Như vậy, chi phí cơ hội là một khái niệm của kinh tế học vi mô, cho phép nhà 
sản xuất, các doanh nghiệp lựa chọn ngành sản xuất nào hợp lý nhất và có hiệu quả 
nhất. Nó được kết hợp với thuyết lợi thế so sánh để lựa chọn ngành sản xuất. Khi một 
nhà sản xuất, nhà kinh doanh muốn chuyên từ ngành sản xuất này sang ngành sản xuất 
khác phải tính đến chỉ phí cơ hội. Trong việc sử dụng đất, ứng dụng khái niệm chi phí 
cơ hội đề bó trí sử dụng các loại đất hợp lý nhất hoặc chuyền đổi từ một loại đất này 
sang một loại đất khác về mục đích sử dụng. 

Chi phí cơ hội của một diện tích đất đai để sản xuất một loại sản phẩm A chính là 
sản lượng hoặc giá trị sản lượng của loại sản phẩm B có thể sản xuất được trên diện 
tích đất đai đã phải bỏ đi để sản xuất loại sản phẩm A. Thông thường khi có nhiều loại 
sản phâm có thể cùng sản xuất được thì người ta sẽ sử dụng loại sản phẩm nảo có giá 


97 


trị hoặc sản lượng cao nhât đê so sánh tính ra chi phí cơ hội. 


Vị dụ: Chi phí cơ hội để sản xuất mía trên một diện tích đất đai nào đó chăng hạn 
đang sản xuất lúa chính là sản lượng lúa hoặc giá trị sản lượng lúa thu được trên diện 
tích sẽ trồng mía. Người sản xuất chuyên diện tích trồng lúa sang trồng mía thì giá trị 
sản lượng thu được của mía phải bằng hoặc lớn hơn giá trị sản lượng lúa. Trong trường 
hợp ấy việc chuyên diện tích đất đai từ trồng lúa sang trồng mía mới có ý nghĩa. 


4.4.2. Vẫn đề chuyển mục đích sử dụng đất 


Đất đai được sử dụng cho nhiều ngành sản xuất khác nhau với nhiều mục đích 
khác nhau. Diện tích đất đai có hạn, nhưng nhu cầu về đất đai cho các ngành và cho 
các mục đích khác nhau cũng tăng lên và thay đối tuỳ theo sự phát triển kinh tế xã hội 
ở từng thời kỳ. Vì vậy việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tất yếu xảy ra và là hiện 
tượng không thể tránh khỏi. 


Đất đai canh tác phục vụ sản xuất nông nghiệp bao gồm cả khai thác mặt nước 
nuôi trồng thuỷ sản đang có xu hướng giảm đi do những yêu cầu phát triển của các 
ngành khác như công nghiệp, xây dựng đô thị, giao thông, thuỷ lợi v.v... 


Quá trình đô thị hoá cùng với việc tăng dân số, làm cho nhu cầu đất đai xây dựng 
nhà ở, công trình kiến trúc, xây dựng cơ sở hạ tầng đang có xu hướng tăng lên. 


Quá trình công nghiệp hoá, phát triển các ngành công nghiệp cũng tăng lên, dẫn 
đến nhu cầu đất đai đối với ngành này cũng tăng lên và đây là nguy cơ làm giảm đất 
nông nghiệp. 


Ngay trong đất canh tác nông nghiệp cũng có những thay đổi, nhu cầu phát triển 
giữa các ngành sản xuất trong nông nghiệp và những sản phẩm đa dạng của ngành này 
với quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng đang làm cho cơ cấu đất nông 


nghiệp cũng thay đổi theo hướng đất trồng cây lương thực thực phẩm giảm, trong 
khi đất cho các loại cây trồng khác tăng lên. 


Luật đất đai và những quy định của Nhà nước - với tư cách là người sở hữu toàn 
bộ đất đai quốc gia, quy định các loại đất theo mục đích sử dụng và những yêu cầu 
điều kiện khi phải chuyển mục đích sử dụng, đồng thời quy định thâm quyền cho các 
cấp trong việc quản lý đất đai. Những quy định đó nhằm nghiêm cắm và hạn chế việc 
chuyên mục đích sử dụng đất một cách tuỳ tiện làm ảnh hưởng đến quỹ đất đai quốc 
gia. 

Việc chuyển đất đai để sử dụng vào mục đích không phải là sản xuất nông lâm 
nghiệp được quy định một cách chặt chẽ nhằm đảm bảo đất canh tác cho nông nghiệp, 
lâm nghiệp. Những quy định ấy thê hiện ở Điều 23 của Luật Đất đai năm 1993. 


98 


4.5. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG KINH TẾ ĐẤT 
4.5.1. Mục đích 


Phân tích tài chính là việc đánh giá một kế hoạch sử dụng đất hay một quy hoạch 
sử dụng đất trên quan điểm một người hoặc một tổ chức đầu tư và khai thác sử dụng 
đất gọi chung là doanh nhân. Họ có thể là nông dân, công ty tư nhân, công ty công 
cộng và các tổ chức khác tham gia vào kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất. Phân tích tài 
chính nhằm giải quyết vấn đề kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất có đảm bảo được vốn 
theo yêu cầu và có khả năng trả được vốn đầu tư không? 


Mục tiêu cụ thê của phân tích tài chính là: 


- Đảm bảo kích thích được người sử dụng đất và các tô chức sử dụng đất - Đánh 
giá ảnh hưởng tài chính của kế hoạch, phương án, dự án quy hoạch tới người sử dụng 
đất. 


- Cung cấp một kế hoạch tài chính phù hợp 


- Xác định các yêu câu tài chính của những người tham gia đầu tư như một tổng 
thể. 


- Đánh giá khả năng quản lý tài chính 
Muốn đảm bảo được các mục tiêu trên phải kết hợp phân tích tài chính một cách 
chỉ tiết với việc kiểm tra ngân quỹ đề biết được mức sinh lời của việc đầu tư. 


Phân tích tải chính và cả phân tích kinh tế sau này được tiến hành theo trình tự 
chung là: 


- Xác định các khoản chi phí và thu nhập (hoặc lợi ích) của dự án và lập dòng 
tiền qua các thời gian. 


- Tính giá trị tương đương của chi phí, thu nhập và dòng tiền theo thời gian - Xác 
định phương pháp phân tích và lựa chọn kế hoạch, phương án quy hoạch, dự án đầu tư 
VN ¡(cs 


4.5.2. Tính giá trị theo thời gian của dòng tiền (giá trị tương đương của dòng 
tiền) 
4.5.2.1. Thời gian là tiền 


Kết luận thời gian là tiền hoặc tiền đẻ ra tiền như câu nói dân dã cho thấy một 
đồng tiền được nhận hoặc trả vào các thời gian khác nhau sẽ có giá trị khác nhau. Điều 
này đúng trên cả hai phương diện đầu tư và tiêu dùng. Đứng về mặt đầu tư, nếu nhận 
tiền hôm nay thì có thể đầu tư vào chỗ khác hoặc cho vay, gửi tiết kiệm để có lãi Như 
vậy số tiền gốc sẽ được cộng với một số lãi trong tương lai. Trên phương diện tiêu 
dùng thì mọi người đều muốn có tiền hôm nay để mua các hàng hoá dịch vụ hơn là sau 
này. 


99 


Về nguyên tắc, nếu bỏ tiền vào ngân hàng sẽ có lãi, nếu vay tiền thì phải trả lãi. 
Bởi vậy nói tới tiền là nói tới 2 thước đo: lãi suất và thời gian phát sinh.Trong phân 
tích, đánh giá tài chính, muốn so sánh và đánh giá số thu chi xuất hiện ở các thời điểm 
khác nhau phải chuyển chúng về cùng một thời điểm nào đó theo một tiêu chuẩn qui 
định. Như vậy gọi là tìm giá trị trơng đương của tiền. Liên quan tới lãi có lãi tức và lãi 
suât 


4.5.2.2. Các khái niệm về lãi 
a. Lãi tức (lenteresf) 
Lãi tức còn gọi là tiền lời, lãi tức được tính như sau: 
(Lãi tức) = (Tổng vốn tích luỹ) - (Vốn gốc ban đầu) 
b. Lãi suất (Interest rate) 
Khi lãi tức biểu thị theo tý lệ phần trăm đối với số vốn ban đầu trong một đơn vị 
thời gian thì được gọi là lãi suất. 
Lãi tức trong một đơn vị thời gian 
Lãi suất = ------------~~~~--=~~-~=~=~===~===~~===~==== x 100 (%) 
Vốn gốc 
€C. Sự tương đương 


Từ lãi suất chúng ta có thê thiết lập khái niệm tương đương. Đó là những số tiền 
khác nhau ở các thời điểm khác nhau có thể bằng nhau về giá trị kinh tế. 


Ví dụ: 


Nếu lãi suất là 12% một năm thì một triệu đồng hôm nay sẽ tương đương với l 
12 triệu đồng sau I năm. 


Tổng tiên tích luỹ = I (triệu) + I x 12% = 1,12 (triệu đồng) 

d. Lãi tức đơn (Simple interest) 

Khi lãi tức chỉ tính theo số vốn gốc mà không tính thêm lãi tức tích luỹ, phát sinh 
từ lãi ở các thời đoạn trước, người ta gọi là lãi tức đơn. 

e. Lãi tức ghép (Compound interesf) 


Trong tính toán lãi tức ghép, lãi tức ở mỗi thời đoạn được tính theo số vốn gốc và 
cả tông số tiền lãi luỹ tích được trong các thời đoạn trước đó. 


Như vậy, lãi tức ghép phản ánh được hiệu quả giá trị theo thời gian của đồng tiền 
cho cả phân tiền lãi trước đó. 


Cách tính lãi tức ghép thường được dùng trong thực tế 
4.5.2.3. Lãi tức đơn 


100 


a. Lãi tức đơn 
I=Pr.t 
I: Lãi tức đơn 
P: Số vốn gốc hay trị giá hiện tại (present value) 
r : Lãi suất đơn tính theo thời đoạn (năm, quý, tháng v.v... ) 
t: Số thời đoạn vay 


Ví dụ: Một người vay I triệu đồng với lãi suất đơn 4% tháng và sẽ trả cả vốn lẫn 


lãi sau 6 tháng. Hỏi anh ta phải trả bao nhiêu tiền? 


Giải: 
Tiền lời trong 6 tháng: 


I=Pxrxt= 1.000.000 x 0,04 x 6 = 240.000đ 


Sau 6 tháng phải trả cả vốn và lãi là: 
I 000 000 + 240.000 = 1 .240.000 
b. Tổng vốn lũy tích (Amount) hay giá trị tương lai F (future value): 
F = P+l = P+Prt 

Trong đó: E: giá trị tương lai 

P: giá trị hiện tại 

r: lãi suất đơn tính theo thời đoạn (năm, quý, tháng v.v... ) 

t: số thời đoạn vay 

Ví dụ: 


Tìm tổng số tiền phải trả (kế cả vốn gốc lẫn tiền lãi) của món nợ 800$ lãi suất 


đơn là 12% năm sau 4 tháng? 


P=800 

r= 12%/năm 
đ 1 

=——=— nãm 
12 3 


Giải: 
Số tiền phải trả: 
E=P(I+rt) = 800 (1 +0,12. 1/3) = 848 $. 


Ví dụ: 


101 


Ông A cho công ty X vay một số tiền với lãi suất đơn 10%/năm. Sau 9 tháng 
công ty trả cho ông A số tiền là 5.000 $. Hỏi ông A đã cho công ty vay bao nhiêu tiền? 


GIải: 

F =5000$ 

r= 10%/năm 

t= 5 = 0,75/năm 
Ví dụ: 


Nếu bạn hùn vốn vào doanh nghiệp với số tiền 960$. Sau 6 tháng bạn nhận được 
số tiền gồm cả vốn lẫn lãi là 1000$. Hỏi lãi suất đơn tính cho mỗi năm là bao thiêu? 


GIải: 
F=P(l+rt 
F= 1.000$ 
P= 960$ 
h “15 =ịa = 05/năm 
r = 8,33%/năm 
4.5.2.4. Lãi tức ghép 


a. Lãi tức ghép 
Nếu P là vốn gốc và r là lãi suất ghép tính theo năm và ghép lãi theo năm Đến 
cuối năm thứ 1 tổng vốn tích luỹ sẽ là: 
P,=P+(q+n) 
Cuối năm thứ 2 
P=P,+(l+r)=P+(l+r? 
Cuối năm thứ 3 
Pz=P;+(1I+r)=P+(+r} 
Tương tự, đến cuối năm thứ n tổng số vốn tích luỹ sẽ là: 
P.=P(1+r" 
Pn = F = giá trị tương lai của giá trị hiện tại P sau n năm 
Ví dụ: 


Nếu số tiền 1.000$ được đầu tư với lãi suất ghép là 8%Inăm ghép lãi theo năm thì 


102 


sau 5 năm thì tông vốn tích luỹ (gồm cả vốn lẫn lãi) sẽ là bao nhiêu? 
Giải: 
F =P(I+r}" = 1.000 (1+0,08) = 1469,338 
Nếu r là lãi suất đơn thì: 
F = P(1+rt) = 1.000 (1+0,8 x 5) = 1.4008 
b. Lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa (effective rate & nominal rate) 
* Lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa 


+ Thông thường giá trị lãi suất là tiền lãi trong thời gian 1 năm hay còn gọi thời 
đoạn phát biểu lãi là 1 năm. 


+ Thực tế, thời đoạn phát biểu lãi có thể ít hơn 1 năm (Ví dụ: 6 tháng, quý, 


tháng, tuần, ngày v.v... ). 


+ Mặt khác, thời đoạn ghép lãi tức và thời kỳ quy ứng thanh toán lãi có thể khác 
với thời đoạn phát biểu lãi. Do đó, cần tìm mối liên hệ giữa các loại thời đoạn trên. 


Ví dụ: 

Lãi suất 12%/năm, ghép lãi theo quý, 6 tháng lãnh lãi 1 lần. 
+ Thời đoạn phát biểu lãi: 1 năm 

+ Thời đoạn ghép lãi: quý 

+ Thời đoạn trả lãi: 6 tháng 


Khi thời đoạn phát biểu lãi phù hợp với thời đoạn ghép lãi thì đó là lãi suất thực. 
Nếu thời đoạn phát biểu lãi khác thời đoạn ghép lãi thì đó là lãi suất danh nghĩa. 


Lãi suất danh nghĩa trong một thời kỳ = Lãi suất danh nghĩa trong một thời đoạn 
x Số thời đoạn trong kỳ. 


Ví dụ: 

- Tính lãi suất 3%/quý: 

Lãi suất danh nghĩa theo năm là = 3% x 4 = 12%lnăm 

- Lãi suất ¡ = I12%/quý =Lãi suất thực là 12% ghép lãi theo quý 


- Lãi suất ¡ = 20%lnăm, ghép lãi theo quý — Lãi suất danh nghĩa thời đoạn ghép 
lãi là quý => Lãi suất thực là 5%/quý. 


* Tính toán lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa: 
1) Tính chuyển lãi suất thực theo những thời đoạn khác nhau: 


Gọi: — ¡¡: lãi suất thực ở thời đoạn ngắn (tháng) 


103 


¡› : lãi suất thực ở thời đoạn dải (năm) 
m: số thời đoạn ngăn có trong thời đoạn dải im = 12) 
P là vốn gốc, sau Ì thời đoạn dài hay sau m thời đoạn ngắn, ta có: 
P(l+i,)' =P(1+i;)" 
lậạ=(1+0P-l 
2) Tỉnh chuyển lãi suất danh nghĩa sang lãi thực: 
Bước I : Tính chuyên lãi suất danh nghĩa sang lãi suất thực trong thời đoạn ghép 
lãi. 


Bước 2: Tính chuyền lãi suất thực trong thời đoạn ghép lãi sang lãi suất thực 


~[Isz-] i 
1! 


với: ¡: lãi suất thực trong thời đoạn tính toán 


trong thời đoạn tính toán. 


r: lãi suất đanh nghĩa trong thời đoạn phát biêu 
mị : số thời đoạn ghép lãi có trong thời đoạn phát biêu 
mạ: số thời đoạn ghép lãi có trong thời đoạn tính toán 


Ví dụ: Lãi suất r = 15%Inăm, ghép lãi theo quý 


—= Lãi suất thực theo quý là: N Tà ⁄/quý 


2 
= Lãi suất thực theo 6 tháng: (+) —1= 7,64% 


4 
= Lãi suất thực theo năm là: [+ —1=15,86% 


Ví dụ: Số tiền 10000$ được gửi đi tiết kiệm với lãi suất 9%/năm, ghép lãi theo 
tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng sẽ có được số tiền là 120008. 


104 


GIải: ESE(117 
E= PÍ: + 1 
12 


12 000 = 10000 (1+0.0075)" 


1.2= 1.0075" 
In 1.2=nn 10075 
net H62 3c 192 oi Jƒ hái) 
Intl007S 0/0075 
n= 25 tháng 
Tóm lại: F=P=(I+i) 
. 
(+ 


Vị dụ: Một người lập một số tiết kiệm gửi đầu tiên I triệu đồng. Sau 4 năm gửi 3 
triệu đồng và sau 6 năm gửi 1,5 triệu đồng. Lãi suất là 12%/năm ghép lãi nửa năm một 
lần. Hỏi sau 1 0 năm người đó được bao nhiêu? 


F=? 


3 TrÐ 


2 
Giải: Lãi suất thực l năm là: ¡ = ng —=1=0,1236 


¡= 12,36 %/năm 
Giá trị tương lai F nhận được: 
F =1Œ/P,12,36%, 10) + 3 (F/P,12,36%, 6)+ 1,5 Œ/P,12,36%, 4) 
= 1(1 +0,1236)10 + = 3(1 +0,1236)6 + = 1,5 (1 + 0,1236)4 
= 11,634 (triệu đồng). 
Ví dụ: Tính số tiền tích luỹ được trong một số tiết kiệm sau 12 tháng nếu sơ đồ 


gửi tiết kiệm như hình sau. Giả sử ngân hàng trả lãi 6%, ghép lãi 6 tháng 1 lần và trả 
lãi xuất cho các khoản ở giữa kỳ. 


105 


100Ngàn Ð 


GIải: 
Lãi suất thực trong 6 tháng đâu là 6/2 = 3% + 0,03 


Vì lãi suất ở những tháng giữa kỳ không được tính lãi ghép nên ta phải quy đổi 
về cuối tháng 6 và cuối tháng 12. 


+ Với 6 tháng đầu: 
Tin I0 1 + 2008) + s0|1 + : x003] +80 = 273,85 nghìn đồng 
Với 6 tháng cuối: 
l à hết ĐÁ Ẻ 
Hạ = rÍI + 2x00) + sI + x00) + xÍ! + c003) = 233,93 nghìn đồng 


Quy F, và F¡; về mốc cuối tháng12: 
E =273,85 (FP,3%,1)+233,93 
E = 516 nghìn đồng 


4.6. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHI PHÍ LỢI ÍCH 
4.6.1. Đặt vấn đề 


Lợi ích (benefits) là một thuật ngữ mà các nhà kinh tế thường hay sử dụng, nó là 
phần lợi nhuận mà con người nhận được. Ví dụ: một khoản tiền lời, trồng rừng, khu đô 
thị mới với.môi trường cảnh quan đẹp... Về mặt kinh tế, mỗi cá nhân có được lợi ích 
thì họ sẵn sàng hy sinh hoặc vui lòng trả tiền để có nó. 


Chi phí (costs) là một trong những khái niệm quan trọng được sử dụng trong kinh 
tế học. Để sản xuất ra một loại hàng hoá hay dịch vụ nào đó, chúng ta cần phải có các 
yếu tố lao động, máy móc, nhiên liệu, nguyên liệu đầu vào, tiền thuê đất... Tất cả các 
yếu tố trên có được thông qua mua bán, trao đổi trên thị trường, các bên có nhu cầu chỉ 
việc định giá theo chi phí bỏ ra để mua nguyên vật liệu, trả tiền công... và xác định lễ 
lãi. 

Phân tích chi phí - lợi ích (CP - LI) là một biện pháp giúp cho các nhà ra quyết 
đỉnh đưa ra những chính sách hợp lý về sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên khan 
hiểm, làm giảm hoặc loại bỏ những tác động tiêu cực phát sinh trong các chương trình, 


106 


kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 


Vấn đề sử dụng đất được xem như là một dự án đầu tư trong đó chúng ta đặc biệt 
cần quan tâm đến việc phân tích giữa chỉ phí và lợi ích. Thông qua việc phân tích đồng 
thời chi phí và lợi ích chúng ta sẽ đưa ra được những quyết định có lợi thế cho việc sử 
dụng một vùng đất đã được quy hoạch. 


Chúng ta giả sử một khu vực đât có thê sử dụng cho nhiêu mục tiêu khác nhau, 
mỗi mục tiêu đó sẽ mang lại các lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường khác nhau do 
vậy chúng ta cân phải so sánh các lợi ích đó nhăm xác định nên đâu tư theo hướng 
nảo. 


Ví dụ: Khi chúng ta sử dụng một khu đất cho mục đích làm một công viên vui 
chơi giải trí nó sẽ có lợi ích cao về mặt xã hội nhưng khi chúng ta sử dụng khu đất đó 
cho việc tạo ra một hồ điều hoà trong thành phố thì sẽ có lợi ích cao về môi trường. 
Việc sử dụng đất mang lại nhiều lợi ích khác nhau như vậy dẫn đến việc so sánh để 
xác định nên sử dụng nó như thế nào là một câu hỏi khó và tuỳ từng trường hợp cụ thê 
mà đưa ra câu trả lời đúng nhất. Trong phần này chúng ta sẽ lấy thước đo kinh tế để 
xem xét việc lựa chọn quyết định nảo là hợp lý nhất. 


Trong những trường hợp việc đầu tư của chúng ta là những đầu tư mang tính dải 
hạn thì việc phân tích chỉ phí lợi ích chủ yếu dựa vào công cụ tài chính trong thời gian 
dài để xem xét việc đầu tư sản xuất, kinh doanh trên một khu đất có hiệu quả kinh tế 
hay không. 


Phân tích chi phí - lợi ích là một công cụ chính sách cho phép các nhà hoạch định 
chính sách lựa chọn giữa các giải pháp thay thế có tính cạnh tranh với nhau. Chẳng 
hạn khi cân nhắc vấn đề có tính chính sách: có một diện tích đất nông nghiệp ngoại ô 
một trung tâm thành phó, thành phố đang có ý định chuyển mục đích sử dụng khu đất 
này sang hoặc là một khu công nghiệp, hoặc là một khu đô thị, hoặc là một sân golf: 
Vấn đề đặt ra ở đây là nên cấp phép cho dự án nào? 


Khi đó lãnh đạo địa phương sẽ phải đối mặt với vấn đề mang tính chất chính sách 
như đã đề cập ở trên là trong số hàng loạt các phương án chúng ta cần phải biết rõ 
phương án nào sẽ mang lại cho xã hội lợi ích thực cao nhất. Từ các phương án này sẽ 
là các mô hình cho các kế hoạch quản lý hoặc phân bổ nguồn lực và giữa chúng sẽ có 
sự cạnh tranh với nhau. 


Như vậy phân tích chi phí - lợi ích được áp dụng vào việc đánh giá các hệ thống 
tự nhiên là một bộ phận hữu cơ của quá trình ra quyết định ở mọi cấp: địa phương, 
vùng, quốc gia hay quốc tế. 

4.6.2. Trình tự tiến hành phân tích chỉ phí lợi ích 

Các bước chính được thực hiện trong phân tích chi phí - lợi ích được tóm tắt 
thông qua sơ đồ 4. 1 như sau: 


107 


Sơ đồ 4.1. Sơ đồ 5 bước dùng trong phân tích chỉ phí lợi ích 


Xác định các phương án thay thế 


Phân định chi phí và lợi ích 
Đánh giá chi phí và lợi ích 


Tính toán các giá trị của các chỉ tiêu liên quan 


Sắp xếp thứ tự ưu tiên của các phương án 


4.0.2.1. Xác định các giải pháp thay thêm 


Như chúng ta đã trình bày ở phần trên, bước đầu tiên là xác định các giải pháp 
khác nhau cho một quyết định chính sách. ở ví dụ trên thì việc xác định khu đất đó phù 
hợp cho nhiều phương án sử dụng khác nhau như khu đô thị, khu công nghiệp hay khu 
vul chơi giải trí. 

4.0.2.2. Phân định chỉ phí và lợi ích 

Việc phân định rạch ròi toàn bộ các chi phí và lợi ích tác động đến mỗi thành 
viên trong xã hội là việc làm tiếp theo của bước thứ nhất. Trong bước này chúng ta cần 
phải lập một danh mục đây đủ về các khoản chi phí có thể phát sinh trong quá trình 
thực hiện một giải pháp thay thế. Ví dụ, khi chúng ta cân nhắc giải pháp đầu tiên trong 
năm giải pháp đã liệt kê ở trên liên quan đến việc chuyên đổi mục đích sử dụng. Danh 
mục các lợi ích cũng cần được kề ra, bao gồm: 

- Tăng thu nhập trực tiếp nhờ chuyền sang mục đích sử dụng khác 

- Sự tăng thu nhập gián tiếp nhờ việc chuyền đổi này 

Như vậy, trong việc xem xét những lợi ích, không chỉ xét riêng trong dự án mà 
còn xem xét ảnh hưởng tăng lên trong các hoạt động kinh tế khác ngoài dự án. Danh 
mục liệt kê đối với các khoản chi phí bao gồm: 

- Vốn đầu tư 

- Tiên lương và các khoản chi phí khác 

- Những chi phí khác. 

Các chi phí khác có thể xem đó là những chi phí người sử dụng. 

Trong bối cảnh chúng ta đang xem xét cần phải chú ý răng một số khoản tiền có 
thê thường xuyên được xem như là một khoản chỉ phí hay lợi ích có thể sẽ không được 
coi là có ý nghĩa xã hội. Ví dụ: một nhà đầu tư của Việt Nam đóng thuế cho Nhà nước, 
rõ ràng đối với nhà đầu tư đó là một khoản chỉ phí. Tuy nhiên, xét về mặt xã hội, số 


106 


thuế phải trả này đơn giản chỉ là sự chuyển nhượng thu nhập từ người Việt Nam này 
(nhà đầu tư) sang cho người dân Việt Nam khác mà thôi. Nhưng đối với một nhà đầu 
tư nước ngoài thì đó là một khoản thu nhập có tính xã hội, sở dĩ như vậy là vì các nhà 
đầu tư nước ngoài họ sẽ chuyển số tiền lời trong đầu tư về nước họ và việc chia lơi 
nhuận đầu tư cho Việt Nam là khoản thuế mà họ phải trả. Từ phân tích ví dụ này cho ta 
thấy việc xác định lợi ích thực phải dựa trên cơ sở phân định rõ ràng lợi ích và chi phí. 


4.0.2.3. Dánh giá chỉ phí và lợi ích 


Trong bước này, mỗi khoản chỉ phí và lợi ích của các giải pháp đã được xác định 
ở bước trước cần phải được định giá bằng tiền. Đối với những mặt hàng được trao đổi 
trên thị trường, giá trị của nó có thể được tính đ(-)n giản bằng cách nhân số lượng của 
mặt hàng đó với giá thị trường của nó. Tuy nhiên do tính "quy luật số lượng lẫn giá" 
để ước tính giá thị trường không đúng do thị trường thường xuyên không hoàn hảo. 
Chỉ khi thị trường đối với một mặt hàng có tính cạnh tranh thì giá thị trường đối với 
một mặt hàng đó mới được xem là một chỉ số tốt đối với giá trị xã hội. Chính vì vậy, 
theo khả năng có thể, chúng ta nên sử dụng giá thị trường thế giới đối với các mặt 
hàng được trao đổi trên thị trường thế giới. Bởi vì thị trường thế giới có tính cạnh tranh 
mạnh hơn nhiều so với thị trường trong nước, cho nên giá thế giới là những chỉ số tết 
hơn về mặt giá trị. Hơn nữa, do tính lạm phát hiện thời nên việc đánh giá thường được 
dự tính trên cơ sở giá thực hoặc giá cô định. Điều đó có nghĩa là giá cả phải được thể 
hiện trên cơ sở nguyên tắc chung và được điều chỉnh bằng một chỉ số giá. Đối với 
những yếu tô ảnh hưởng không có giá thị trường, để đánh giá chúng thường người ta 
phải sử dụng giá tham khảo. 

4.0.2.4. Tính toán giá trị các chỉ tiêu liên quan 

Trên cơ sở đánh giá các giá trị liên quan ở bước ba, căn cứ vào các chỉ tiêu chúng 
ta sẽ tính toán các giá trị để phục vụ cho so sánh giữa các giải pháp đã nêu ra ở bước 
một. 


Thường những chỉ tiêu thông dụng nhất được sử dụng trong việc phân tích chỉ 
phí - lợi ích là giá trị hiện tại ròng (NPV), tỷ suất lợi ích - chi phí (BCR) và hệ số hoàn 
vốn nội bộ (IRR). 

4.6.2.5. Sắp xếp thứ tự các giải pháp thay thế 

Trên cơ sở các chỉ tiêu đã tính toán ở bước bốn, chúng ta sẽ sắp xếp thứ tự ưu 
tiên của các giải pháp đã đề ra ở bước một. Sự sắp xếp này căn cứ vào: 

- Đối với chỉ tiêu NPV, thông thường chúng ta thích dùng giải pháp mang lại giá 
trị đương và sắp xếp các giải pháp nào có NPV cao nhất lên đầu. 


- Đối với chỉ tiêu BCR, thường chúng ta dùng giải pháp nảo có tỷ suất lớn hơn I 
và sắp xếp giải pháp nào có BCR cao nhất lên đầu. 


- Đôi với chỉ tiêu IRR, sắp xêp ưu tiên lên đâu đôi với những hệ sô hoàn vôn nội 


109 


bộ lớn hơn tỷ lệ chiết khấu, bởi lẽ chúng ta đặt ưu tiên chuyên lợi ích cho thế hệ tương 
lai. 


4.6.3. Chiết khấu và biến thời gian 


Do tính chất đặc biệt quan trọng của việc xác định trục thời gian và hệ số chiết 
khấu trong phân tích dự án, dưới đây sẽ đề cập một cách tương đối kỹ các công thức 
tính toán chuẩn và một số biểu bảng quan trọng trợ giúp cho việc tính toán. 


4.6.3.1. Chọn biến thời gian thích hợp 


Về mặt lý thuyết, phân tích kinh tế các dự án phải được kéo dài trong khoảng 
thời gian vừa đủ để có thể bao hàm hết mọi lợi ích và chi phí của dự án. Trong việc lựa 
chọn biến thời gian thích hợp, cần lưu ý đến hai nhân tô quan trọng sau đây Thời gian 
tôn tại (sống) hữu ích dự kiến (Expected Useful Life) của dự án để tạo ra các sản phẩm 
đầu ra và các lợi ích kinh tế cơ sở mà dựa vào đó dự án được thiết kế. 


- Tỷ lệ chiết khấu được sử dụng trong phân tích kinh tế của dự án. 


Đối với nhân tố thứ nhất, khi lợi ích đầu ra trở nên rất nhỏ thì thời gian sống hữu 
ích dự kiến của dự án (Effective ProJect LIfe) có thể xem như đã kết thúc Đối với hệ số 
chiết khẩu (Discount Ra te) nếu giá trị chọn lựa ngoại ứng nảy càng lớn thì thời gian 
sống hữu ích dự kiến sẽ càng ngắn, vì nó làm giảm đi giá trị hiện tại lợi ích của dự án 
theo thời gian trong tương lai. Vì vậy, đối với một dự án theo thời gian sống hữu ích 
đài, căn cứ vào lợi ích của nó (ví dụ 100 năm) nhưng với một hệ số chiết khẩu cao (ví 
dụ 10%) thì biến thời gian sẽ ngăn hơn rất nhiều so với thời gian sông hữu ích cho dự 
kiến, vì lợi nhuận ròng trong những năm sau sẽ ảnh hưởng không đáng kế đến giá trị 
hiện tại ròng. Do đó, quy luật chung là biến đổi thời gian thích hợp cho một dự án sẽ 
"ngắn hơn” so với thời gian hữu ích dự kiến của dự án hoặc so với thời gian hiệu dụng 
kinh tế của dự án khi tính đến chiết khấu. 


Bảng 4.3 cho thấy mối quan hệ giữa hệ số chiết khấu với việc lựa chọn biến thời 
gian thích hợp, qua đó ta thấy việc lựa chọn hệ số chiết khấu là hết sức quan trọng. 

4.6.3.2. Chiết khâu 

Để so sánh các lợi ích và chi phí xuất hiện ở các thời gian khác nhau bằng cách 
sẵn chúng với một trọng số để quy đổi về các giá trị hiện tại tương đương. Mỗi trọng 
số là một hàm số của tỷ lệ chiết khấu và thời gian xảy ra của kết quả. 

Tỷ lệ chiết khấu của lãi suất luỹ tích (còn gọi là lãi kép - tính theo tỷ lệ phần 
trăm) dùng đề điều chỉnh các lợi ích và chi phí trong tương lai về giá trị hiện tại tương 
đương. Quá trình điều chỉnh gọi là chiết khâư~ 

Như vậy chiết khẩu là một cơ chế mà nhờ đó ta có thê so sánh lợi ích và chi phí ở 
các thời điểm khác nhau trên trục thời gian. Đây là một khái niệm thường dễ bị lầm lẫn 
nhất trong phân tích kinh tế. 


110 


Chiết khấu có một vai trò hết sức quan trọng, bởi lẽ một sự thay đôi nhỏ của tỷ lệ 
chiết khấu sẽ luôn luôn làm thay đổi giá trị hiện tại ròng và như vậy sử dụng tỷ lệ chiết 
khấu sai sẽ cho giá trị sai. Quan trọng hơn nữa là sự thay đôi về tỷ lệ chiết khấu sẽ có 
thê làm thay đổi lợi ích xã hội ròng của một phương án từ dương sang âm (hay ngược 
lại) hoặc làm thay đôi thứ tự của nhiều phương án lựa chọn. 


Trong việc sử dụng chiêt khâu cân bảo đảm hai điêu kiện tiên quyết: 


- Một biến số đưa vảo tính toán chiết khấu (ví dụ: chi phí tài nguyên, lợi ích đầu 
ra, v.v... ) phải được quy về cùng một hệ đơn vị. Đề thuận tiện trong tính toán người 
ta thường dùng USD làm đơn vị tiền tệ. Cũng có thể sử dụng các đồng tiền chuyên đổi 
khác như Euro, Yên, Phrăng v.v... 


- Phải thừa nhận giả định cho rằng: Giá trị một đơn vị chi phí hoặc lợi ích hiện tại 
là lớn hơn một đơn vị chi phí hoặc lợi ích trong tương lai. 


Về điều kiện tiên quyết thứ hai nhiều người tin rằng các dịch vụ và hàng hoá tạo 
ra trong các hệ thống tự nhiên sẽ tăng lên theo thời gian do nhu cầu và mức độ khan 
hiếm tăng lên. Đối với đa số hàng hoá và dịch vụ điều này là hoàn toàn đúng, do đó 
vấn đề này có thể được xử lý khi phân tích kinh tế bằng cách thay đổi giá tương đối 
(Relative Prices) của dịch vụ hay hàng hoá. 


Bảng 4.3: Mối quan hệ giữa tỷ lệ chiết khấu và thời gian lựa chọn 


Thời gian, Tỷ lệ chiết khấu (%) năm 

năm 2 5 8 10 15 
0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
10 82,03 61,39 46,32 38,55 24.71 
20 67,30 37,69 2 1,45 14,86 7,56 
25 60,95 39,53 14,60 9,23 7,05 
40 45,29 14,20 4,60 20) 0,57 
60 30,48 5,35 0,99 0,33 0,04 
100 13,80 0,76 0,05 0,01 


Như đã nói ở trên, việc phân tích kinh tế của các dự án thường sử dụng giá trị 
không thay đối của đồng Đô la, chứ không phải giá trị đã bị thay đối do lạm phát. Bởi 
vì chiết khấu không phải là công cụ để điều chỉnh giá lạm phát, vì vậy chỉ có thể sử 
dụng giá trị tương đối do sự thay đổi này. Ví dụ, nhu cầu đất ngày càng tăng do dân số 
thế giới tăng, nên giá của nó sẽ tăng lên nhanh hơn mức giá chung. Vì vậy trong phân 
tích kinh tế của dự án, có thể đưa vào nhân tố hiệu chỉnh sự tăng giá thực sự của đất 


II 


(ví dụ 2%/ năm) trong khi tất cả các giá khác (lợi nhuận cũng như chi phí) vẫn giữ ở 
mức không đổi. 
4.6.3.3. Tỷ lệ chiết khâu thích hợp 


Thế nào là một tỷ lệ chiết khấu thích hợp được sử dụng trong phân tích kinh tế 
Đây là một vẫn đề không đơn giản. Cần chú ý đến một số điều kiện sau đây: 


- Trong một phép phân tích kinh tế, chỉ được sử dụng một tỷ lệ chiết khấu mặc 
dù khi phân tích có thê thực hiện lặp đi lặp lại nhiều giá trị khác nhau của tỷ lệ chiết 
khẩu (phép phân tích độ nhạy). 


- Tỷ lệ chiết khâu không phản ánh lạm phát, mọi giá cả sử dụng trong phân tích 
là thực hoặc giá Đô la không đổi. 


Tỷ lệ chiết khấu = Tỷ lệ chiết khấu danh nghĩa - Tỷ lệ lạm phát. 


- Về lý thuyết, tỷ lệ chiết khâu có thê là dương, "0" hoặc âm Trong phân tích kinh 
tế, lãi suất (Interest Ra te) được sử dụng để phản ánh một tỷ lệ thị trường đối với nhà 
đầu tư và đồng tiền hoạt động, vì vậy nó nhạy cảm với tỷ lệ lạm phát hiện tại hay dự 
kiến cho tương lai. Tý lệ chiết khâu sử dụng trong phân tích kinh tế thường không thể 
quan sát được trong một nên kinh tế. Các nhà kinh tế học đã phát triển nhiều phương 
pháp, xuất phát từ các quan niệm kinh tế và xã hội, để xác định và điều chỉnh tỷ lệ 
chiết khâu, đó là: 

+ Chi phí cơ hội của đồng tiền: Phương pháp tiếp cận này dựa trên việc đoán 
nhận một quá trình sản xuất là kết quả của việc đầu tư vào một dự án này mà không 
phải là dự án khác hoặc là đầu tư của Nhà nước vào một dự án cụ thê nào đó. 


Phương pháp này được Ngân hàng thế giới áp dụng khi cho một dự án nào đó 
vay tiền, khi dự án đó thoả thuận một tỷ lệ hoàn trả hàng năm tối thiểu bằng một tỷ lệ 
nào đó được xác định dựa trên chi phí cơ hội của đồng tiền. 


+ Chi phí của việc vay mượn tiên: Chính phủ thường phải vay tiên hoặc từ các 
nguôn trong nước hoặc nước ngoài đê đâu tư cho các dự án phát triên. 


+ Hệ thống xã hội về ưu tiên theo thời gian (Thực Preference): Dựa trên quan 
điểm cho rằng, khả năng của xã hội phản ứng chính xác hơn thị trường tư nhân trong 
cân nhắc tiêu thụ giữa hiện tại và tương lai. Xét theo quan điểm xã hội, mỗi cá nhân sẽ 
tiêu thụ quá mức trong hiện tại hơn là tiết kiệm cho đầu tư hay là sản xuất sau này. Hệ 
số xã hội về ưu tiên theo thời gian sẽ dẫn tới việc đưa ra một tỷ lệ chiết khâu thấp hơn 
so với sự lựa chọn của các cá nhân trong thị trường tư nhân (thời gian sống mỗi cá 
nhân ngắn hơn rất nhiều so với trục thời gian của xã hội. 

Tóm lại: Tỷ lệ thực được sử dụng trong phân tích kinh tế sẽ là đặc trưng cho mỗi 
quốc gia và có thể được xác lập trên cơ sở các chính sách của Chính phủ. Nhân tố quan 
trọng đối với việc lựa chọn tỷ lệ chiết khâu là chi phí cơ hội của tư bản,yêu cầu của tô 
chức tài trợ, chi phí cho tiền tệ của Chính phủ và quan điểm hiện thời của Chính phủ 


112 


đối với sự tiêu thụ, đầu tư của tư nhân trong mối quan tâm đến các thế hệ tương lai. 
Những người phân tích dự án cần tìm sự hướng dẫn của cơ quan ra quyết định của Nhà 
nước đối với tỷ lệ chiết khấu đang được sử dụng. Trong trường hợp không có các 
hướng dẫn cụ thê, khi thực hiện các phân tích dự án có thể sử dụng các tỷ lệ chiết khâu 
đã và đang được sử dụng trong nước đối với các dự án đầu tư của tư nhân hay công 
cộng. 


4.6.4. Các chỉ tiêu sử dụng khi đánh giá một dự án 


Khi mốc thời gian thích hợp và hệ số chiết khấu đã được lựa chọn, những tính 
toán thực tế có thể căn cứ vào nhiều dạng công thức khác nhau. Trong phần này sẽ 
trình bày một số công thức thường dùng. 


d. Giá trị hiện tại (Present Value - PW) 


Đối với đa số các dự án, việc phân tích, kiểm tra được thực hiện bằng cách so 
sánh dòng lợi ích và chỉ phí theo thời gian (đỗ thị 4.2.). 


Lợi ích 


Đồ thị 4.2: Sự thay đỗi chỉ phí, lợi ích của một dự án theo thời gian 
(Theo Hufschimidt và cộng sự, 1993) 

Một vài giả thiết cơ bản về dòng tiền tệ như sau: (1) Năm khởi đầu của một dự án 
có thê được gắn cho cái tên "năm 0 " hay “ năm 1” (thứ nhất); (2) Tất cả dòng tiền tệ 
(chi phí hay lợi ích) xảy ra vào cuối mỗi năm sẽ được chiết khấu cho thời gian toàn 
năm. Ví dụ, một chi phí nào đó xảy ra vào bất cứ thời gian nào ở năm thứ 5 sẽ được 
chiết khấu theo thời gian 5 năm. Giả thiết này sẽ dẫn tới một sai số nhỏ, bởi vì chi phí 
thực tế hoặc doanh thu phải được chiết khẩu từ khi nó xuất hiện; (3) Mọi chỉ phí và lợi 
ích cũng được xử lý tương tự như dòng tiền tệ (Cash Flow). 

Một số ký hiệu thường được sử dụng trong các công thức tính toán: 

r - Tỷ lệ chiết khấu 


n - Sô năm trên trục thời gian 


113 


t- Thời gian tương ứng, thường là I,2,...,n 

Bt - Lợi ích tại năm t 

Ct Chi phí tại năm t (vốn, chi phí vận hành, bảo dưỡng, thay thế thiết bị) 
3 Tổng trong khoảng thời gian từ năm thứ nhất đến năm thứ n. 

b. Giá trị hiện tại ròng (NPV) 


Công thức hay sử dụng nhất trong phân tích kinh tế là giá trị hiện tại ròng giết 
Present Value) của một dự án. Đại lượng này xác định giá trị lợi nhuận ròng hiện thời 
khi chiết khâu dòng lợi ích và chi phí trở về với năm cơ sở bắt đầu (năm thứ nhất). Hai 
công thức được sử dụng: 


Hoặc: 


> 


NPV = 
ng +r} na 


Bảng 4.4. Ví dụ về tính giá trị hiện tại ròng với r = 10% 


Năm 
0 l 2 3 4 
Chỉ phí ($) 1000 100 100 100 100 
Lợi ích 0 600 700 800 700 
Nhân tổ chiết khấu ( 1 + r) 1,0 L1 1,21 1,331 1,46 
NPV -1000 | 455 496 526 410 


Giá trị hiện tại ròng = - 1000 + 455 + 496 + 526 + 410 = 867§ 
c. Tỷ suất lợi ích - chỉ phí (BCR) 


Tỷ suất lợi ích - chi phí là tỷ lệ của tổng giá trị hiện tại của lợi ích so với tông giá 
trị hiện tại của chi phí 


X2) 


TP) 


Tỷ suất này so sánh lợi ích và chỉ phí đã được chiết khấu. Trong trường hợp này, 


BCR = 


114 


lợi ích được xem là lợi ích thô bao gồm cả lợi ích môi trường, còn chi phí bao gồm 
vốn cộng với các chi phí vận hành, bảo dưỡng và thay thế cũng như những chỉ phí môi 
trường. 

d. Hệ số hoàn vốn nội bộ (/RR) 

Hệ số hoàn vốn nội bộ k (Intemal Ra te of Re tum - [RR) được định nghĩa như là 
hệ số mà qua đó giá trị hiện thời của lợi ích và chi phí là bằng nhau. Hệ số k tương 
đương với tỷ lệ chiết khấu (r), có thê xác định bằng cách suy diễn khi thoả mãn biểu 


D Ca 


thức sau: 


Hoặc: 


Giá trị IRR sau khi tính toán sẽ được so sánh với lãi suất về tài chính hoặc tỷ lệ 
chiết khấu để xem xét mức độ hấp dẫn về tài chính hoặc kinh tế của dự án Đề xác định 
IRR, người ta phải giải phương trình trên. Nhưng việc giải nó nhiều khi rất phức tạp 
nên người ta thường dùng phương pháp nội suy đề tính IRR. Cách tính như sau: 


HH. =C 
Gọi hàm Í(x): f(x) = » ñ+ xỳ 
t=0 


Ta biết rằng khi f(x) = 0 thì x = IRR 

Chọn x‹ sao cho f (x¡) > 0 và gần bằng 0 

Và chọn x; sao cho f{x;) < 0 Và gần bằng 0. 

Rõ ràng, trong khoảng giữa xị và xa sẽ có 1 điểm f (x) = 0. vì f(x¡) > 0 Và f{x;) < 
0 Và hàm f{x) là hàm liên tục. 

Mặt khác, f(x) > 0, fx;) < 0, tức là khoảng cách từ f{x)) đến f(x¿) rất ngắn. 
Như vậy, trong khoảng x, và x¿, hàm số f(x) có thể coi là tuyến tính, phương trình 
f(x) = ax + b có đồ thị là đường thắng. 


Ta có: f(xl)=axi+b 
Í(X;)=axaạ+b 
SUY Tả: 
f\x,)—-f Si 
a ( l) (x;) : b=#x,)— TẾ) f(x,) Xi 
ca Xi—X¿ 


115 


Ta biết răng khi đồ thị cắt trục hoành thì f(x) = 0 và x= IRR hay 


f{x) = a.IRR + b=0 Thay a và b vào và rút gọn ta có: 


= f{(x,) 
IRR =x, BEnt Bài —X;} 


Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) có vai trò rất quan trọng trong việc xác định tỷ lệ 
chiết khấu (r) phù hợp cho một dự án hoặc chương trình. Đối với những dự án hoặc 
chương trình môi trường có tính dài hạn, nó lại cảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 
Trong nhiều trường hợp, thông qua việc xác định (IRR), người ta có thể suy đoán các 
chỉ tiêu khác của dự án hoặc chương trình như giá trị hiện tại ròng (NPV), tỷ suất lợi 
ích và chị phí (B/C). Múi liên hệ của 3 đại lượng này được thể hiện như sau: 


Bảng 4.5. Mi liên hệ giữa giá trị hiện tại ròng (NPV), tỷ suất lợi ích và 
chỉ phí (B/C) và hệ số hoàn vốn nội tại (IRR) 


NPV Tỷ suất BIC IRR 
Nếu > 0 Thì > I Và >r 
Nếu < 0 Thì < I Và <r 
Nếu = 0 Thì = I Và =r 


Nếu chỉ xét mối quan hệ giữa giá trị hiện tại ròng (NPV) và tỷ lệ chiết khẩu, cũng 
như hệ số hoàn vốn nội tại IRR, ta có thể xem ở đồ thị 4.3. 


NPV 


Tỷ lệ chiết 
khâu r 


Đồ thị 4.3: Mối quan hệ giữa NPV và tỷ lệ chiết khấu đối với 
lợi nhuận ròng dương và âm 
Ba đại lượng trình bày trên đều căn cứ vào giá trị hiện tại (Pressent Value) của 
dòng lợi ích và chi phí. Giữa chúng có mối liên hệ khăng khít với nhau. 
Có vẻ như sẽ không có vấn đề gì khi sử dụng ba đại lượng trên trong việc hình 
thành và chọn lựa các dự án phát triển, bởi vì chúng đều sử dụng cùng các giá trị lợi 


ích và chi phí đã được chiết khấu. Tuy nhiên, Gittinger ( 1982), khi thực hiện việc 
phân tích so sánh đối với 3 loại dự án: 


(1) Các dự án độc lập, không bị giới hạn về chi phí 


116 


(2) Các dự án độc lập bị giới hạn chung về chỉ phí 


(3) Các dự án có khả năng loại trừ lẫn nhau (ví dụ, hai ba dự án sử dụng chung 
một khu vực), đã cho kết quả trình bày trong bảng 4.5. 


Bảng 4.5: So sánh các đại lượng của giá trị hiện tại 


Quy tắc chọn 7 xếp NPV IRR B/C 
hạng 


Các dự án độc lập 


Chi phí không hạn |Chi phí không hạn Chi phí không hạn Chọn mọi dự án với 
định đinh đỉnh B/C > 1 không cần 
xếp hạng 


Chi phí hạn định Không thích hợp cho |Xếp hạng dự án IRR_ |Xếp hạn dự án theo 
xếp hạng dự án có thể dẫn tới sự xếp |B/C khi C là chi phí 
hạng không đúng hạn định luôn luôn 
cho kết quả đúng 


Các dự án loạitrừ  |Chọn lựa phươngán |Chọn lựa phương án |Chọn lựa phương án 
(Chi phí không hạn  |với NPV lớn nhất với IRR lớn có thể |với B/C cao nhất có 


định) dẫn tới kết quả không |thể cho kết quả không 
đúng đúng 
Hệ số chiết khấu Phải sử dụng hệ sỐ Không cần hệ số chiết |Phải sử dụng hệ sỐ 
chiết khấu khấu chiết khấu thích hợp 


4.7. PHƯƠNG PHÁP PHÂẦN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRONG SỬ DỤNG ĐẤT 

4.7.1. Lý thuyết chung 

Bên cạnh các phân tích định tính chúng ta cũng cần phải lượng hoá các vẫn đề 
trong kinh tế sử dụng đất. Việc áp dụng các công cụ toán học trong kinh tế và các khoa 
học xã hội rất phố biến và có ý nghĩa trong nghiên cứu, nó giúp chúng ta đưa ra những 
quyết định đúng đắn. 

Trong các phương pháp định lượng áp dụng trong kinh tế chúng ta có thể dùng 
các hàm hồi quy trong kinh tế lượng để nghiên cứu các mối quan hệ, các tác động và 
phân tích dự báo. 

Bên cạnh đó bài toán qui hoạch tuyến tính - bài toán tối ưu sẽ giúp chúng ta tối 
ưu hoá việc sử dụng đất đai giữa các mục đích khác nhau theo một mục tiêu chung nào 


117 


đó, đồng thời thoả mãn một số yêu cầu của chúng ta đặt ra hoặc buộc phải tuân theo. 
Lý thuyết trò chơi là một phương pháp được áp dụng trong nhiều lĩnh vực trong đó có 
cả việc lựa chọn quyết định sử dụng đất tối ưu về kinh tế, do vậy trong chương này 
chúng ta cũng sẽ điểm qua phương pháp này. 


4.7.2. Phương pháp hồi quy 


Phương pháp hồi quy được sử dụng rộng rãi trong phân tích mối quan hệ và sự 
tác động của một hoặc một vài yếu tố đến một yếu tố nghiên cứu nào đó. Ví dụ trong 
phân tích tài nguyên đất là việc đầu tư các yếu tô đầu vào và kết quả đầu ra. Ngoải ra 
sử dụng các hàm hồi quy còn giúp cho các nhà nghiên cứu, các nhà đầu tư có thể đưa 
ra được dự đoán cho tương lai Ví dụ sự biến động của chính sách có thể ảnh hưởng 
như thế nào đến giá đất. 

4.7.2.I Các hàm cơ bản 

Các hàm sử dụng trong phân tích hồi quy gồm 2 loại hàm chính là hàm hồi quy 
dạng tuyến tính và hàm hồi quy dạng phi tuyến. 

Ỏ đây sẽ trình bày một số dạng hàm đơn giản hay gặp trong ứng dụng thực tiễn. 

U)Hàm hôi quy tuyên lính 

Mô hình hồi quy tuyến tính được hiểu theo nghĩa tuyến tính đối với các tham số 
Nó có thê tuyến tính hoặc không tuyến tính đối với các biến. Dạng của hàm hồi quy là 
một vấn đề quan trọng, một trong những nhân tố có tính chất quyết định đối với kết 
quả nghiên cứu. Tuy vậy, vẫn đề dạng của hàm hồi quy lại không có một cơ sở lý 
thuyết đủ mạnh để có thể khăng định dạng cửa hàm hồi quy là dạng này mà không 
phải là dạng khác. Hay nói một cách khác dạng hàm của mô hình hồi quy là một vấn 
đề thực nghiệm. 

Một trong những phương pháp thường được dùng là biểu diễn các số liệu trên hệ 
toạ độ. Nếu như đồ thị chỉ ra quan hệ giữa hai biến là tuyến tính thì dạng hàm của mô 
hình là tuyến tính, nễu quan hệ được chỉ ra là hàm bậc 2 (phi tuyến), thì dạng hàm của 
mô hình được chọn một cách tương ứng. Phương pháp này được sử dụng trong mô 
hình hồi quy giản đơn. Nó sẽ là không hữu ích nếu chúng ta có mô hình hồi quy bội. 

Về mặt toán học hàm tuyến tính thường được biểu diễn như sau: 

Y=a+bX 

Đây là hàm tuyến tính đơn, trong đó Y là biến phụ thuộc hay còn gọi là biến 
được giải thích; X là biến độc lập hay biến giải thích; a và b là các tham số mô tả hảm. 

Chúng ta cũng có thể gặp hàm hồi quy tuyến tính với nhiều biến giải thích như: 


Y =a+bi,Xi+bạX;+...+ Đau 


Trong mô hình hồi quy tuyến tính để ước lượng được các tham số của mô hình 


118 


người ta thường hay dùng phương pháp bình phương bé nhất OLS để ước lượng, vì 
phương pháp nảy sẽ cho ta những ước lượng không chệch tết nhất. 


Khi dùng phương pháp OLS ta được: 


Trong đó ÿ; = Ï/ —F và *,=4#, =ử 
2) Hàm có hệ sô co giãn không đổi - hàm Cobb - Douglas 
Hàm Cobb - Douglas có dạng Y = aX? 
Hàm này là phi tuyến đối với X và phi tuyến đối với tham số b. Tuy nhiên có thê 
biên đôi về dạng tuyên tính đôi với tham sô. Lây là hai về, ta có: 
InY = lna + b lnX 
Đặt a°=lna; Y°=lnY; X'=InX 
Ta có: Yˆ=a` +bX 
Đây là mô hình tuyến tính giản đơn đã biết. Ta có thể minh hoạ hàm ban đầu và 
hàm sau khi biên đôi băng đô thị sau: 


InY 


Y=ax? 


Đồ thị 4.4: Hàm mũ Đồ thị 4.5: Tuyến tính hoá 
Hàm Cobb - Douglas có thể mở rộng cho trường hợp có nhiều biến giải thích: 
LẠC 7261.621 VD 


Bằng phép biến đổi: lây = InY + bị InXị + bạÌnx; +..... + bạÍnX„ 


Chúng ta dễ dàng có hàm tuyến tính đối với các tham số. Trong hàm Cobb - 
Douglas, hệ số co dãn của Y đối với X; bằng bị, 


3) Hàm có dạng Yt=b(tr)' 


Hàm có dạng Yt = b(I+r), trong đó t là thời gian. Hàm này thường dùng để đo sự 
tăng trưởng của yêu tô Yt theo thời gian, r là tỷ lệ tăng trưởng. 


119 


Ở năm (thời kỳ) t = 0, ta có Yọ = b, do đó Y¡= Vo( I+r)! 
Biến đối hàm về dạng tuyến tính đối với tham số: 
In Y,= InYs +tln(l+r) 
Đặt Y,¿=lnY,;a=lnYs;b= ln( +r) 
Khi đó: Y,'=a+bt 
Dễ dàng ước lượng được hàm này và từ đó tìm được Yo và r 


4) Hàm dùng Hypecbol 


KÉ 0N” 
x 


Hàm này là phi tuyến đối với X, nhưng luyến tính đối với các tham số. Trường 
hợp a,b > 0, khi đó đồ thị có dạng quay chiều cong xuống dưới, trường hợp này có 
mức tiệm cận dưới, dù có tăng đến đâu, Y không thể nhỏ hơn b. 


Hàm này thường được dùng khi phân tích chỉ phí trung bình của đầu tư vào đất 
để sản xuất ra một sản phẩm. 


X 


Đồ thị 4.6: Hàm Hypecbol 
5) Hàm có dạng đa thức: Y= a + b„X 1 b;X + b;Xỉ 


Hàm này thường được sử dụng để nghiên cứu quan hệ giữa chỉ phí đầu vào của 
đất đai và số lượng sản phẩm được sản xuất ra. Chăng hạn Y - tổng chi phí, X - số 
lượng sản phẩm được sản xuất ra. Nếu xây dựng được hàm này ta dễ dàng tìm được 
chi phí trung gian và chi phí biên. 


Y 
j MC 
AC 
x 
Đồ thị 4.7: Hàm tông chỉ phí Đồ thị 4.8 : Chi phí biên và chi phí trung bình 


120 


TC: Tổng chỉ phí; MC: Chỉ phí biên; AC: Chi phí trung bình 


Với mô hình này chúng ta có thể biết được khi nào chúng ta có mức đầu tư trên 
một đơn vị diện tích để đạt được hiệu quả đầu ra là cao nhất. 


Trên đây đã trình bày một số dạng mô hình hồi quy giản đơn. Trong thực tế để 
vận dụng mô hình này hay mô hình khác trước hết phải hiểu được mối quan hệ giữa 
các biến, tính chất của các mô hình (các dạng hàm) muốn vận dụng. 

4.7.2.2. Hàm sản xuất 

Là hàm hồi quy trong đó biểu hiện mối quan hệ giữa đầu vào và kết quả đầu ra 
của một quá trình sản xuất. Ví dụ mỗi quan hệ giữa lượng phân bón trên một đơn vị 
diện tích nào đó với sản lượng sản phẩm đầu ra của một loại cây trồng là một hàm sản 
xuất. 

Trong phân tích hàm sản xuất người ta thường dùng các dạng hàm tuyến tính, 
Cobb-Douglas hay các hàm đa thức. 

Có thể mô tả hàm sản xuất bằng ngôn ngữ toán học 


Y = f (%, X2, Xã, Dư) Xa) 


Trong đó: Y là đầu ra (có thể là sản lượng một loại sản phẩm nào đó) X\, Xa, Xa, 
2i dst X¡ xã là Các yêu tô đầu vào. Trong đó các yếu tô đầu vào có thể định lượng được 
như phân bón, thuốc trừ sâu..., hoặc các yếu tố đầu vào không thê định lượng được 
(hay là yếu tố định tính) như quản lý. 

Hàm sản xuất còn được gọi là hàm đáp ứng vì khi tăng hay giảm các yếu tố sử 
dụng nó sẽ có các đáp ứng của đầu ra. Các kiểu đáp ứng điền hình là đáp ứng tuyệt đối 
và đáp ứng tương đối. Ví dụ khi sử dụng hàm sản xuất dạng tuyến tính thì đáp ứng là 
tuyệt đối vì khi đó nếu ta sử dụng tăng hoặc giảm một lượng yếu tố đầu vào Xn nào đó 
thì đáp ứng của yếu tô đầu ra sẽ tương ứng với tham số bộ của biến số đó. Trong khi 
đó nếu áp dụng hàm Cobb-Douglas thì đáp ứng là tương đối vì khi yếu tô đầu vào Xn 
nào đó thay đôi 1% thì kết quả đầu ra sẽ đáp ứng là bụi 

Các giả định trong phân tích hàm sản xuất: 


( 1) Hàm sản xuât được xây dựng với các giá trị không âm của đâu vào và đầu ra 
Y>0vàX>0 


(2) Quan hệ đầu vào đầu ra được đánh giá riêng biệt, liên tục mà với chúng sẽ có 
đạo hàm riêng bậc một và bậc hai của đầu ra theo yếu tố đầu vào tức là Ôy/ ôx¡ và ôˆy/ 
x¡ˆ không triệt tiêu. 

(3) Hàm sản xuất được đặc trưng bởi: 


Sản phâm cận biên giảm dân với mọi kêt hợp yêu tô - sản phâm 


121 


Tỷ lệ thay thế cận biên giữa hai yếu tố bất kỳ giảm dán 
Tỷ lệ chuyên đôi giữa hai sản phẩm bất kỳ giảm dần 
Trình tự phân tích hàm sản xuất: 


1) Xác định mô hình kinh tế: Mục đích của giai đoạn này là chỉ ra một mô hình 
kinh tế thích hợp nhằm thê hiện hàm sản xuất bằng quan hệ toán học. Đây là giai đoạn 
chuyên đổi từ các giả thuyết sang công cụ toán học. Các công việc chủ yếu trong giai 
đoạn nảy bao gồm: Chọn dạng mô hình; Chọn các biến đưa vào mô hình. 


2) Phân loại các yêu tô đâu vào đâu ra: Liên quan đên các yêu tô đầu vào như đât 
đai, các loại đâu tư trên đât, kê cả quản lý v.v... 


3) Thu thập số liệu: Có hai nguồn số liệu là số liệu thí nghiệm và số liệu điều 
tra. 

4) Các kỹ thuật kinh tế lượng trong ước lượng các tham số của hàm sản xuất. 
Bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất đã trình bày ở phân trên (OLS). 


5) Đánh giá và phân tích kết quả của hàm sản xuất từ đó rút ra các vẫn đề đáng 
quan tâm. Mục đích của việc đánh giá một hàm sản xuất là để rút ra các đại lượng có ý 
nghĩa kinh tế khác nhau như độ co dãn sản xuất, mức thay đôi tuyệt đối v.v... để từ đó 
có thê đưa ra những quyết định phù hợp cho việc tác động vào quá trình sản xuất nhăm 
mang lại lợi ích và hiệu quả cao nhất cho nhà sản xuất thông qua việc sử dụng đất đai. 


4.7.3. Phương pháp quy hoạch tuyến tính 


Trong thực tế sản xuất có rất nhiều vẫn đề đặt ra đòi hỏi chúng ta phải giải quyết 
mang tính hệ thống, trong đó việc sử dụng nguồn lực đất cũng không năm ngoài mối 
quan hệ đó. Điều đó có nghĩa là ta phải nhìn nhận vẫn đề đó một cách toàn diện trong 
sự gắn kết và môi quan hệ giữa các nhân tô bên trong cũng như giữa các nhân tô bên 
trong và bên ngoài của sự vật/ hiện tượng đó. Đề đáp ứng yêu cầu đó, phương pháp qui 
hoạch tuyến tính sẽ giúp ta một công cụ hữu ích cho các vấn đề mang tính chất hệ 
thống như vậy. Vì vậy trong phần này chúng ta sẽ nghiên cứu bải toán qui hoạch tuyến 
tính áp dụng trong đời sống kinh tế. 


Tuỳ thuộc vảo từng vân đê cụ thê mô hình sẽ có những đặc điêm khác nhau chi 
tiết Nhưng có thê mô tả nội dung cơ bản của nó như sau: 


Trên một đơn vị diện tích có thê bố trí nhiều loại hình sản xuất khác nhau ví dụ 
như các công thức luân canh cây trồng. Mỗi loại hình đòi hỏi nhu cầu các yếu tố đầu 
vào khác nhau. Chúng ta có một số yếu tô đầu vào của sản xuất nào đó với trữ lượng 
cho trước sử dụng kết hợp những yếu tô này để cùng sản xuất nhiều loại sản phẩm đầu 
ra khác nhau vớitđịnh mức tiêu hao nguyên vật liệu khác nhau. 


Ta phải lập phương án sử dụng diện tích đất đó sao cho tối ưu hoá một chỉ tiêu 
nào đó chăng hạn như lãi, doanh thu hoặc chi phí v.v... 


122 


Đề xây dựng bài toán ta giả thuyết có m loại yếu tố đầu vào với trữ lượng lần 
lượt là b1, b2.....bạ tìm cùng tham gia vào các quá trình công nghệ khác nhau để sử 
dụng diện tích đất tạo ra n loại sản phẩm khác nhau. Hệ số hao phí yếu tố đầu vào (¡ = 
1,m) tính cho 1 đơn vị sản phẩm ¡ là a;) (j = 1,n). Giá mỗi đơn vị sản phẩm j là Có 
(j= 1.n) ta phải lập phương án sản xuất sao cho tông doanh thu là lớn nhất. 


Rõ ràng phương án sản xuất được xác định bởi số lượng sản phẩm mỗi loại cần 
sản xuất ra trên diện tích đất đó nên ta đặt biến số là xi (j = 1,n) biểu diễn số lượng sản 
phẩm j được sản xuất. Hiển nhiên xi > 0 (j = I,n). Phương án sản xuất chỉ có thê chấp 
nhận được khi tổng số yếu tô đầu vào không vượt quá số lượng hiện có của nó. Nghĩa 
là phương án phải thoả mãn các ràng buộc về yếu tố sản xuất: 


„ 
1P. €) + Ñ¡2Xa + .... + ÑđinXn = gi < bú = 1m) 
/=l 


Gọi F(x) là tổng doanh thu ứng với phương án X = (xi, X¿..... Xa) thì F(x) được 
tính băng biểu thức: 
n 


F(x)= Cịxị + Cạxạ+...+Cnxa = À) Cịxị 
l 


Theo yêu cầu thì F(x) phải được tối đa hoá đo vậy ta sẽ có bài toán như sau: 
H 
F(x)= CiX. =9 max 
1 


J= 


bị (=l,m) 


|A 


n 
Ð„8ỰX; 
j1 == 
Xi > 0 Ợ =I,n) 

Việc giải bài toán này (xem sách quy hoạch tuyến tính) sẽ cho ta một phương án 
sử dụng đất đảm bảo tối đa yếu tố doanh thu nhưng đồng thời lại thoả mãn sự hạn chế 
của các yêu tô nguồn lực khác đầu tư cho đất. 

Ngoài vấn đề kinh tế mà chúng ta đang quan tâm chúng ta còn có thể đưa thêm 
vào đó các yếu tố đòi hỏi về môi trường hay mức tối thiêu phải đạt được về các lợi ích 
xã hội trong việc sử dụng đất. 

4.8. ƯNG DỤNG GIS TRONG PHÂẦN TÍCH, NGHIÊN CƯU KINH TẺ ĐẤT 

GIS (Geographic Information System) là hệ thống thông tin địa lý nó tạo ra sự 
khác biệt trong quản lý thông tin so với các dạng quản lý thông tin khác như hệ cơ sở 
dữ liệu, bảng tính ở chỗ công cụ này xử lý thông tin khoảng cách. 

GIS có khả năng tạo ra những chồng ghép của các thông tin ở cùng một vị trí, kết 
hợp chúng, phân tích chúng và cuối cùng là vẽ ra các bản đồ. Do vậy trong phân tích 
kinh tế đất, GIS sẽ là một công cụ hữu ích cho việc nghiên cứu ở tầm vĩ mô. Ngày nay 


123 


GIS không chỉ ứng dụng để xây dựng các bản đồ về hiện trạng sử dụng đất, chất đất, 
v.v... mà nó còn được ứng dụng trong các nghiên cứu kinh tế xã hội. Thông qua việc 
kết hợp các thông tin kinh tế cho phép xây dựng các bản đồ sử dụng đất hợp lý mang 
lại nguồn lợi kinh tế lớn hơn cho các khu vực hoặc bản đồ quan hệ giữa sử dụng đất và 
phát triển kinh tế cho một khu vực nào đó. 

Ví dụ: Băng việc sử dụng công cụ GIS và thu thập số liệu theo phương pháp 
phỏng vấn, người ta xây dựng bản đồ ước lượng thu nhập theo hình thức sử dụng đất 
hiện tại hay tác động của việc thoái hoá đất đến thu nhập/ đầu người ở Mai Sơn, Sơn 


Bản đồ ước lượng thu nhập/đầu người dưới các hình th ức sử dụng 
đất khác nh au 


Nguồn: Lentes, 2004 


124 


,£ *ẻng cña tho, ¡ ho, *Êt *Õ 


thu nhẼp/*Cu ng-êi % 


Bản đồ tác động của thoái hoá đất đến thu nhập/đầu người 


Nguồn: Lentes, 2004 


125 


Chương V 
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUÁ SỬ DỤNG ĐẤT 
5.1. NHỮNG VẤN ĐÈ CHUNG VÈẼ HIỆU QUÁ 
5.1.1. Những quan điểm khác nhau về hiệu quả 


Khi nghiên cứu về hiệu quả có rât nhiêu quan điêm khác nhau do cách nhìn nhận 
khác nhau về hiệu quả. Có thê tóm tắt thành các quan điêm sau đây: 


Quan điểm 1 : Trước đây người ta coi hiệu quả là kết quả đạt được trong hoạt 
động kinh tế. Ngày nay quan điểm này không còn phù hợp, bởi lẽ nếu cùng một kết 
quả sản xuất nhưng 2 mức chỉ phí khác nhau thì theo quan điểm này chúng có cùng 
một hiệu quả, điều đó không đúng. 


Quan điểm 2: Hiệu quả được xác định bằng nhịp độ tăng tổng sản phẩm xã hội 
hoặc thu nhập quốc dân. Hiệu quả sẽ cao khi nhịp độ tăng của các chỉ tiêu đó cao, 
nhưng chi phí hoặc nguồn lực được sử dụng tăng nhanh hơn thì sao? Hơn nữa điều 
kiện sản xuất của các năm có thể khác nhau, do đó quan điểm này cũng chưa được 
thoả đáng. 


Quan điêm 3: Coi hiệu quả là mức độ thoả mãn yêu câu của quy luật kinh tê cơ 
bản của Chủ nghĩa xã hội. Quan điêm này cho răng mức tiêu dùng với tính cách là đại 
diện cho mức sông của nhân dân là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của nên sản xuât xã hội. 


Ở đây cần phân biệt hiệu quả và vai trò tác dụng của nó. Hiệu quả nói chung hay 
hiệu quả kinh tế nói riêng có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao mức sông của nhân dân, 
nó là phương tiện đi đến thoả mãn mục tiêu cao hơn. Song hiệu quả không phải là mục 
tiêu mà chỉ là phương tiện để đạt mục tiêu, nên phải xác định nó ở dạng công cụ chứ 
không phải là tác dụng cuối cùng của nó. 


Quan điểm 4: Hiệu quả kinh tế là chỉ tiêu so sánh mức độ tiết kiệm chi phí trong 
một đơn vị kết quả hữu ích và mức tăng khối lượng kết quả hữu ích của hoạt động sản 
xuất vật chất trong một thời kỳ, góp phần làm tăng thêm lợi ích của xã hội, của nền 
kinh tế quốc dân. 


Ưu điểm của quan điểm này là đã gắn liền chỉ phí với kết quả, coi hiệu quả là sự 
phản ánh trình độ sử dụng chỉ phí. Nhược điểm là chưa rõ ràng, thiếu tính khả thí ở 
phương diện xác định và tính toán. 


Như vậy trong thực tế có rất nhiều quan điểm về hiệu quả. Trước kia khi nhận 
thức con người còn hạn chế, người ta thường quan niệm kết quả và hiệu quả chỉ là 
một. Sau nảy khi nhận thức của con người phát triển cao hơn người ta đã thấy rõ sự 
khác nhau giữa kết quả và hiệu quả. Tuy nhiên việc xác định bản chất và khái niệm 
hiệu quả cần phải xuất phát từ những luận điểm triết học Mác và những luận điểm của 
hệ thống sau này. 


126 


Theo trung tâm từ điện ngôn ngữ, hiệu quả chính là kêt quả như yêu câu của việc 
làm mang lại. 


Kết quả hữu ích là một đại lượng vật chất tạo ra do mục đích của con nĐƯỜI, 
được biểu thị bằng những chỉ tiêu cụ thể, xác định. Do tính chất mâu thuẫn giữa nguồn 
tài nguyên hữu hạn với nhu cầu ngày cảng cao của con người mà ta phải xem xét kết 
quả được tạo ra như thế nào? chỉ phí bỏ ra đỀ tạo ra kết quả đó là bao nhiêu? có đưa lại 
kết quả hữu ích không? Chính vì thế khi đánh giá hoạt động sản xuất không chỉ dừng 
lại ở việc đánh giá kết quả mà còn phải đánh giá chất lượng các hoạt động sản xuất 
kinh doanh tạo ra sản phẩm đó. Đánh giá chất lượng của hoạt động sản xuất kinh 
doanh là nội dung đánh giá hiệu quả. 


Việc xác định bản chất và khái niệm hiệu quả cần xuất phát từ những luận điểm 
triết học của Mác và những luận điểm lý thuyết hệ thông sau đây: 


- Thứ nhất: Bản chất của hiệu quả là sự thực hiện yêu cầu tiết kiệm thời lan, 
biểu hiện trình độ sử dụng nguồn lực của xã hội. Các Mác cho rằng quy luật tiết kiệm 
thời gian là quy luật có tầm quan trọng đặc biệt tồn tại trong nhiều phương thức sản 
xuất. Mọi hoạt động của con người đều tuân theo quy luật đó, nó quyết định động lực 
phát triển của lực lượng sản xuất, tạo điều kiện phát triển văn minh xã hội và nâng cao 
đời sống của con người qua mọi thời đại. 


- Thứ hai: Theo quan điêm của lý thuyết hệ thông thì nên sản xuât xã hội là một 
hệ thông các yêu tô sản xuât và các quan hệ vật chât hình thành giữa con người với 
con người trong quá trình sản xuât. 


Hệ thống sản xuất xã hội bao gồm trong nó các quá trình sản xuất, các phương 
tiện bảo tồn và tiếp tục đời sống xã hội, đáp ứng các nhu cầu xã hội, nhu cầu của con 
người là những yếu tố khách quan phản ánh mỗi quan hệ nhất định của con người đối 
với môi trường bên ngoài. Đó là quá trình trao đổi vật chất, năng lượng giữa sản xuất 
xã hội và môi trường. 

- Thứ ba: Hiệu quả kinh tế là mục tiêu nhưng không phải là mục tiêu cuối cùng 
mà là mục tiêu xuyên suất mọi hoạt động kinh tế. Trong kế hoạch và quản lý kinh tế 
nói chung hiệu quả là quan hệ so sánh tối ưu giữa đầu vào và đầu ra, là lợi ích lớn hơn 
thu được với một chi phí nhất định, hoặc một kết quả nhất định với chi phí nhỏ hơn. 


Như vậy bản chât của hiệu quả được xem là: 
- Việc đáp ứng nhu câu của con người trong đời sông xã hội 
- Việc bảo tôn tải nguyên, nguôn lực đề phát triên lâu bên 


Trong phân tích kinh tế, hiệu quả kinh tế được phản ánh thông qua các chỉ tiêu 
đặc trưng kinh tế kỹ thuật xác định bằng các tỷ lệ so sánh giữa đầu ra và đầu vào của 
hệ thống sản xuất xã hội. Nó phản ánh trình độ sử dụng nguồn lực vảo việc tạo ra lợi 
ích nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế xã hội. 


127 


* Hiện quả kinh tế 


Theo Các Mác, quy luật kinh tế đầu tiên trên cơ sở sản xuất tông thê là quy luật 
tiết kiệm thời gian và phân phối một cách có kế hoạch thời gian lao động theo các 
ngành sản xuất khác nhau. Theo nhà khoa học kinh tế Samuelson Nordhuas "Hiệu quả 
có nghĩa là không lãng phí". Nghiên cứu hiệu quả sản xuất phải xét đến chi phí cơ hội. 
"Hiệu quả sản xuất diễn ra khi xã hội không thể. tăng sản lượng một hàng hoá này mà 
không cắt giảm sản lượng một loại hàng hoá khách Hiệu quả kinh tế là chỉ tiêu so sánh 
mức độ tiết kiệm chi phí trong một đơn vị kết quả hữu ích và mức tăng kết quả hữu ích 
của hoạt động sản xuất vật chất trong một thời kỳ, góp phần làm tăng thêm lợi ích của 
xã hội. 

Hiệu quả kinh tế phải đáp ứng được ba vấn đề: 

* Một là, mọi hoạt động sản xuất của con người đều tuân theo quy luật "tiết kiệm 
thời gian". 

* Hai là, hiệu quả kinh tế phải được xem xét trên quan điểm lý thuyết hệ thống. 


* Ba là, hiệu quả kinh tế là một phạm trù phản ánh mặt chất lượng của các hoạt 
động kinh tế bằng quá trình tăng cường các nguồn lực sẵn có phục vụ cho lợi ích của 
CON người . 


Hiệu quả kinh tế được hiểu là mối tương quan so sánh giữa lượng kết quả đạt 
được và lượng chi phí bỏ ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả đạt được là 
phần giá trị thu được của sản phẩm đầu ra, lượng chi phí bỏ ra là phần giá trị của các 
nguồn lực đầu vào. Mối tương quan cần xét cả về phần so sánh tuyệt đối và tương đối 
cũng như xem xét mối quan hệ chặt chẽ giữa hai đại lượng đó. 

Từ những vấn đề trên có thê kết luận rằng bản chất của phạm trù kinh tế sử dụng 
đất là: với một diện tích đất đai nhất định sản xuất ra một khối lượng của cải vật chất 
nhiều nhất với một lượng đầu tư chi phí về vật chất và lao động thấp nhất nhằm đáp 
ứng nhu cầu ngày cảng tăng về vật chất của xã hội. 

* Hiệu quả xã hội 

Phản ánh mối tương quan giữa kết quả thu được về mặt xã hội mà sản xuất mang 
lại với các chi phí sản xuất xã hội bỏ ra. Loại hiệu quả này đánh giá chủ yếu về mặt xã 
hội do hoạt động sản xuất đem lại. 

Hiệu quả về mặt xã hội sử dụng đất nông nghiệp chủ yếu được xác định bằng khả 
năng tạo việc làm trên một diện tích đất nông nghiệp. 

* Hiệu quả môi trường 

Hiệu quả môi trường là môi trường được sản sinh do tác động của sinh vật, hoá 
học, vật lý v.v..., chịu ảnh hưởng tổng hợp của các yếu tố môi trường của các loại vật 
chất trong môi trường. Hiệu quả môi trường phân theo nguyên nhân gây nên gồm: hiệu 


128 


quả hoá học môi trường, hiệu quả vật lý môi trường và hiệu quả sinh vật môi trường. 
Hiệu quả sinh vật môi trường là hiệu quả khác nhau của hệ thống sinh thái do sự phát 
sinh biến hoá của các yêu tố môi trường dẫn đến. Hiệu quả hoá học môi trường là hiệu 
quả môi trường do các phản ứng hoá học giữa các vật chất chịu ảnh hưởng của điều 
kiện môi trường dẫn đến. Hiệu quả vật lý môi trường là hiệu quả môi trường do tác 
động vật lý dẫn đến . 

Từ những quan điểm về hiệu quả như trên chúng ta thấy rằng: 


- Hiệu quả là một phạm trù trọng tâm và rất cơ bản của khoa học kinh tế và quản 


- Việc xác định hiệu quả là hết sức khó khăn và phức tạp mà nhiều vẫn đề về lý 
luận cũng như thực tiễn chưa giải đáp hết được 


- Bản chất của hiệu quả xuất phát từ mục đích sản xuất và phát triển kinh tế xã 
hội là đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về đời sống vật chất và tinh thần của mọi thành 
viên trong xã hội. Muốn vậy sản xuất phải không ngừng phát triển cả về chiều rộng lẫn 
chiều sâu. 

- Việc nâng cao hiệu quả không chỉ là nhiệm vụ của mỗi doanh nghiệp, mỗi 
người sản xuất mà là của mọi ngành, mọi vùng. Đây còn là vấn đề mang tính toàn cầu 
vì xu hướng chung của thế giới ngày nay là phát triển kinh tế theo chiều sâu, sao cho 
với nguồn lực hạn chế mà sản xuất ra một lượng sản phẩm hàng hoá có giá trị sử dụng 
cao nhất với mức hao phí ít nhất. 


Quá trình sản xuât là sự liên hệ mật thiệt giữa yêu tô đâu vào (Input) và đầu ra 
(output), là biêu hiện kêt quả của các môi quan hệ thê hiện tính hiệu quả của sản 


xuât 


Ngày nay chúng ta sống trong thời đại "một trái đất một gia đình" nên con người 
ngày càng nhận thức được các quy luật tự nhiên kinh tế, xã hội và môi trường. Trong 
điều kiện cụ thể của nền kinh tế mở như hiện nay mọi hoạt động sản xuất của con 
người không chỉ quan tâm đến vấn đề kinh tế, xã hội mà môi trường ngày càng trở nên 
quan trọng đòi hỏi phải được quan tâm đúng mức. 

Một quan niệm về hiệu quả trong điều kiện hiện nay là phải thoả mãn vấn đề tiết 
kiệm thời gian, tiết kiệm tài nguyên trong sản xuất, mang lại lợi ích xã hội và bảo vệ 
được môi trường. 

5.1.2. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất 

Phạm vi sử dụng đất, cơ cấu và phương thức sử dụng đất v.v... một mặt bị chỉ 
phối bởi các điều kiện và quy luật sinh thái tự nhiên, mặt khác bị kiềm chế bởi các 
điều kiện, quy luật kinh tế, xã hội và các yếu tố kỹ thuật. Vì vậy, có thể khái quát 
những điều kiện và nhân tô ảnh hưởng đến việc sử dụng đất theo bốn nội dung sau đây 


129 


* Nhóm các yêu tô về điểu kiện tự nhiên. 


Điều kiện tự nhiên (đất, nước, khí hậu, thời tiết v.v...) là yếu tố cơ bản để xác 
định công dụng của đất đai, có ảnh hưởng trực tiếp, cụ thê và sâu sắc, nhất là đối với 
sản xuất nông - lâm nghiệp. Đặc thù của điều kiện tự nhiên mang tính khu vực, vị trí 
địa lý của vùng với sự khác biệt về điều kiện ánh sáng, nhiệt độ, nguồn nước và các 
điều kiện tự nhiên khác sẽ quyết định khả năng, công dụng và hiệu quả sử dụng đất. Vì 
vậy trong thực tiễn sử dụng đất cần tuân thủ quy luật tự nhiên, tận dụng các lợi thế 
nhằm đạt hiệu quả cao nhất về kinh tế, xã hội và môi trường. 


Theo Mác, điều kiện tự nhiên là cơ sở hình thành địa tô chênh lệch. Theo N.Bon 
lang - người được giải Nobel về hoà bình về giải quyết lương thực cho các nước phát 
triển cho rằng: yếu tổ duy nhất quan trọng hạn chế năng suất cây trồng ở các nước 
đang phát triển, đặc biệt đối với nông dân thiếu vốn là độ phì đất. 

* Nhóm các yếu tô về điều kiện kinh tê, xã hội 

Bao gồm các yếu tố như chế độ xã hội, dân số và lao động, thông tin và quản lý 
chính sách môi trường, chính sách đất đai, sức sản xuất và trình độ phát triển của kinh 
tế hàng hoá, cơ câu kinh tế và phân bồ sản xuất, các điều kiện về nông nghiệp, thương 
nghiệp, giao thông, sự phát triển của khoa học kĩ thuật, trình độ quản lý, sử dụng lao 
động, áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất. 


Điều kiện kinh tế, xã hội thường có ý nghĩa quyết định, chủ đạo đối với việc sử 
dụng đất đai. Thực vậy, phương hướng sử dụng đất được quyết định bởi yêu cầu của 
xã hội và mục tiêu kinh tế trong từng thời kỳ nhất định. Việc sử dụng đất đai như thế 
nảo được quyết định bởi sự năng động của con người và các điều kiện kinh tế, xã hội, 
kĩ thuật hiện có; quyết định bởi tính hợp lý, tính khả thi và kinh tế kĩ thuật; quyết định 
bởi nhu cầu của thị trường v.v... 


* Nhóm các yếu tô về kỹ thuật canh tác 


Biện pháp kỹ thuật canh tác là các tác động của con người vào đất đai, cây trồng, 
vật nuôi nhằm tạo nên sự hài hoà giữa các yếu tố của các quá trình sản xuất đề đạt hiệu 
quả kinh tế cao. Trên cơ sở nghiên cứu các quy luật tự nhiên của sinh vật để lựa chọn 
các tác động kĩ thuật, lựa chọn chủng loại và cách sử dụng đầu vào nhằm đạt được các 
mục tiêu kinh tế đề ra. 


Tuy nhiên, việc ứng dụng các biện pháp kỹ thuật tiễn bộ trong canh tác còn phụ 
thuộc rất lớn vào trình độ đầu tư các cơ sở kinh tế, hạ tầng trong nông nghiệp. Đây là 
những tác động thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về đối tượng sản xuất, về thời tiết về điều 
kiện môi trường. Theo Frank Ellis và Douglass C. Nanh, ở các nước phát triển, khi có 
tác động tích cực của kĩ thuật, giỗng mới, thuỷ lợi, phân bón tới hiệu quả thì cũng đặt 
ra yêu cầu mới đối với việc tổ chức sử dụng đất. Có nghĩa là ứng dụng công nghệ sản 
xuất tiễn bộ là một đảm bảo vật chất cho kinh tế nông nghiệp tăng trưởng nhanh. Cho 
đến giữa thế kỷ XXI, trong nông nghiệp nước ta quy trình kỹ thuật có thể đóng góp 


130 


30% năng suất kinh tế. Như vậy, nhóm các biện pháp kĩ thuật đặc biệt có ý nghĩa quan 
trọng trong quá trình khai thác đất theo chiều sâu và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. 


* Nhóm các yêu tô kinh tế tổ chức 


Việc quy hoạch và bồ trí sản xuất: Thực hiện phân vùng sinh thái nông nghiệp 
dựa vào điều kiện tự nhiên, dựa trên cơ sở phân tích, dự báo và đánh giá nhu cầu thị 
trường, gắn với quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến, kết cấu hạ tầng, phát triển 
nguồn nhân lực và các thể chế luật pháp về bảo vệ tài nguyên, môi trường. Đó là cơ sở 
để phát triển hệ thống cây trồng, vật nuôi và khai thác đất một cách đầy đủ, hợp lý. 
Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư thâm canh và tiến hành tập trung hoá, 
chuyên môn hoá, hiện đại hoá nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông lâm nghiệp. 


Hình thức tô chức sản xuất: Các hình thức tổ chức sản xuất có ảnh hưởng trực 
tiếp đến việc tô chức khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông - lâm nghiệp. Vì 
thế, phát huy thế mạnh của các loại hình tổ chức sử dụng đất trong từng cơ sở sản xuất 
là rất cần thiết. Muốn vậy cần phải thực hiện đa dạng hoá các hình thức hợp tác trong 
nông nghiệp, xác lập một hệ thống tổ chức sản xuất phù hợp và giải quyết tết mối quan 
hệ giữa các hình thức đó. 

5.1.3. Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả sử dụng đất 


Thế giới đang sử dụng khoảng 1,5 tỷ ha đất cho sản xuất nông nghiệp. Tiềm năng 
đất nông nghiệp của thế giới khoảng 3 - 5 tỷ ha. Nhân loại đã làm hư hại khoảng 1,4 tỷ 
ha đất và hiện nay mỗi năm có khoảng 6 - 7 triệu ha đất nông nghiệp bị bỏ hoang do 
xói mòn và thoái hoá. Đề giải quyết nhu câu về sản phẩm nông nghiệp, con người phải 
thâm canh. tăng vụ, tăng năng suất cây trồng và mở rộng diện tích đất nông 
nghiệp. Việc điều tra, nghiên cứu đất đai để nắm vững số lượng và chất lượng đất bao 
gồm điều tra lập bản đồ đất, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, đánh giá phân hạng đất 
và quy hoạch sử dụng đất hợp lý là vấn đề đặc biệt quan trọng mà các quốc giờ đang 
rất quan tâm nhăm ngăn chặn những suy thoái tài nguyên đất đai do sự thiếu hiểu biết 
của con người, đồng thời nhằm hướng dẫn những quyết định về sử dụng và quản lý đất 
đai sao cho nguồn tài nguyên này có thể được khai thác tốt nhất mà vẫn duy trì được 
sản xuất của nó trong tương lai. 


5.1.4. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả sử dụng dết 


Trong quá trình sử dụng đất, tiêu chuẩn cơ bản và tông quát khi đánh giá hiệu 
quả là mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội và sự tiết kiệm lớn nhất về chi phí các nguồn tài 
nguyên, sự ôn đỉnh lâu dài của hiệu quả. Do đó, tiêu chuẩn đánh giá việc nâng cao hiệu 
quả sử dụng tài nguyên đất nông - lâm nghiệp là mức độ tăng thêm các kết quả sản 
xuất trong điều kiện nguồn lực hiện có hoặc mức tiết kiệm về chi phí các nguồn lực 
khi sản xuất ra một khối lượng nông - lâm sản nhất định. 


Tiêu chuân đê đánh giá hiệu quả sử dụng đât là mức đạt được các mục tiêu kinh 
tê, xã hội và môi trường. 


H31 


Hiệu quả sử dụng đất có ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất nông - lâm nghiệp, đến 
môi trường sinh thái, đến đời sống người nông dân. Vì vậy, đánh giá hiệu quả sử dụng 
đất phải theo quan điểm sử dụng đất bền vững hướng vảo ba tiêu chuẩn chung là bền 
vững về mặt kinh tế, xã hội và môi trường (FAO, 1994) 


5.1.5. Phạm vi dối tượng nghiên cứu hiệu quả sử dụng đất Sử dụng đất 


Với nhiều mục đích khác nhau khó có thể đánh giá được hiệu quả kinh tế của nó 
đối với các ngành sản xuất khác ngoài nông nghiệp. Phạm vi nghiên cứu hiệu quả sử 
dụng đất trong điều kiện cho phép hiện nay chỉ xem xét đối với sản xuất nông nghiệp 
(nông, lâm, thuỷ sản). Tuy nhiên hiệu quả sử dụng đất trong nông nghiệp cũng không 
thê tách rời khỏi phạm vi của cả nền nông nghiệp. Hiệu quả sản xuất nông nghiệp do 
nhiều yếu tố hợp thành như: đất đai, lao động, vốn và khoa học công nghệ, thị trường 
v.v... Vì vậy khi xem xét hiệu quả sử dụng đất trong nông nghiệp chúng ta có thê mặc 
nhận đó chính là hiệu quả của nền sản xuất nông nghiệp trong điều kiện tác động hợp 
lý của các yêu tô trên nền tảng là đất đai. 


5.2. PHÂN LOẠI HIỆU QUÁ 


Mọi hoạt động sản xuât của con người. đêu có mục tiêu chủ yêu là kinh tê. Tuy 
nhiên kêt quả hoạt động đó không chỉ duy nhât đạt được vê mặt kinh tê, mà đông thời 
tạo ra nhiêu kêt quả liên quan đên đời sông kinh tê xã hội của con người. Những kêt 
quả đó là: 

- Cải thiện điêu kiện sông và làm việc của con người, nâng cao thu nhập - Cải tạo 
môi sinh, nâng cao đời sông văn hoá tinh thân cho người lao động v v. tức đạt hiệu quả 
xã hội. 

- Cải tạo môi trường sinh thái, tạo ra một sự phát triên bên vững trong sử dụng 
đât đai. Thực tê một sô trường hợp xét trên phạm vi cá biệt - một hoạt động kinh tê có 
thê mang lại hiệu quả kinh tê cho một cá nhân, một đơn vị, nhưng xét trên phạm vi 
toàn xã hội thì có thê nó ảnh hưởng xâu đên lợi ích và hiệu quả chung. Chính vì vậy 
khi đánh giá hiệu quả cân phân định rõ môi liên hệ giữa chúng đề có nhận xét chính 
xác. 

Đê phân loại hiệu quả có nhiêu cách khác nhau 

* Căn cứ vào nội dung và cách biêu hiện, hiệu quả có thê phân loại: Hiệu quả 
kinh tê, hiệu quả xã hội và hiệu quả môi trường 

- Hiệu quả kinh tê là khâu trung tâm của tât cả các loại hiệu quả, nó có vai trò 
quyêt định đôi với các loại hiệu quả khác. Hiệu quả kinh tê là loại hiệu quả có khả 
năng lượng hoá, được tính toán tương đôi chính xác và biêu hiện băng hệ thông các chỉ 
tiêu. 

- Hiệu quả xã hội có liên quan mật thiệt với hiệu quả kinh tê và thê hiện mục tiêu 
hoạt động kinh tê của con người. Việc lượng hoá các chỉ tiêu biêu hiện hiệu quả xã hội 


132 


còn gặp nhiêu khó khăn mà chủ yêu phản ánh băng các chỉ tiêu định tính như tạo công 
ăn việc làm cho người lao động, ổn định chỗ ở, xoá đói giảm nghèo, định canh định 
cư, lành mạnh xã hội v.v... 


Hiệu quả môi trường. Đây là loại hiệu quả được các nhà môi trường học rất quan 
tâm trong điều kiện hiện nay. Một hoạt động sản xuất được coi là có hiệu quả khi 
không có những ảnh hưởng tác động xấu đến môi trường đất, nước, không khí, không 
làm ảnh hưởng xấu đến môi sinh và đa dạng sinh học. 


* Căn cứ vào yêu câu tô chức quản lý kinh tê, hiệu quả có thê phân ra các loại 
sau: 


- Hiệu quả kinh tế quốc dân 

- Hiệu quả kinh tế vùng lãnh thổ 

- Hiệu quả kinh tế khu vực sản xuất vật chất, phi vật chất 

- Hiệu quả kinh tế doanh nghiệp 

* Căn cứ vào các yêu tố cơ bản của sản xuất và phương hướng tác động vảo sản 
xuất, có các loại hiệu quả Sau: 

- Hiệu quả sử dụng lao động và sử dụng tài nguyên như đất đai, năng lượng, 
nguyên liệu. 

- Hiệu quả sử dụng vốn, máy móc thiết bị 

- Hiệu quả của các biện pháp khoa học kỹ thuật và quản lý. 

* Riêng trong sản xuất nông nghiệp, hiệu quả bao gồm 2 mặt: 

- Hiệu quả sinh học trong nông nghiệp 

- Hiệu quả kinh tế trong nông nghiệp 

- Hiệu quả sinh học thường gắn với các hoạt động của các quá trình sinh học, 
được diễn đạt thông qua những yếu tố đầu vào, đầu ra của sản xuất (một trong những 
yếu tố đầu vào quan trọng là đất đai và môi trường tự nhiên). Quá trình sinh học diễn 
ra ở những môi trường khác nhau là khác nhau, việc cải tiến chúng không dê đàng. Vì 
vậy sự phù hợp giữa quá trình sinh học với môi trường là điều cần thiết "đất nào cây 
ây" 

- Hiệu quả kinh tế trong nông nghiệp chủ yếu do 2 quy luật chi phối, đó là quy 
luật cung - cầu và quy luật hiệu quả giảm dần. 


- Hiệu quả sinh học của nông nghiệp không phụ thuộc vào việc người ta có thích 
mua sản phẩm đó hay không, còn hiệu quả kinh tế nông nghiệp lại bị khống chế bởi 
vẫn đề này, nhất là trong điều kiện sản xuất nông nghiệp hàng hoá. Vấn đề tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp là mối quan tâm hàng đầu của kinh tế nông nghiệp. 


- Về quy luật cung - cầu: Trong kinh tế vĩ mô khi mà tông cung vượt quá tổng 


133 


cầu về một sản phẩm nào đó thì tất yếu giá cả sẽ hạ xuống. Như vậy quan điểm khác 
nhau giữa hiệu quả sinh học và hiệu quả kinh tế thường bắt nguồn từ vấn đề xã hội. 
Vấn đề cần giải quyết là làm sao để tăng khối lượng sản xuất sản phẩm trong khuôn 
khổ xã hội và kinh tế nhất định. 


Nhu cầu ở đây không phải là nhu cầu chung mà chính là nhu cầu về khả năng 
thanh toán, hơn nữa nhu cầu còn gắn liền với các thói quen và sở thích của người tiêu 
dùng. Sự lựa chọn của người tiêu dùng dẫn đến sự cạnh tranh trong quá trình sản xuất, 
các nhà sản xuất tập trung đâu tư vào loại sản phẩm có nhu cầu cao, do đó dẫn đến sản 
xuất thừa và giá bán sẽ hạ. Dư thừa và thiếu hụt đã trở thành chu kỳ của kinh tế thị 
trường, như vậy sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả kinh tế. 


- Về quy luật hiệu quả giảm dần: Hiệu quả kinh tế của hệ thống cây trồng còn 
tuân theo quy luật hiệu quả giảm dân. Tức là sự phản ứng của năng suất cây trồng với 
mức đầu tư sẽ giảm dần kể từ một ngưỡng nào đó. Ngưỡng đó được gọi là điểm tối ưu 
sinh học. Kế từ điểm tối ưu sinh học này thì một đơn vị đầu tư tăng lên dẫn đến năng 
suất cây trồng tăng ít hơn so với trước đó, nếu chúng ta tiếp tục tăng mức đầu tư thì 
hiệu quả sẽ giảm dân. 


Quan hệ giữa năng suât cây trông và mức đâu tư biêu hiện theo đô thị sau: 


Năng suất 


Ngưỡng 
tôi ưu 
Mức bón 
đạm 


Đồ thị 5.1. Năng suất cây trồng và mức đạm bón 

* Ngoài ra hiệu quả còn được xem xét cả về mặt thời gian và không gian. 

- Về mặt thời gian: Hiệu quả đạt được phải đảm bảo lợi ích trước mắt và lâu dải - 
nghĩa là hiệu quả của từng thời kỳ không được ảnh hưởng đến hiệu quả của kỳ tiếp 
theo. 

- Về mặt không gian: Hiệu quả chỉ có thể coi là đạt được một cách toàn diện khi 
hoạt động của các ngành, các doanh nghiệp đều mang lại hiệu quả và không làm ảnh 
hưởng chung đến nên kinh tế quốc dân. 

* Tóm lại: Đánh giá hiệu quả phải xem xét một cách toàn diện cả về thời gian và 
không gian trong mối quan hệ hiệu quả chung của toàn nên kinh tế. Hiệu quả đó bao 
gồm: Hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, hiệu quả môi trường. Ba loại hiệu quả này có 
mối quan hệ mật thiết với nhau như một thê thống nhất và không tách rời nhau. Đứng 


134 


trên góc độ toàn nên kinh tê hiệu quả của các doanh nghiệp phải găn liên với hiệu quả 
chung của toàn xã hội. 


Trong sản xuất nông nghiệp khi đánh giá hiệu quả kinh tế của một phương thức 
sử dụng đất, một hệ thống cây trồng phải xét đến khả năng sản xuất hàng hoá, hoà 
nhập với thị trường trong nước và quốc tế, thực hiện cạnh tranh, phát huy hết lợi thế so 
sánh của từng vùng, góp phần công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Một tiêu chuẩn 
nữa trong đánh giá hiệu quả là vấn đề chuyên môn hoá và đa dạng hoá sản phẩm, sử 
dụng hợp lý nguồn lao động, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, 
đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái. 

Hiệu quả là một vấn đề rất phức tạp, ở mỗi khía cạnh nghiên cứu khác nhau có hệ 
thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả khác nhau. Nếu đánh giá đúng đăn sẽ kích thích sản 
xuất phát triển và tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong các hoàn cảnh cụ thể. 

5.3. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA HIỆU QUÁ KINH TẺ SỬ DỤNG ĐẤT 

5.3.1. Vêu cầu chung khi lựa chọn hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh 
tế sử dụng đất 

Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế nói chung, hiệu quả sử dụng đất nói 
riêng phải đáp ứng yêu cầu sau: 

- Đảm bảo tính thống nhất về mặt nội dung với hệ thống chỉ tiêu kinh tế của nền 
kinh tế quốc dân. 

- Đảm bảo tính toàn diện và hệ thống - tức là có cả chỉ tiêu tổng quát và chỉ tiêu 
bộ phận, chỉ tiêu chủ yếu và chỉ tiêu phụ. 

- Đảm bảo tính đơn giản và khả thi 

- Phải phù hợp với đặc điểm và trình độ phát triển của nước ta, đồng thời có khả 
năng so sánh quốc tế trong quan hệ kinh tế đối ngoại, nhất là những sản phẩm có khả 
năng xuất khẩu. 

Hệ thống chỉ tiêu kinh tế được bắt nguồn từ bản chất của hiệu quả, đó là mối 
quan hệ giữa yếu tố đầu vào và đầu ra. Hay nói cách khác giữa chi phí và các kết quả 
thu được từ chi phí đó. Tuỳ theo các hệ thống tính toán mà các chỉ tiêu về kết quả và 
hiệu quả sẽ có sự khác nhau. 

5.3.2. Công thức tổng quát về hiệu quả kinh tế 

Tất cả các hệ thống chỉ tiêu đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa đầu ra, đầu vào 
của quá trình sản xuất. Vì vậy công thức tổng quát về hiệu quả là: 


Kết quả thu được Q 
Hiệu quả =—————————— hoặc H =——— 
Chỉ phí bỏ ra K 


135 


Chỉ tiêu tổng quát của hiệu quả được thê hiện trên cơ sở định lượng như sau: 
Q 
H=——>Max 
K 


Từ dạng tổng quát trên có thể xem xét nhiều khía cạnh khác nhau cửa hiệu quả 
như: Hiệu số Q - K—> Max là trị sỐ tuyệt đối của hiệu quả 


Tỷ số (Q-K}/ K —> Max là trị số tương đối của hiệu quả 


Tỷ số Kì Q —> Min biểu thị tỷ trọng chi phí cần thiết để có một đơn vị kết quả 
(hay còn gọi là suất tiêu hao, suất chi phí) 


5.3.3. Bản chất của hiệu quả kinh tế 


Trong điều kiện nên kinh tế thị trường hiện nay, hiệu quả kinh tế là tiêu chuẩn 
đầu tiên để đánh giá chất lượng công tác của một doanh nghiệp hay một quá trình hoạt 
động kinh tế nào đó. Một sản phẩm tạo ra được thị trường chấp nhận hay không được 
biểu hiện không những ở nội dung chất lượng sản phâm, mà còn thê hiện sản phẩm đó 
được bán ra ở mức giá nảo. 

Từ thực tế đó khi đánh giá hiệu quả thì kết quả (Q) cũng như chi phí (K) đều dựa 
trên cơ sở giá thị trường tại thời điểm xác định. Tuy nhiên khi cần nghiên cứu động 
thái của hiệu quả thì phải sử dụng giá cố định hoặc giá tại thời điểm gốc để so sánh. 

Trong sản xuất nông nghiệp các yếu tô chi phối đến hiệu quả còn mang những 
đặc thù riêng đó là: 

- Đất đai là một tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng nhưng luôn luôn bị giới hạn 
về diện tích. 

- Sản xuất nông nghiệp phải tuân theo quy luật tự nhiên của sinh học. Vì vậy hiệu 
quả trong sản xuất nông nghiệp bao hàm các mặt sau: 

+ Hiệu quả sử dụng đất: Việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất được đặc biệt coi 
trọng không chỉ ở thời gian trước mắt mà đòi hỏi phải lâu dải, bền vững thông qua các 
phương pháp như: Lựa chọn hệ thống cây trồng vật nuôi thích hợp với đất, thực hiện 
các biện pháp thâm canh, tăng vụ, mở rộng diện tích v.v... một cách hợp lý. 

+ Hiệu quả sinh học: Nâng cao hiệu quả sinh học thông qua các biện pháp: 
Giống mới, thay đổi công nghệ sản xuất, thời vụ thích hợp v.v... 

Cả hai mặt trên đều hoà quyện bố sung cho nhau nhằm đạt mục tiêu là thu được 
lượng kết quả lớn nhất trên một đơn vị diện tích với lượng chi phí thấp nhất. Đó chính 
là hiệu quả sử dụng đất trong nông nghiệp. 

5.4. CÁC HỆ THỎNG CHỈ TIỂU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUÁ SỬ DỤNG ĐẤT 


Khi đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp có thể dùng nhiều chỉ 


136 


tiêu và cách xác định các chỉ tiêu tuỳ thuộc vào mục đích và phạm vi nghiên cứu Dựa 
trên cơ sở khoa học của hiệu quả kinh tế và các đặc điểm, yêu cầu nghiên cứu hiệu quả 
kinh tế sử dụng đất, có thê xác định hệ thống các chỉ tiêu sau: 

5.4.1. Hệ thống chỉ tiêu thứ nhất 

5.4.1.1 Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản. xuất tính trên một đơn vị diện 
tích đất (ha) 

- Giá trị sản xuất Golha (Gross Outputf) là toàn bộ giá trị sản phẩm được tạo ra 
trong một thời kỳ nhất định (thường là 1 năm) trên 1 hecta đất 

GO = Sản lượng sản phẩm x giá bán sản phẩm 

- Giá trị gia tăng VA/ha (Value Added) là giá trị tăng thêm hay giá trị sản phẩm 
mới tạo ra trong quá trình sản xuất trên I hecta đất Đề tính VA cần phải tính được chỉ 
phí trung gian IE (Intermediate Expenditure) hoặc chi phí trực tiếp Dc (Direct Cost). 
Đó là toàn bộ chi phí vật chất trực tiếp cho sản xuất như: Giống, phân bón, bảo vệ thực 
vật, nước và các dịch vụ sản xuất khác như vận tải, khuyến nông, lãi vay ngân hàng, 
tiền thuê lao động ngoài v.v... 

VA = GO - DC hoặc VA = GO - IE 

Trong nền kinh tế thị trường người sản xuất quan tâm nhiều đến giá trị gia tăng, 
đặc biệt về các quyết định ngắn hạn trong sản xuất. Nó là kết quả trong việc đầu tư chỉ 
phí vật chất và lao động sống của từng hộ nông dân hoặc doanh nghiệp và khả năng 
quản lý của họ. 

- Thu nhập hỗn hợp NVA/ha (Net Value Added) 

Là phần trả cho người lao động (cả lao động chân tay và lao động quản lý) cùng 
tiền lãi thu được trên từng loại hình sử dụng đất của 1 hecta. Đây chính là phần thu 
nhập đảm bảo đời sống người lao động và tích luỹ cho tái sản xuất mở rộng. 

NVA =VA-DP-T 

Trong đó: Dp là khấu hao tài sản cố định 

T là thuế sử dụng đất 

5.4.1.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả trên một đơn vị chỉ phí vật chất 
(thường tính cho 1000 đồng chỉ phí) 

Giá trị sản xuất trên chỉ phí vật chất : HCGO = GO/ De 

- Giá trị gia tăng trên chỉ phí vật chất : HCVA = VA/ Dc 

- Thu nhập hỗn hợp trên chỉ phí vật chất : HCNVA = NVA/ DC 

Đây là các chỉ tiêu tương đối của hiệu quả. Nó chỉ ra hiệu quả sử dụng 1000 đồng 
chi phí trung gian (hoặc chi phí trực tiếp). Khi sản xuất cạnh tranh trên thi trường các 
chỉ tiêu này sẽ quyết định sự thành bại của một loại sản phẩm. 


157 


3.4.1.3 Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả trên một đơn vị lao động (I lao động 
quy đổi hoặc I ngày công chuẩn) 


Giá trị sản xuất trên lao động: HLGO = GO/ LD 

- Giá trị gia tăng trên lao động: HLVA = VA/ LD 

- Thu nhập hỗn hợp trên lao động: HLNVA =NVA/LD 

Các chỉ tiêu này đánh giá kết quả đầu tư lao động sống cho từng loại hình sử 
dụng đất, có thể dùng làm cơ sở đề so sánh chỉ phí cơ hội lao động. 

5.4.2. Hệ thống chỉ tiêu thứ hai 

$.4.2.I Hiệu quả trên đơn vị diện tích canh tác 

- Giá trị sản xuất GO/ha (như hệ thống chỉ tiêu thứ nhất) 

- Lãi thô GM/ha (Gross Magin) là hiệu số của giá trị sản xuất và chỉ phí biến đổi 

GM = GO - VC 

Chi phí biến đối VC (Variable Cost) còn gọi là chi phí khả biến - là loại chi phí 
thay đồi theo quy mô sản xuất. 

Nếu phân chia cụ thể thì: có loại chi phí biến đổi tỷ lệ thuận với sản lượng, có 
loại thay đổi theo cấp bậc, chủng loại sản phẩm. Có trường hợp đặc biệt thì khỉ chi phí 
tăng thêm có thê làm giảm sản lượng. 

Trong sản xuất nông nghiệp chi phí biến đổi gồm các loại: Giống, phân bón, bảo 
vệ thực vật, thuỷ lợi phí, thuê máy móc và chi phí công lao động. . 

Chi phí cô định FC (Fixed Cosf) là toàn bộ khoản tiền mà doanh nghiệp hay hộ 
nông dân phải ứng chịu trong một thời kỳ về các khoản đầu tư vào tài sản cố định. 
Trong thời kỳ đó các khoản chỉ phí này không thay đổi và không phụ thuộc vảo số 
lượng sản phẩm, thậm chí nếu không sản xuất vẫn phải chịu khoản chi phí này. Đối 
với hệ thống sử dụng đất thì đó là: Tiền thuê đất, khấu hao tài sản cố định, thuê công 
Cụ V.V.... 

- Lãi ròng: Nifha giết Income) là lãi ròng trong sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp hay hộ nông dân 

NI = Go -VC - FC 

3.4.2.2. Hiệu quả trên một đơn vị chỉ phí 

- Lãi thô trên chi phí biến đổi: HCGM = GM/VC 

Lãi ròng trên tông chỉ phí vật chất: HC = NI/(VC+FC) 

3.4.2.3. Hiệu quả trên một đơn vị lao động 


- Lãi thô trên ngày công lao động: HL = GM/ LD 


138 


- Lãi ròng trên một lao động: HL = NI/ LD 

5.4.3. Khả năng ứng dụng các hệ thống chỉ tiêu trong đánh giá hiệu quả 
kinh tế đất 

* Hệ thống chỉ tiêu thứ nhất: Có thể dùng để đánh giá hiệu quả sử dụng đất trong 
hộ nông dân và trong các trang trại quy mô nhỏ, mà ở đó trình độ hạch toán thấp, chưa 
hạch toán được đầy đủ chi phí lao động, nhất là lao động tự làm của hộ nông dân. 
Trong điều kiện dư thừa lao động thường thì người nông dân "lấy công làm lãi". 

* Hệ thống chỉ tiêu thứ hai: Có thể áp dụng để tính toán xác định hiệu quả sử 
dụng đất ở các trang trại, doanh nghiệp, nông lâm trường có quy mô sản xuất lớn, có 
trình độ hạch toán cao, có khả năng phân định rõ được chi phí lao động, kể cả lao động 
thuê và lao động tự làm. Công lao động được trả theo mức lương cố định hàng tháng 
cho công nhân. 

5.5. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUÁ SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUAN ĐIÊM SINH ThÁI 
BÈN VƯNG 

Hiện tại trên thế giới cũng như trong nước chưa có những nghiên cứu có tính 
chiến lược về quản lý sử dụng đất đai lâu bên, trong đó có vấn đề quan trọng là quản lý 
đất nước và dinh dưỡng. Phần lớn các chương trình nghiên cứu triển khai đề cập tới 
nâng cao năng suất trên các ô thửa canh tác, chưa giải quyết được các vấn đề trên toàn 
lưu vực hoặc trên một vùng rộng lớn theo quan điểm sinh thái bền vững, đặc biệt đôi 
với những vùng đất dốc, đất có vẫn đề và dễ bị thoái hoá. 

5.5.1. Khái niệm về quản lý sử dụng đất bền vững 

Nhóm các nhà nghiên cứu về khung đánh giá quản lý đất bền vững (Narobi, 
1991) đưa ra một khái niệm như sau: 

Quản lý bền vững đất đai bao gồm tổ hợp các công nghệ, chính sách hoạt động 
nhằm kết hợp các nguyên lý kinh tế xã hội với các quan tâm môi trường để đồng thời 
giải quyết các vấn đề: 

- Duy trì hoặc nâng cao năng suất nông nghiệp (Productivity) 

- Giảm rủi ro cho sản xuất (Security) 

- Bảo vệ tiềm năng nguồn lực tự nhiên và ngăn ngừa thoái hoá đất và nước 
(Protection) 

- Có hiệu quả lâu dài (Viability) 

Được xã hội chấp nhận (Acceptability) 

5.5.2. Những nguyên tắc đánh giá bền vững 

1) Tính bền vững được đánh giá cho một kiểu sử dụng đất nhất định 


2) Đánh giá cho một đơn vị lập địa cụ thể 


139 


3) Đánh giá cần tiền hành như một hoạt động liên ngành 


4) Đánh giá về cả 3 mặt: Kinh tế, xã hội, môi trường 


5) Dựa trên quy trình và đữ liệu khoa học, những tiêu chuẩn và chỉ số phản ánh 


nguyên nhân và dâu hiệu. 


5.5.3. Những tiêu chí và chỉ tiêu cơ bản đánh giá tính bền vừng hiệu quả sử 


dụng đất 


Đê đánh giá hiệu quả sử dụng đât nói chung cân phải xem xét một cách cân đôi 


và đông bộ các tiêu chí trên các 


khía cạnh hiệu quả kinh tê, hiệu quả xã hội và vân đê 


bảo vệ môi trường đât đê sử dụng lâu bên. Theo quan điêm về sử dụng đât bên vững, 


nhât là đôi với đât đôi núi dôc, 


các nhà khoa học đất Việt Nam đã nghiên cứu và đề 


nghị sử dụng các tiêu chí sau đây đề đánh giá hiệu quả sử dụng đất. 


Tiêu chí về hiệu quả 


Nội dung chỉ tiêu 


Hiệu quả kinh tê 
I Năng suât cao 
2. Chât lượng tôt 


3. Giá trị sản xuất trên đơn vị điện 
tích cao 

4. Giảm rủi ro 

- Về sản xuất 

- Về thị trường 


- Trên mức sông bình quân của vùng 

- Năng suất tăng dần 

- Đạt tiêu chuẩn sản phẩm tiêu thụ tại địa phương và xuất 
khâu 

- Trên mức trung bình của các hệ thống sử dụng đất của 
địa phương 

- Giá trị lợi ích/chi phí (B/C > 1,5) 

- Ít mắt trắng đo thiên tai, sâu bệnh 

- Có thị trường ôn định > 7 năm 

- Dễ bảo quản và vận chuyên 


Hiệu quả xã hội 

1.Đáp ứng nhu cầu nông hộ 

- Về lương thực, thực phẩm 

- Về tiền mặt 

- Nhu cầu khác: gỗ, củi 
2. Phù hợp năng lực nông hộ 

- Về đất đai 

- Về nhân lực 

- Về vốn 

- Về kỹ thuật 

3. Tăng cường khả năng người 
dân: 

- Tham gia Hưởng quyền quyết 
định, công bằng xã hội 

4. Cải thiện cân bằng giới trong 
cộng đồng 

5. Phù hợp với luật pháp hiện 
hành 
6. Được cộng đồng chấp thuận 


- Nông hộ có đủ lương thực do sản xuất hoặc tạo ra nguồn 
tiền đề mua 

- Bảo đảm được thực phẩm cân đối dinh dưỡng 

- Sản phẩm bán được, có thu nhập thường xuyên 

- Đủ chất đất hoặc nhu cầu thông thường khác 

- Phù hợp với quy mô đất được giao 

- Phù hợp với lao động trong hộ hoặc thuê tại địa phương 
-Không phải vay lãi cao 

- Phát huy được tri thức bản địa, kỹ năng nông dân, nông 
hộ tự làm được nếu được tập huấn Tham gia mọi khâu kế 
hoạch 


- Nông dân tự quyết việc sử dụng đất và được hưởng lợi 
ích (không áp đặt) 

- Không làm phụ nữ nặng nhọc hơn 

- Không làm trẻ em mất cơ hội học hành 

- Phù hợp với luật đất đai và các luật khác 

- Phù hợp với văn hoá dân tộc 

- Phù hợp với tập quán địa phương 


140 


Hiệu quả về môi trường - xói mòn dưới mức cho phép 
1.Giảm thiêu xói mòn, thoái hoá đât|- Độ phì nhiêu đât được duy trì hoặc cải thiện 


đến mức chấp nhận được - Trả lại tàn dự hữu cơ ở mức có thê 

2. Tăng độ che phủ đất - Độ che phủ đạt >35% quanh năm 
- Duy trì tăng nguồn sinh thuỷ 

3. Bảo vệ nguồn nước - Không gây ô nhiễm nguồn nước 


- Duy trì số loài thực vật cao nhất 
4. Nâng cao đa dạng sinh học của hệ|- Khai thác tôi đa các loài bản địa 
sinh thái tự nhiên - Bảo tồn, làm phong phú quỹ đen 


* Nhóm tiêu chí vê hiệu quả kinh tê 

- Hệ thông sử dụng đât phải có mức năng suât sinh học cao trên mức bình quân 
trong vùng có cùng điêu kiện đât đai. Năng suât sinh học được tính bao gôm cả sản 
phâm chính và sản phâm phụ đôi với cả trông trọt và chăn nuôi. 


- Xu thế năng suất phải tăng dần mới thể hiện được tính bền vững về hiệu quả 
kinh tế 


- Về chất lượng: Sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn thị trường (tiêu thụ tại địa 
phương, trong nước hay xuất khẩu). Chỉ tiêu này phản ánh trình độ tiếp cận thị trường, 
việc giải quyết ách tắc về thị trường phải bắt đầu ngay từ khâu sản xuất, chọn giống 
thích hợp, phù hợp thị hiểu người tiêu dùng, bố trí thời vụ hợp lý nhất để bán sản phẩm 
được giá v.v... 


+ Giá trị sản xuất (GO), giá trị gia tăng (VA) trên đơn vị diện tích là thước đo 
quan trọng nhất của hiệu quả kinh tế đối với một hệ thống sử dụng đất. Các loại sản 
phẩm (chính và phụ) có đóng góp vào thu nhập đều phải được tính đến. 

+ Các chỉ tiêu khác về hiệu quả kinh tế được xem xét trong từng điều kiện cụ thể 
về không gian và thời gian để góp phần đề ra các quyết định cho hệ thống sử dụng đất. 
Tuy nhiên chỉ tiêu lãi ròng trong sản xuất ít nhất phải lớn hơn lãi suất tiền vay vốn 
ngân hàng. 

+ Giảm rủi ro: Hệ thống sử dụng đất cố găng giảm đến mức thấp nhất thiệt hại 
do thiên tai, sâu bệnh. Về thị trường tiêu thụ trước hết phải quan tâm đến thị trường 
nội địa (nếu không bán được xa hay xuất khẩu thì vẫn có khả năng tiêu thụ trong 

vùng). Sản phẩm dễ bảo quản, ít hư hao, thối hỏng, tránh cho người sản xuất 
không bị người mua độc quyền ép giá. 

* Nhóm tiêu chuẩn về hiệu quả xã hội - tính chấp nhận xã hội 

+ Xác định hệ thống sử dụng đất trước hết cần quan tâm đến nhu cầu tối thiểu 
của nông hộ về ăn, ở và sinh hoạt rồi mới vươn lên sản xuất hàng hoá. 

Sau nữa là quan tâm đến việc cho thu nhập thường xuyên, đều kỳ phù hợp với 
vốn liếng ít ỏi của hộ nông dân 


141 


+ Hệ thống sử dụng đất phải phát huy được nội lực của nông hộ và nguồn lực địa 
phương, được tổ chức trên đất mà nông dân có quyên hưởng thụ lâu dải, đất, rừng đã 
được giao với lợi ích các bên rạch ròi. 


+ Nguồn vốn vay được ôn định với lãi suất và thời hạn phù hợp từ nguồn vốn tín 
dụng hoặc ngân hàng. 

+ Người dân được tham gia triệt để vào việc ra quyết định về kế hoạch và 
phương án sản xuất, có quyên bình đắng trong hưởng lợi đối với mọi hợp đồng có liên 
quan. 

+ Về lao động xã hội: Bồ trí sử dụng hợp lý nguồn lao động, quan tâm đến việc 
bình đẳng giới và quyền trẻ em. Không làm cho phụ nữ phải lao động nặng nhọc hơn, 
không lạm dụng sức lao động của trẻ em và tước đi quyền học tập của chúng. Rút gắn 
thời gian lao động và tăng thời gian học tập cho trẻ em 
+ Tỷ lệ sử dụng lao động trong nông lâm nghiệp 
+ Chỉ số cân băng về giới 


+ Tỷ lệ đói nghèo 


+ Đảm bảo an ninh lương thực 

+ Hệ số công bằng sử dụng đất 

+ Hệ thống sử dụng đất phải phù hợp với luật pháp và hương ước cộng đồng lớn 
hơn. Chẳng hạn không bố trí cây trồng đối kháng nhau trong một vùng đất, cây có sức 
chống xói mòn yếu không bố trí ở vùng đầu nguồn, cây trồng không phù hợp với nên 
văn hoá dân tộc và tập quán địa phương sẽ không được cộng đồng ủng hộ. 

* Nhóm tiêu chuẩn về môi trường sinh thái 

Hệ thống sử dụng đất phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

+ Giữ đất khỏi bị rửa trôi, xói mòn: Thể hiện bằng giảm thiểu lượng đất mắt 
hàng năm dưới ngưỡng cho phép. Ngưỡng này phải được xác định cho từng loại đất, 
từng thảm phủ thực vật ở mỗi địa phương. 


+ Độ phì nhiêu đất tăng dần trong đó tuần hoàn hữu cơ được cải thiện 


+ Đảm bảo nguôn sinh thuỷ không bị khai thác cạn kiệt, hạ mức nước ngâm, ô 
nhiễm nguôn nước. 


+ Đảm bảo độ che phủ đạt ngưỡng an toàn sinh thái (> 353%), che phủ liên tục 
trong năm. 


+ Đảm bảo đa dạng sinh học thể hiện qua thành phần loài sinh vật (đa canh bền 
vững hơn độc canh, cây dài ngày có khả năng bảo vệ tết hơn cây ngắn ngày v v ) 


+ Bảo tồn quỹ đen: Tận dụng được nhiều loài cây bản địa vôn đã được chọn lọc 
từ lâu đời thích nghi với điều kiện địa phương, bố sung một số loài mới đảm bảo cân 


142 


bằng sinh thái. 
+ Hệ số đa dạng sinh học 
+ Tỷ lệ che phủ rừng, tỷ lệ diện tích đất trống được trồng 


Các tiêu chí thuộc ba lĩnh vực trên được dùng để xem xét đánh giá một hệ thống 
sử dụng đất. Tuỳ theo từng đặc tính và mục tiêu của mỗi kiểu sử dụng đất, các tiêu chí 
và chỉ tiêu cũng có ý nghĩa khác nhau, cấp độ quan trọng khác nhau. Vì vậy khi đánh 
giá sẽ xem xét trong từng trường hợp cụ thể mà đặt cho chúng các trọng số khác nhau. 


5.6. TÍNH CHÁT KINH TẾ CỦA QUYÈN SỞ HỮU ĐÓI VỚI TÀI SẢN NHÀ 
ĐẤT 


5.6.1. Các loại quyền sở hữu đối với tài sản đất dai 
* Quyên sở hữu đối với tài sản đất đai gồm: 

- Quyền sử dụng tải sản 

- Quyền thu lợi nhuận từ tài sản 

- Quyên cho thuê, thế chấp 

- Quyền lưu chuyền, chuyên nhượng, bán tài sản 


- Quyền sờ hữu đất đai còn được xem xét phản đất ngàm, khoảng không gian. 
Ở một số quốc gia quyền sở hữu đất mang tính độc quyền, có những quy định hạn 
chế. 


* Giá trị tài sản đất đai phụ thuộc: 

- Giá trị thu nhập tăng thêm do tài sản đất đai mang lại 

- Chi phí để thực hiện quyền sở hữu hoặc sử dụng đất 

* Các hình thức sở hữu tải sản: 

- Sở hữu nhà nước 

-Sở hữu cá nhân (tư nhân) 

- Sở hữu cộng đồng 

- Sở hữu chung 

* Vấn đề tranh chấp trong sử dụng quyền tài sản đất đai: 


- Trong sử dụng đất, các mảnh đất liền kề nhau, mục đích sử dụng khác nhau gây 
ảnh hưởng lẫn nhau dẫn đến tranh chấp sử dụng tải sản. 


- Sự tranh chấp sử dụng tài sản đất đai xuất hiện chi phí giao dịch để giữ quan hệ 


- Chi phí xác lập và bảo vệ quyền sở hữu (sử dụng) tài sản gắn liền với một thị 
trường gọi là chi phí giao dịch. Vẫn đề tranh chấp phải được quy định và giải quyết 
băng hệ thống pháp lý v.v... để chi phí giao dịch thấp nhất. 


143 


5.6.2. Tính chất kinh tế của quyền sở hữu và quyền sử dụng đất 


Quyền sở hữu và quyền sử dụng về tài sản đất đai rất được quan tâm, làm thế nào 
thê hiện nó phù hợp điều kiện và môi trường cụ thê của mỗi quốc gia? Trong nền kinh 
tế thị trường đất được coi là một tài sản đặc biệt và được lưu truyền qua các thế hệ. Là 
một tài sản đặc biệt nên nó có giá và được xác lập quyền sở hữu. Nếu quyền sở hữu đất 
đai không được xác định cụ thê dẫn đến những lãng phí trong sử dụng đất, làm cho tài 
nguyên đất, rừng, biển mau bị cạn kiệt do mọi người cùng tìm cách chiếm đất trống, 
phá rừng, khai phá đất làm tài sản riêng. 

Trong vấn đề sở hữu, mỗi nước lựa chợn một cơ chế và hành lang luật pháp thích 
hợp với nước mình, có nước quyền sở hữu đất đai thuộc tư nhân. Có nước áp dụng đối 
với đất cơ quan nhà nước, công trình phúc lợi công cộng, tài nguyên biển, sông, hỗ 
v.v... thuộc sở hữu Chính phủ; đất sản xuất, đất ở, đất doanh nghiệp, v.v... thuộc sở 
hữu tư nhân. ở một số nước quyên sở hữu đất thuộc sở hữu tư nhân những luật pháp 
quy định mộ( số hạn chế nhất định như không được thay đôi mục đích sử dụng đất và 
làm công trình kiến trúc trái với quy hoạch đã phê duyệt, không được quyên đối với 
phần đất ngầm, khoảng không gian ngoài giới hạn cho phép hay Chính phủ được 
quyền định đoạt khi giải toả có đền bù sử dụng đất vào các mục đích công cộng như 
làm đường giao thông, kênh dẫn nước, thăm dò khai thác khoáng sản, công trình phục 
vụ lợi ích cộng đồng v.v... 


Chỉ phí 


Chi phí cơ hội lao động 


D 


Lao động 


Đồ thị 5.2. Tính kinh tế của quyền sở hữu và quyền sử dụng đất 


Cũng như các hàng hoá khác, quyên sở hữu tài sản đất có tính loại trừ và tính 
cạnh tranh. Tài sản đất có tính loại trừ (bằng giá cả) nếu như một tô chức hay một cá 
nhân chỉ có thể được quyền sử dụng đất bằng cách trả tiền cho chủ sở hữu của mảnh 
đất Còn tính cạnh tranh của tài sản đất thể hiện ở chỗ nếu nó được sử dụng bởi một 
người chủ thì đương nhiên người khác không thể được sử dụng. Trong thị trường đất, 


144 


chỉ phí xác lập và bảo vệ quyên sở hữu tài sản đất găn liền với thị trường gọi là chi phí 
giao dịch. Chính phủ các nước đang phát triển đều có gắng đề chỉ phí giao dịch ở mức 
hợp lý nhất, muốn đạt được điều đó cần có quy định không để quyền sở hữu đất bị 
lãng phí (không đề đất vô chủ), có quy định bằng luật pháp, chính sách đề chi phí giao 
dịch tập trung vào khu vực kinh tế chính thống, giảm thiêu chi phí giao dịch rơi vào 
khu vực kinh tế phi chính thống vì dễ phát sinh tiêu cực. Trong nền kinh tế thị trường 
khi quyền sở hữu tải sản được xác lập mới có sự giao dịch mua bán thay đổi quyền sở 
hữu về một loại tài sản nào đó giữa các đối tượng bao gồm cả đất đai. Đồ thị gồm hai 
thông số: (1) Lao động là đại lượng thay đổi; (2) đất đai là đại lượng cô định 


Đường cong AV là năng suất lao động (NSLĐ), biến đổi theo mỗi đơn vị lao 
động phản ánh đầu ra trên I đơn vị lao động. Sử dụng ít lao động năng suất cao và 
ngược lại. 


Đường VMPt (Giá trị sản phẩm biên theo lao động) là lượng sản phẩm dôi ra khi 
tăng thêm một lượng lao động 


Đoạn OB là chỉ phí cơ hội về lao động 


- Nếu không giao quyền sử dụng đất: Nhiều lao động địa phương cùng sử dụng 
đất tới điểm D số lao động trung bình băng chỉ phí cơ hội của lao động, điểm OL; 


- Khi đất được giao quyền (có người chủ) chỉ thuê một lượng lao động tết nhất 
OL¡, sản phẩm đôi dư lớn hơn chi phí cơ hội lao động, khi đó OL; = OB, tam giác 
ABC là tiền thu được đo giao quyền sử dụng hoặc sở hữu về đất. 


- Khi không giao quyền sử dụng đất, đường VMPL tụt xuống E (âm), tiền thu sản 
phẩm trung bình do nhiều lao động làm ở D, phần thu thêm nằm ở điểm âm, tam giác 
CDE là lỗ (ABC = CDE). 


Rút ra: 
- Khoản lỗ do sử dụng nhiều lao động băng khoản lãi do đất được giao quyên. 


Nếu quyên tài sản đất quy định không hoàn thiện, không giao quyền sở hữu hoặc sử 
dụng đất một cách rõ ràng thì những chi phí tăng thêm không được bù lại. 


- Nhiều người cùng khai thác tải nguyên thiên nhiên thì tài nguyên mau bị cạn 
kiệt 

- Nhiều người cùng lạm dụng khai thác đất đai thì đất đai mau bị thoái hóa. 

- Không đề đất không có chủ, phải giao quyên sở hữu, quyền sử dụng đất cụ thê. 

5.6.3. Chỉ phí tạo ra quyền sở hữu 


Có nhiều trường hợp để có một mảnh đất hợp pháp phải bỏ ra khoản chỉ phí 
không hợp với luật, gọi là chi phí tạo ra quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất. Mức 
chi phí đó là bao nhiêu để tránh hoặc lợi dụng pháp luật? 


145 


Công thức xác định (Maket & Jhon Son): 
EG = Pr(q). (P - C- q) - (1 - Pr(q).(C+q) 
Có thể đơn giản hóa thành: EG: Pr(q).P - (Ca) 
Trong đó: 
EG: Là lợi nhuận dự kiến 
P: Là giá thị trường của một đơn vị đất đai với một quyên sở hữu 
C: Là giá của Chính phủ đối với một đơn vị đất đai đó 
Q: Là chỉ phí bỏ ra để trơn tránh luật pháp 
Pr(q): Là khả năng thành công để có quyền sở hữu với chỉ phí q 
Nếu có sự cạnh tranh giữa nhiều người để xin được cấp đất (với đất có giá trị lớn) thì: 
P.(Pr(q)) = (C+q) 


Lợi nhuận dự kiến thu được có thê băng 0, khi đó giá để có quyên sở hữu hoặc sử 
dụng đất tương đương với giá Chính phủ cùng với chi phí không hợp luật pháp. - Vậy 
q là bao nhiêu đề có quyên sở hữu hoặc quyền sử dụng đất ở các nước đang phát triển? 
(một số nước là 60 - 80% của P hoặc 33% của C). 


- Chính phủ cần quy định không để quyền sở hữu, quyền sử dụng đất bị lãng phí, 
giao quyên sở hữu hoặc sử dụng đất cụ thể, phải giải quyết bằng luật pháp, chính sách 


.V... 


- Khi tạo ra quyền sở hữu, quyền sử dụng đất sẽ ảnh hưởng tới giá cả và phân 
phối thu nhập xã hội (phân hóa giàu, nghèo v.v...). 


- Tạo ra quyên sở hữu, quyền sử dụng đất cho cá nhân phải có chính sách xã hội 
kèm theo đề ôn định giá, bù đắp người thiệt thòi, người nghèo v.v... 


- Khi xem xét chỉ phí tạo ra quyên sở hữu, quyền sử dụng đất cần chú ý sự xuất 
hiện chi phí giao dịch kinh doanh (làm cho quyền sở hữu, quyền sử dụng đất có hiệu 
lực sớm). 


5.6.4. Chỉ phí tạo ra quyền sở hữu đất đai ở các nước dang phát triển và ở 
Việt Nam 


Các nước đang phát triển thường chi phí này cao do dân trí thấp, luật lệ chưa 
hoàn chỉnh. 


Phải xác lập quyền sở hữu, quyền sử dụng đất trong khu vực kinh tế chính thống, 
giảm thiểu nguồn lực đồi dào vào khu vực phi chính thống 


Phải giải quyết vẫn đề giảm chi phí giao dịch bằng quy định của luật pháp 


Một số biểu hiện cụ thể lợi dụng khi đất không có chủ cụ thể: 


146 


- Cá nhân tìm cách chiếm các khu đất trống trong thành phố 


- Cá nhân tìm cách hợp thức hóa trong thị trường thương mại không chính thức 
(buôn bán hè phố v.v...) 


- Những chỉ phí tiêu cực để tạo ra quyền sở hữu, quyên sử dụng đất, quyền hợp 
pháp doanh nghiệp, chỉ phí trốn tránh luật pháp v.v... 


Tóm lại: 


Các nước đang phát triển cần nghiên cứu, áp dụng vấn đề giao quyền sở hữu 
hoặc quyên sử dụng đất đai (áp dụng thế nào, mức độ ra sao?) 


Mỗi nước nên tìm cơ chế và hành lang luật pháp thích hợp trong giao đất, cấp đất 
để giảm chi phí giao dịch, Nhà nước kiểm soát được vấn đề giao đất, cấp đất ở việt 
Nam: 


- Giao quyền sử dụng đất đai trong cơ chế sở hữu toàn dân về đất đai xác lập các 
quyền khác bên cạnh quyên sử dụng đất đai 


- Nhà nước can thiệp vào thị trường đất đai bằng các chính sách và quy định cụ 
thể, hạn chế những tiêu cực của giao đất, cấp đất 

- Tạo hành lang pháp lý và thủ tục cho cấp đất và cho thuê đắt... 

Bớt bỏ các thủ tục phiền hà trong cấp giấy phép kinh doanh, thành lập doanh 
nghiệp 

- Xây dựng những chính sách xã hội để giảm bất bình đắng và chênh lệch về thu 
nhập 


- Xử lý những hành động và biểu hiện chi phí tiêu cực để hợp thức hóa quyền sử 
dụng đất đai bất hợp pháp. 


147 


Chương VI 
THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẮT VÀ CÔNG TÁC ĐÈN BÙ 
GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 


6.1. THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT ĐÓI VỚI SỰ 
PHÁT TRIÊN KINH TẾ XÃ HỘI 


6.1.1. Vai trò của đất đai với nhà ở 


Trong Lời nói đầu của Luật Đất đai năm 1993 vai trò của đất đai đã được khẳng 
định: "Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là 
thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân 
cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng". Thật vậy đất 
đai giữ vị trí và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đất đai là điều kiện chung đối với mọi 
quá trình sản xuất của các ngành kinh tế quốc dân và hoạt động của con người. Đất đai 
là một trong những tài nguyên vô cùng quý giá của con người, là điều kiện cho sự sống 
của động, thực vật và của con người trên trái đất. Đất đai là điều kiện vật chất cần thiết 
để con người tôn tại và tái sản xuất các thế hệ kế tiếp nhau của loài người. Bởi vậy, 
việc sử dụng đất đai có hiệu quả (hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường) và bảo vệ 
nguồn tài nguyên đất đai bền vững và lâu dài là vô cùng cần thiết. 

Nhà ở là sản phẩm của hoạt động xây dựng và là không gian bên trong có tô chức 
được ngăn cách với môi trường bên ngoài dùng để ở. Với cách tiếp cận từ nền tảng xã 
hội, đến nay nhà ở không chỉ là không gian cư trú đơn thuần, mà còn là môi trường 
sống, môi trường lao động và sản xuất, môi trường văn hoá, giáo dục. Nhà ở là tổ âm 
hạnh phúc của mọi gia đình, là tế bào của sự phôn vinh và tiễn bộ xã hội... 

Đối với mỗi quốc gia, nhà ở không chỉ là nguồn tài sản lớn, mà còn thê hiện trình 
độ phát triển, tiềm năng kinh tế và góp phân tạo nên bộ mặt kiến trúc tổng thể. Ngày 
nay ở nhiều nước với nên kinh tế thị trường hiện đại, cuộc sống của người dân đã có 
những biến đổi về chất rất lớn. Khi nhu cầu về ăn và mặc tạm ồn, nhà ở đối với mỗi 
gia đình càng trở nên quan trọng, yêu cầu về nhà ở lại cao hơn: nhiều phòng vả có tiện 
nghi hiện đại. . 


Nhà ở là vẫn đề nóng bỏng của mọi xã hội, trong mọi thời kỳ phát triển của nền 
kinh tế, là sự quan tâm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi tổ chức kinh tế, xã hội và 
cả mỗi quốc gia. Nhà ở có ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội từ 
kinh tế, văn hoá đến chính trị xã hội. 


Trong những năm thực hiện công cuộc đôi mới, Đảng và Nhà nước ta hêt sức 
quan tâm giải quyết vân đê nhà ở của nhân dân ở các đô thị cũng như nông thôn, góp 
phần từng bước thực hiện cải thiện đời sống cho nhân dân. Điều 62 Hiến pháp nước 


148 


Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 quy định rõ: Công dân có quyên xây 
dựng nhà ở theo quy hoạch và pháp luật. Quyên lợi của người thuê nhà và người có 
nhà cho thuê được bảo hộ theo pháp luật. 


6.1.2. Khái niệm thị trường nhà đất 


Nhà đất là những bộ phận tài sản quan trọng của bất động sản. Để phân loại tài 
sản trong quyên sở hữu, người ta chia tài sản thành hai loại: Bất động sản và động sản. 
Thuật ngữ bất động sản và động sản đã và đang được sử dụng rộng rãi và được ghi 
nhận ở hầu hết các bộ luật theo hệ thống pháp luật thành văn. ở nhiều nước trên thế 
giới như Anh, Mỹ, Thái Lan, Malaixia v.v... chế định bất động sản được thể chế hoá 
trong một ngành luật: Luật bất động sản. Hầu hết các khái niệm bắt động sản giữa các 
nước đều có sự thống nhất. Mặc dầu vậy, khi xác định các tải sản cầu thành bất động 
sản còn có sự khác nhau ở một mức độ nhất định, tuy rằng không nhiều. 


Ở nước ta, trước khi ban hành Bộ luật Dân sự năm 1995, trong hệ thống pháp 
luật cũng như trong quản lý và hoạt động kinh tế chúng ta rất ít khi sử dụng thuật ngữ 
bất động sản và động sản. Trong pháp luật kinh tế chúng ta đã sử dụng tài sản cô định 
và tài sản lưu động và xác định được nội hàm của chúng. Theo thông lệ quốc tế và tập 
quán quốc tế cũng như trên cơ sở thuộc tính tự nhiên của các tải sản và các tài sản có 
đi dời được hay không, Bộ luật Dân sự đã phân chia tài sản thành 184 


bất động sản và động sản. Điều 181 Bộ luật Dân sự đã xác định khái niệm bất 
động sản và động sản như sau: 

1. Bất động sản là các tài sản không di đời được bao gồm: 

a. Đất đai 

b. Nhà ở, công trình xây dựng sắn liền với đất đai, kế cả các tài sản gắn liền với 
nhà ở, công trình xây dựng đó; 

c. Các tài sản khác gắn liền với đất đai; 

d. Các tài sản khác do pháp luật quy định. 

2. Động sản là những tài sản không phải là bất động sản. 

Cách phân loại trên đây là phù hợp với yêu cầu của công tác quản lý và hoạt 
động sản xuất kinh doanh. Đất đai, nhà ở, các công trình xây dựng và các tài sản gắn 
liền với đất đai là những loại chủ yếu của bất động sản. Theo quy định của pháp luật 
các loại tài sản đó phải được đăng ký nhằm đảm bảo việc kiểm tra, kiểm soát của các 
cơ quan nhà nước có thâm quyên. 

Thị trường nhà đất là thị trường các yếu tô nhà và đất hợp thành. Theo nghĩa hẹp, 
thị trường nhà đất gồm thị trường các yếu tô nhà và đất ở, vườn tược, khuôn viên gắn 
với nhà. Theo nghĩa rộng, thị trường nhà đất bao gồm cả đất ở, vườn tược và khuôn 
viên gắn với nhà và đất để sử dụng cho các mục đích khác. Trên thực tế hiện nay ở 


149 


nước ta một số ý kiến quan niệm về thị trường bất động sản theo nghĩa hẹp, đó là thị 
trường nhà đất. Vì bất động sản nhà, đất vừa mang ý nghĩa kinh tế, chính trị xã hội to 
lớn, vừa phù hợp với tình hình thực tế ở nước ta hiện nay là trong thị trường bất động 
sản thì thị trường nhà đất đã và đang được hình thành rõ rệt và vận hành rất sôi động. 


Nền kinh tế hàng hoá phát triển bao gồm một hệ thống đồng bộ các loại thị 
trường. Sự phát triển các loại thị trường là hệ quả tất yêu của phân công lao động trong 
nên sản xuất hàng hoá, đồng thời là điều kiện làm cho phân công lao động xã hội ngày 
một sâu sắc. 


Thị trường nhà đất đã bước đầu hình thành và đang có xu hướng mở rộng ở nước 
ta. ở đâu có nhà và đất cũng như các dịch vụ gắn liền với nhà và đất thì ở đó có thể 
hình thành thị trường nhà đất. Thị trường nhà đất có liên quan đến một vùng, một khu 
vực, hoặc toàn bộ lãnh thô đất nước. 


Thị trường nhà đất là một bộ phận của thị trường bất động sản. Vì vậy, nó gắn 
liền với sự ra đời và phát triển của thị trường bất động sản. Thị trường nhà đất trước 
hết được hiểu là nơi diễn ra các hành vi mua và bán hàng hoá nhà đất cũng như dịch 
vụ gắn liền với hàng hoá đó. Quá trình trao đổi - mua và bán nhà đất luôn vận động và 
phát triển làm cho các phương thức giao dịch, trao đôi nhà đất cũng diễn ra nhiều dạng 
khác nhau. 


Ở nước ta, trong các văn bản pháp luật của Nhà nước đã quy định đất đai thuộc 
sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý và Nhà nước giao cho các tô chức và 
cá nhân sử dụng ồn định lâu dài. Các tô chức và cá nhân được Nhà nước giao đất sử 
dụng đất theo quy định của pháp luật có các quyền: quyền chuyền đối, quyền chuyên 
nhượng, quyên thừa kế, quyền cho thuê, quyền thế chấp và quyền góp vốn bằng giá trị 
quyền sử dụng đất để hợp tác kinh doanh. Do vậy ở nước ta thực chất hàng hoá trao 
đổi trên thị trường nhà đất là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở. Vì vậy thị 
trường nhà đất có thể hình dung một cách trừu tượng là nơi mà người mua và người 
bán thoả thuận được với nhau về số lượng, chất lượng và giá cả hàng hoá là quyền Sử 
dụng đất và quyền sở hữu nhà ở. Thị trường nhà đất ở các vùng khác nhau hoạt động 
theo các cách khác nhau tuỳ theo số lượng, quy mô của những người tham gia, kết câu 
hạ tầng và các điều kiện thông tin giữa người mua và người.bán. 


Thị trường đất hình thành và phát triển từ lâu đời trong các nước kinh tế thị 
trường, ngay từ xã hội phong kiến từ việc thuê mướn, cầm, cô đất đã chuyên sang mua 
đứt bán đoạn, phổ biến là các địa chủ tích tụ đất để tăng cường quy mô bóc lột địa tô. 
Chuyên sang xã hội tư bản, việc thuê đất, mua bán đất theo giá thị trường cũng bước 
sang một trình độ cao hơn, hình thành thị trường đất bên cạnh các thị trường khác như 
thị trường hàng tiêu dùng, thị trường lao động, thị trường vốn v.v... Tuy vậy thị 
trường đất cũng có những nét riêng ở từng nước, do sự khác biệt về chế độ chính trị, 
do mức độ khan hiểm tài nguyên đất. 


150 


Thị trường là phạm trù kinh tế của sản xuất hàng hoá, thị trường đất chịu sự điều 
tiết của quy luật cung - cầu, quy luật cạnh tranh, quy luật khan hiếm tài nguyên. Thị 
trường đất chịu sự can thiệp của Chính phủ thông qua các chính sách và các công cụ. 


6.1.3. Các yếu tô ảnh hưởng tới thị trường đất 
Có các nhóm yếu tô sau đây ảnh hưởng tới thị trường đất: 
- Yếu tô chính trị: n định chính trị, thị trường đất ổn định. 


- Yếu tô xã hội: Mật độ dân só, phong tục tập quán, trình độ dân trí, tỷ lệ người 
giàu, người nghèo v.v... có ảnh hưởng tới thị trường đất. 


- Yếu tô kinh tế: Tình trạng phát triển kinh tế của đất nước, thu nhập bình quân 
của dân cư, cơ sở hạ tầng, sự hội nhập kinh tế với bên ngoài. 


6.1.4. Những đặc điểm riêng của thị trường đất đai 


Ngoài những đặc điểm chung như của các thị trường khác, thị trường đất đai có 
những đặc điểm riêng xuất phát từ những điểm riêng biệt tồn tại của bản thân đất đai : 


- Do tính không tái tạo, tính không thay thế của đất đai, sự không gia tăng của 
diện tích tự nhiên nên đất ngày càng khan hiếm, đất là một loại vốn, một loại tài sản 
tham gia trên thị trường, giá đất tăng theo thời gian và sự phát triển của xã hội. - Tổng 
cung về đất không đổi nhưng lượng cung từng loại đất thay đôi, cầu về đất tăng theo 
thời gian. 

- Trao đổi trên thị trường, đất không thay đổi vị trí không gian, đất không mắt đi 
trong quá trình sử dụng. Sử dụng đất phụ thuộc môi trường sinh thái, tuân theo quy 
hoạch và liên quan tới khu vực lân cận. 


Thị trường đất nhạy cảm với nền kinh tế xã hội và chính trị, có ảnh hưởng lớn tới 
thị trường tài chính v.v... 


6.1.5. Vai trò của thị trường nhà đất 


Thị trường nhà đất phát triển là nhân tố quan trọng góp phần thúc đây sự phát 
triển kinh tế - xã hội đất nước và nâng cao đời sống của các tầng lớp dân cư. 


- Thị trường nhà đất là nơi thực hiện tái sản xuất các yếu tố sản xuất cho các nhà 
kinh doanh nhà đất. Trên thị trường nhà đất, các nhà kinh doanh bất động sản vả 
những người tiêu dùng thực hiện việc mua bán của mình. Với vai trò là một hàng hoá 
đặc biệt, đất đai và nhà ở được chuyển quyền sở hữu và quyền sử dụng từ người này 
sang người khác. Việc mua đi bán lại như vậy tạo ra một khối lượng hàng hoá không 
bao giờ cạn cung cấp cho thị trường, làm cho thị trường hàng hoá nhà đất luôn luôn 
phong phú. Thị trường là nơi chuyền hoá vốn từ hình thái hiện vật sang giá trị, là nhân 
tố quyết định tốc độ chu chuyền vốn, sự tăng trưởng của kinh doanh và sự tồn tại của 
các doanh nghiệp kinh doanh bắt động sản. 


Trong quá trình kinh doanh tạo ra các sản phâm như nhà ở và các công trình găn 


151 


liền với đất đai, các yêu tô sản xuất kế cả giá cả của đất đai được vật hoá trong sản 
phẩm. Để tiến hành quá trình tái sản xuất ở chu kỳ tiếp theo, đòi hỏi phải chuyên hoá 
hình thái hiện vật thành hình thái tiền. Chẳng hạn, xây dựng nhà cao tầng để bán, 
muốn tái sản xuất ở chu kỳ sau phải bán nhà để trả lương cho những người quản lý và 
công nhân, mua nguyên vật liệu (xi măng, sắt thép, gạch ngói v v .) Công việc chuyên 
hoá hình thái vốn này được thực hiện thông qua thị trường. Tuy nhiên tốc độ chu 
chuyên nhanh hay chậm lại phụ thuộc vào tốc độ lưu thông hàng hoá, phụ thuộc vào 
dung lượng của thị trường. 


Thị trường nhà đất nhìn từ góc độ xử lý đầu ra của sản phẩm có ảnh hưởng quyết 
định đến tốc độ, quy mô tăng trưởng của kinh doanh và sự tồn tại của doanh nghiệp và 
là nơi thực hiện chức năng hoàn trả vốn - điều kiện tái sản xuất các yếu tố sản xuất 
kinh doanh. 


Quá trình thực hiện việc tiêu thụ sản phẩm trên thị trường không chỉ đơn thuần là 
hoàn trả chỉ phí sản xuất, mà còn là quy trình hiện thực hoá giá trị sản phẩm thặng dư 
tiềm tàng thành lợi nhuận thực tế. 


- Thị trường nhà đât là câu nôi giữa sản xuât và tiêu dùng, giữa xây dựng, mua 
bán nhà và mua bán quyên sử dụng đât. 


Trong điều kiện của sản xuất hàng hoá, người sản xuất trước hết lo tổ chức sản 
xuất kinh doanh, sử dụng các yếu tố sản xuất để sản xuất ra những sản phẩm hàng hoá, 
những sản phẩm hàng hoá đó sẽ được đem bán. Trong khi đó những người tiêu dùng 
sản phẩm lại cần tìm mua các loại sản phẩm đó. Đề giải quyết mâu thuẫn này, nơi gặp 
gỡ chính là thị trường. Thông qua thị trường)người bán (bên cung) và người mua (bên 
cầu) gặp gỡ thoả thuận với nhau và sản phẩm được thực hiện, quá trình sản xuất diễn 
ra bình thường. 


- Thúc đây áp dụng khoa học - kỹ thuật, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng 
nhà ở, bảo vệ và nâng cao hiệu quả sử dụng tải nguyên đất. Thị trường nói chung, thị 
trường nhà đất nói riêng chịu sự tác động tương hỗ lẫn nhau giữa các yếu tô cơ bản là 
cung cầu, giá cả, cạnh tranh. Sự tỒn tại và vận động của thị trường biểu hiện ở sự vận 
động của các yếu tố không tách rời nhau. Mỗi sự biến thiên của yếu tố này đều kéo 
theo sự vận động biến thiên của yếu tố khác và ngược lại. Điều đó làm thúc đây các 
doanh nghiệp áp dụng tiễn bộ khoa học và công nghệ, cải tiễn tổ chức và quản lý, thực 
hiện các biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành và nâng 
cao chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường mang lại lợi nhuận 
cao. 

- Hoạt động của thị trường nhà đất góp phần thúc đầy quá trình đổi mới quản lý 
đất đai, nhà ở, các công trình công cộng và các cơ sở kinh tế - xã hội khác. Thị trường 
nhà đất được hình thành và phát triển góp phần từng bước xây dựng đồng bộ các loại 
thị trường trong nên kinh tế hàng hoá. Thông qua hoạt động của thị trường nhà đất, 


152 


Nhà nước tiếp tục bố sung hoàn thiện pháp luật và các chính sách cũng như tô chức 
quản lý tạo điều kiện cho thị trường mở rộng và phát triển, góp phần khắc phục tình 
trạng "kinh doanh ngầm", tham những, trốn thuế, đầu cơ và các tệ nạn khác xung 
quanh hoạt động kinh doanh nhà đất đang có chiều hướng gia tăng ở nước ta. Thị 
trường nhà đất hình thành và phát triển góp phần xác lập mối quan hệ kinh tế giữa Nhà 
nước và người sử dụng đất và các công trình, tải sản gắn liền với đất đai, nâng cao hiệu 
quả sử dụng nguồn tài nguyên đất, khắc phục tình trạng phi kinh tế trong đầu tư xây 
dựng cơ bản, tận dụng và phát triển bất động sản để đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp 
dân cư, tăng nguồn thu đáng kể vào ngân sách Nhà nước. 


- Phát triển thị trường nhà đất góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, nâng cao 
trình độ xã hội hoá trong sản xuất kinh doanh. Trên thị trường, các nhà kinh doanh, 
những người sử dụng có điều kiện tiếp xúc, có mối quan hệ qua lại tạo ra sự mở rộng 
trong quan hệ nội bộ thị trường và các quan hệ với các ngành, các lĩnh vực khác như 
xây dựng, địa chính, ngân hàng, môi trường đô thị v.v... để mở rộng thị trường. 


Ngành kinh doanh bất động sản nói chung, nhà đất nói riêng đòi hỏi nhiều vốn, 
sức hấp dẫn cao. Nếu thị trường được mở rộng, nâng cao năng lực kinh doanh và tăng 
cường quản lý thì khả năng thu hút vốn đầu tư lớn của các doanh gia trong và ngoài 
nước cũng như vốn tích luỹ của các tầng lớp dân cư, tạo ra khả năng mở rộng quy mô 
sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, hợp lý hoá tổ chức quản lý, nâng cao hiệu quả 
hợp tác liên doanh. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh bắt động sản mà đáp ứng 
nhu cầu thiết yếu của nhân dân về nhà ở, về các sản phẩm cần thiết khác được tạo ra 
sẵn liền với đất đai. 

6.2. NHƯNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT 


Thị trường nhà đất là một bộ phận chủ yếu của thị trường bất động sản. Thị 
trường nhà đất được hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển hàng hoá 
trong nên kinh tế thị trường. Thị trường nhà đất có những đặc điểm cơ bản sau đây: 


- Thị trường nhà đất mang tính chất không tập trung, trải rộng trên tất cả các 
vùng của đất nước. Thị trường nhà đất thường không phải là một thị trường lớn mà 
bao gồm hàng hoạt thị trường nhỏ, mỗi thị trường mang bản chất địa phương với quy 
"mô và trình độ khác nhau do có sự phát triển không đều giữa các vùng, các miền do 
điều kiện tự nhiên và trình độ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội khác nhau quy định. 
Rõ ràng thị trường nhà đất ở các đô thị có quy mô và trình độ phát triển cao hơn thị 
trường nhà đất ở nông thôn, miền núi v.v... 


- Thị trường nhà đất là một dạng thị trường không hoàn hảo do sự không đồng 
nhất về thông tin và các yếu tố câu thành các thị trường đó. Điều này xuất phát từ 
những đặc trưng riêng của mỗi vùng, chịu sự chi phối của điều kiện tự nhiên cũng như 
truyền thống và tập quán về sử dụng nhà đất. Thậm chí trong các thị trường địa 
phương, sự hiểu biết về các giao dịch cũng không hoàn hảo, người mua và người bán 


153 


nhà thường thiếu thông tin liên quan đến những giao dịch trước đó. Một nhà kinh 
doanh nhà đất có thể thực hiện thành công nhiều giao dịch trong một địa phương nhất 
định nhưng khi chuyên sang một thị trường khác đòi hỏi người đó phải thu thập và 
đánh giá toàn bộ nguồn thông tin của thị trường mới. Ví dụ, một người kinh doanh nhà 
đất chỉ tiến hành giao dịch ở Hà Nội, nhưng lại được mời vào thành phố Hồ Chí Minh 
để định giá một tài sản nhà đất cho một người mua nào đó, thì rõ ràng người này 
không thê năm bắt được mọi thông tin về thị trường nhà đất ở thành phố Hồ Chí Minh. 
ông ta sẽ phải mắt nhiều thời gian để thu thập đầy đủ thông tin giúp cho việc định giá 
được chính xác. Trong hoàn cảnh như vậy, có lẽ nhanh chóng và đơn giản nhất là nhà 
đầu tư nên trực tiếp tiếp xúc và thuê một chuyên gia thị trường nhà đất ngay tại thành 
phố Hồ Chí Minh tư vấn. Như vậy, nhà đầu tư sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí để 
thu thập thông tin thị trường. 


Tuy nhiên, sẽ là không cân thiết khi chúng ta định giá một tài sản có giá trị tương 
đối đồng loạt khắp cả nước. Trong trường hợp này, chuyên gia trong một thị trường 
địa phương sẽ có đủ hiêu biết để thực hiện giao dịch ở các thị trường địa phương khác. 
Riêng đối với tài sản nhà đất thì nhà đầu tư thường phải chịu toàn bộ chi phí chung về 
tư vấn chuyên môn, trừ khi bản thân nhà đầu tư có đủ kinh nghiệm để tự làm lẫy công 
VIỆC nảy. 

Cung về thị trường nhà đất không thể phản ứng nhanh chóng tương ứng với sự 
thay đôi của cầu bởi việc tăng cung của một loại nhà đất với mục đích cụ thể nào đó 
thường mất nhiều thời gian. Đó là thời gian dành cho việc tạo nguồn cung cấp cho thị 
trường, như mua đất, xin cấp giấy phép xây dựng, v.v... Những biến động xảy ra trong 
thị trường nhà đất chậm hơn nhiều so với phần lớn các thị trường khác. Kết quả là nhà 
đất chỉ hấp dẫn những người có thể thanh toán những thứ cho thuê được thực hiện 
chậm. 


Tuy nhiên, trong ngắn hạn, cung của một loại nhà đất cụ thể có thể tăng lên bằng 
cách chuyên từ mục đích sử dụng này sang mục đích sử dụng khác. Ví dụ, nếu số 
lượng văn phòng làm việc không đủ để cho thuê, thì người cho thuê có thê cải tạo nhà 
ở chuyên thành văn phòng. Nhưng việc thay đổi mục đích sử dụng đó chỉ có thê được 
thực hiện khi quy hoạch cho phép và ngược lại. 

Một đặc điểm nữa của thị trường nhà đất là tổng cung đất đai cho tất cả các ý 
định và mục tiêu là cố định, mặc dù việc cải tạo đất có thê gia tăng cung cận biên trong 
tổng cung. Cung không nhất thiết cố định cho từng mục đích sử dụng cụ thể, nhưng 
tổng cung đất là cố định và việc hạn chế bằng kiểm soát quy hoạch có ảnh hưởng lớn 
đến giới hạn cung đất bổ sung cho những mục đích sử dụng cụ thê đó. 


6.3. SINH LỢI ĐẤT VÀ GIÁ ĐẤT TRONG NÈN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 


Có nhiều cách tiếp cận vấn đề đánh giá đất trong quan hệ kinh tế, làm thế nào để 
đánh giá đất đai theo giá thị trường phản ánh giá thoả mãn yêu' cầu người mua và 


154 


người bán. Vậy bản chất giá trị kinh tế của đất đai trong cơ chế thị trường là gì? Mô 
hình đơn giản nhất để giải thích giá trị kinh tế của đất đai như một tài sản vốn, đó là 
thông qua việc sử dụng giá trị hiện tại của dòng thu nhập tương lai. Thu nhập này có 
thê dưới hình thức sinh lợi (địa tô) hay thu nhập thuần thu được từ đất .. sau khi đã trừ 
đi mọi chỉ chí liên quan. Công thức phản ánh giá đất dưới dạng toán học: 


PL=>_h, /+r}^lb? -4ac (t= 1, œ) () 


Trong đó: 
PL là giá đất được tính như giá trị của một loại tài sản 


PLt là sinh lợi hay thu nhập từ đất đai trong một khoảng thời gian t xác định, r là 
tỷ lệ lãi tiền gửi trên thị trường (được quy đổi dưới dạng hệ số). 


Đây là cách tính toán mà về cơ bản xác định giá trỊ của một tải sản nếu nó có 
dòng thu nhập trong tương lai, dòng thu nhập đó đều được so sánh, đối chiếu với việc 
gửi tiền vào ngân hàng. Lấy một ví dụ đơn giản, giả sử có một mảnh đất mỗi năm cho 
thu nhập 100 triệu đồng, tỷ lệ lãi tiền gửi trên thị trường là 5%Inăm. Hãy xác định giá 
trị mảnh đất trong thời gian sở hữu 2 năm. Trước hết giả sử lượng tiền 100 triệu gìn 
ngân hàng trong thời gian 2 năm là bao nhiêu: 


100 x 105 + 105 x 1,05 = 212,25 = 100 x 1,05 + 100 x 1,052 = 212,25 triệu đồng 


Giá trị ban đầu của 100 triệu vào cuối năm thứ 1 sẽ là 100/1.05 = 95,238 triệu tại 
thời điểm hiện tại, vì nếu gìn 95,238 triệu vào ngân hàng thì cuối năm sẽ có 100 triệu 
đồng. Do đó, để quy đối giá trị đất trong tương lai về hiện tại thì chia thu nhập cho 1 
cộng lãi suất tiền gìn, ngược lại để tính giá trị hiện tại của đất trong tương lai thì nhân 
với 1 cộng lãi suất. Vấn đề về đất đai ở đây là phải tìm ra giá trị hiện tại của luồng sinh 
lợi từ đất thu được trong tương lai. Bởi vậy giá trị hiện tại của 100 triệu đồng sinh lợi 
trong 2 năm tới là: 

100/1,05 + 100/(1,0532 = 184.94 triệu đồng. 

Như vậy giá trị của mảnh đất vào thời điểm đầu năm thứ nhất (thời điểm hiện tại) 
là 185,94 triệu đồng. 

Các nhân tố ảnh hưởng tới sinh lợi trên đất cũng ảnh hưởng tới thu nhập thuần 
trên đất đó là khoảng cách tới thị trường trung tâm và độ màu mỡ của đất. 

Công thức (1) ngụ ý rằng sự sinh lợi là không đổi trong cả chu kỳ sống của tải 
sản, điều này chưa hoàn toàn đúng trong thực tế. Lượng hoa lợi PLt hoàn toàn biến 
động theo thời gian, bởi thế đúng hơn nên viết PLt (t) như là một hàm của thời gian. 
Tiến bộ kỹ thuật, giá sản phẩm, giá đầu vào, lãi suất thay đổi sẽ làm thay đổi giá trị tài 
sản và sinh lợi của một năm cụ thể. Bởi thế công thức có thê được viết như sau: 


PL= Ð3.h,0)/d+r0@) đ=1,=) (2) 


155 


Nếu dự kiến lượng sinh lợi hay địa tô trong tương lai tăng lên thì cũng sẽ làm 
tăng giá trị của tài sản đất. Sinh lợi giai đoạn đầu cao hơn sẽ làm tăng giá trị nhiều hơn 
ở giai đoạn sau, lãi suất tăng sẽ làm giảm giá trị của đất và ngược lại, sự dự đoán tăng 
lên trong tương lai xa sẽ ảnh hưởng ít đến giá trị tài sản đất. 


Giá trị hiện tại của đất phụ thuộc vào lượng thu nhập hoặc địa tô trong tương lai 
và thông thường lượng tương lai này không thê biết chắc chăn được, do vậy giá trị kỳ 
vọng của lượng hoa lợi hay địa tô từ đất là nhân tố quan trọng để xác định giá trị của 
đất. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới kỳ vọng của con người về thu nhập trong tương 
lai, do đó thường có kỳ vọng khác nhau từ các cá nhân khác nhau. 


6.4. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CƠ BẢN VÉ SỰ HÌNH THÀNH VÀ MỞ RỘNG 
THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT Ở NƯỚC TA 


6.4.1. Khái quát một số nét về thị trường nhà đất ở nước ta 


Luật Đất đai năm 1993 và Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Đất đai 
1998, Pháp lệnh nhà ở năm 1991 và các Nghị định, Thông tư, Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ về cụ thể hoá Luật Đất đai và Pháp lệnh nhà ở là cơ sở pháp lý quan 
trọng cho việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh nhà đất. Việc quản lý kinh 
doanh nhà đất đã đạt được những kết quả quan trọng, bước đầu tạo lập được thị trường 
nhà đất ở nước ta. 


Để thi hành Luật Đất đai và Pháp lệnh nhà ở, nhiều văn bản đã được ban hành 
như khung giá đất, thuế chuyên quyền sử dụng đất, thuế trước bạ, quyền sở hữu nhà ở 
và kinh doanh nhà ở, về xây dựng kết cấu hạ tầng v.v... đang từng bước làm cho đất 
đai, nhà ở tiếp cận với thị trường bất động sản. Đây là một trong những cơ sở quan 
trọng hình thành thị trường nhà đất, tăng nguồn thu đáng kê vào ngân sách, thúc đây 
việc sử dụng đất đai có hiệu quả, tăng năng lực đầu tư cho kết câu hạ tầng. 


Trong chương trình phát triển nhà ở cũng như các chính sách hỗ trợ vốn cho các 
hoạt động phát triển nhà ở tại các địa phương, Chính phủ đã cho phép các địa phương 
sử dụng phân lớn nguồn tiền thu về sử dụng đất đô thị để phát triển kết cấu hạ tầng đô 
thị và lo nhà ở cho người có thu nhập thấp. Chính phủ cũng cho phép các địa phương 
giữ lại toàn bộ số tiền thu từ bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước dùng cho các phương án 
phát triển và cải tạo nhà ở. 

- Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông 
thôn cũng như trên cơ sở kế hoạch xây dựng và phát triển nhà ở, bước đầu giúp cho 
việc phân bồ đất đai hợp lý hơn cho các mục đích sử dụng và tạo lập được một cơ chế 
phức hợp trong quản lý Nhà nước của các cơ quan chức năng đối với đất đai, xây dựng 
và phát triển nhà ở, xây dựng cơ sở hạ tầng ở các đô thị. 


- Việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyên sử dụng đất trong những năm gần 
đây được tiến hành khẩn trương, đặc biệt đối với đất nông nghiệp. Đến nay cả nước đã 
cơ bản hoàn thành giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. 


156 


Việc glao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạo cơ sở và động lực cho sự 
tự chủ của người nông dân, làm cho họ yên tâm, phấn khởi, nâng cao trình độ và hiệu 
quả thâm canh và trên cơ sở đó góp phần dân chủ hoá đời sống kinh tế xã hội ở nông 
thôn, xây dựng nông thôn mới. Thông qua việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất nông nghiệp góp phần tăng cường công tác quản lý đất đai, đáp ứng yêu cầu đổi 
mới của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, khắc phục tình trạng bắt hợp 
lý trong quan hệ đất đai và giải quyết những hiện tượng tiêu cực tham nhũng, chiếm 
đoạt đất đai để điều chỉnh cho hợp lý hơn. Đây cũng là tiền đề quan trọng cho sự hình 
thành thị trường chuyển quyền sử dụng đất đai. 


- Nhiều địa phương đã và đang thực hiện việc chuyên đôi, chuyên nhượng, cho 
thuê, thế chấp đất vào mục đích nông nghiệp để khắc phục tình trạng phân tán, manh 
mún. Điều này đã và đang góp phân tạo tiền đề cho việc xác lập đất đai là một yếu tố 
quan trọng vận động theo quá trình phát triển sản xuất hàng hoá, chuyển dịch cơ cầu 
kinh tế nông thôn theo hướng tiến bộ và hiệu quả. 


Tuy đạt được kết quả như trên, việc quản lý và hoạt động của thị trường nhà đất 
còn bộc lộ những hạn chế và những vấn đề nảy sinh. 


Việc tô chức quản lý thị trường nhà đất vừa bị buông lỏng, vừa bị chồng chéo về 
chức năng, nhiệm vụ, thiếu sự quản lý thống nhất. Nhiều trường hợp mua bán đất đai 
và nhà ở ngoài sự kiểm soát của Nhà nước, vận động theo xu hướng tự phát. Các công 
ty môi giới nhà đất, dịch vụ mua bán đất được hình thành và hoạt động ở nhiều nơi 
nhưng vẫn còn mang tính manh mún, tự phát. Hiện tượng "cò nhà ', "cò đất ' hiện diện 
khắp nơi, tranh chấp đất đai phát sinh, ngân sách thất thu nghiêm trọng. 


Chương trình nhà ở đã đạt được một số thành quả đáng kể, nhưng sự phát triển 
nhà không kịp với tốc độ gia tăng dân số. Việc mở rộng khu dân cư còn nhiều hiện 
tượng tuỳ tiện, thiếu quy hoạch chi tiết nên chắp vá và thiếu đồng bộ giữa xây dựng 
nhà ở và kết câu hạ tầng. Kết cấu hạ tảng còn thấp kém. Môi trường dân cư bị ô nhiễm. 
Công tác quản lý còn lúng túng khi chuyền từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường và 
chưa nghiên cứu đầy đủ tính xã hội hoá trong nhà ở. Các doanh nghiệp kinh doanh nhà 
đất đang gặp khó khăn về vốn, công nghệ còn nghẻo nàn, lạc hậu và thủ tục còn nặng 
nề. 

Các quy định của Nhà nước chưa tạo ra được một hành lang pháp lý đầy đủ đảm 
bảo cho việc vận hành thị trường nhà đất có sự quản lý của Nhà nước, chưa quy định 
cụ thê các chính sách đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh nhà đất, đối với đất 
nông nghiệp và lâm nghiệp do nông trường và lâm trường đang sử dụng, quyền và 
nghĩa vụ của người sử dụng đất đô thị, xây dựng nhà ở và kinh doanh nhà ở gắn liền 
với công trình trên đất, đền bù giải phóng mặt bằng để phát triển đô thị, quản lý thị 
trường bất động sản. 


Việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyên sử dụng đất lâm nghiệp cũng như 


157 


việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất đô thị triển khai 
chưa được là bao do cơ chế điều hành, phối hợp và các biện pháp thực hiện chưa đồng 
bộ. 

Việc bảo vệ các loại đất đai còn nhiều hạn chế. Nhiều vi phạm trong quản lý và 
sử dụng đất đai chưa kịp thời xử lý. 


Việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước vẫn còn chậm do giá nhà còn cao, chưa phù 
hợp với sức mua của người dân và thủ tục mua nhà còn phức tạp, chưa thực sự thu hút 
sự chú ý của những người có nhu câu muôn mua nhà ở. 


Các cơ quan làm chức năng quản lý Nhà nước về bất động sản nói chung, nhà đất 
nói riêng chưa được hoàn thiện và hoạt động có hiệu quả. Giữa các ngành địa chính, 
tài chính, vật giá, xây dựng và các cơ quan quy hoạch, kế hoạch trong quản lý Nhà 
nước về bất động sản chưa có sự phối hợp chặt chẽ. Chức năng, quyên hạn của các cơ 
quan quản lý bất động sản chưa được quy định cụ thể. 


Tóm lại, trong những năm qua, Nhà nước đã chú trọng xây dựng và ban hành hệ 
thống luật pháp, các nghị định và nhiều chính sách để tạo ra môi trường pháp lý và 
môi trường kinh tế cho các hoạt động kinh doanh nói chung, kinh doanh bắt động sản 
nói riêng. Do vậy, hoạt động kinh doanh bất động sản dần dần được định hình, thị 
trường bất động sản dân dần được hình thành và đã có những đóng góp nhất định cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, do tác động của cơ 
chế thị trường và do chưa chú trọng đúng mức tô chức quản lý nên thị trường bất động 
sản còn phát triển tự phát, thiếu tổ chức. Nhiều hoạt động kinh doanh bất động sản 
đang ngoài tầm quản lý của cơ quan chức năng, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh 
tế - xã hội. Bởi vậy, tăng cường vai trò của Nhà nước trong quản lý hoạt động kinh 
doanh bắt động sản trong giai đoạn hiện nay ở nước ta là rất cần thiết nhằm phát triển 
thị trường bất động sản đúng hướng, phát huy tác dụng và hiệu quả của nó. 


6.4.2. Một số định hướng cơ bản về sự hình thành và mở rộng thị trường 
nhà đất ở nước ta 


Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần có sự quản lý của Nhà nước 
định hướng xã hội chủ nghĩa là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Việc 
hình thành và mở rộng hệ thống các loại thị trường, trong đó có thị trường nhà đất phải 
được thực hiện theo định hướng trên đây. 


- Hình thành đồng bộ các loại thị trường. Thị trường nhà đất là một bộ phận trong 
hệ thống các loại thị trường gắn với đầu vào và đầu ra của sản xuất kinh doanh. Việc 
hình thành đồng bộ các loại thị trường có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hình 
thành và phát triển cơ chế thị trường. Trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, các 
yếu tố thị trường ở nước ta bắt đầu hình thành, nhất là thị trường đầu ra: thị trường 
hàng hoá và dịch vụ mà giá cả của nó được xác định trên cơ sở giá trị và quan hệ cung 
- cầu. Thị trường các yếu tô đầu vào của sản xuất bao gồm thị trường máy móc, thiết 


158 


bị, nguyên vật liệu, vốn, bất động sản, sức lao động. Việc hình thành các loại thị 
trường hiện còn thiếu đồng bộ giữa thị trường đầu ra và đầu vào, giữa các yếu tố của 
thị trường đầu vào đã làm cho cơ chế thị trường phát triển chậm hoặc còn sơ khai. Bởi 
vậy, việc hình thành thị trường nhà đất được đặt ra trong mối quan hệ đồng bộ với các 
loại thị trường là cần thiết để các loại thị trường có điều kiện hình thành và phát triên. 


- Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện luật pháp để tạo môi trường pháp lý 
cho hoạt động kinh doanh bắt động sản, mở rộng thị trường bất động sản. 


Do sự tác động của cơ chế thị trường, đất đai, nhà ở và các công trình xây dựng, 
các tài sản gắn liền với đất đai đã và đang được mua bán tự do thiếu tô chức chi phối 
khá nhiều. Bởi vậy, Nhà nước cần tô chức nghiên cứu ban hành văn bản pháp luật về 
bất động sản, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh bất động sản ổn định và phát 
triển, thị trường bắt động sản được phát triển có tô chức, khắc phục những hiện tượng 
tiêu cực của cơ chế thị trường. 


- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch Cần có sự 
chuyên biến tích cực trong quy hoạch, kế hoạch phát triển nông thôn. Đây là tiền đề 
quan trọng cho toàn bộ quy trình hoạt động phát triển bất động sản. Bởi vậy cần quan 
tâm đến việc tăng cường và nâng cao hiệu quả của công tác quy hoạch, kế hoạch phát 
triển đô thị và phát triển nông thôn. Cần phải khẩn trương tiến hành xây dựng quy 
hoạch sử dụng đất đai cấp tỉnh, thành phó, quận, huyện và rà soát, bồ sung quy hoạch 
sử dụng đất đai chỉ tiết ở cấp phường, thị trấn, thị xã. Trong công tác quy hoạch đất đai 
phát triển nhà ở, nhiệm vụ đặt ra là xác định và thực hiện các biện pháp khắc phục tình 
trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn thực hiện công tác quy hoạch sử 
dụng đất, giao đất và giải quyết tranh chấp đất đai, nhất là quy hoạch sử dụng đất đô 
thị và quản lý đô thị. 

- Khân trương hoàn thành công tác đăng ký thống kê đất đai, nhà ở, lập bản đồ 
địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở. Tiến hành 
việc đo vẽ bản đồ địa chính ở các địa phương. Thực hiện công tác thông kê đất đai, cấp 
giấy chứng nhận quyên sử dụng đất cho người sử dụng đất. Đây nhanh tiễn độ và sớm 
hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và huyền sử dụng đất đai đô 
thị ở các đô thị trong cả nước. Tổ chức quản lý và theo dõi chặt chẽ sự biến động đất 
đai, không để tình trạng đất đai vận động một cách tự phát ngoải vòng kiỀm soát của 
Nhà nước. Giấy chứng nhận quyên sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà 
ở là những chứng từ pháp lý tạo nền tảng pháp lý để hình thành thị trường bất động 
sản ở nước ta cho việc giao dịch dân sự cũng như những hành vi diễn ra trên thị trường 
bất động sản một cách thuận lợi. 


Củng cô vê mặt tô chức và quy định cụ thê chức năng, nhiệm vụ của cơ quan 


đăng ký bắt động sản tạo điều kiện thuận lợi cho sự vận động cửa thị trường bất 
động sản. Trong hoạt động cơ quan đăng ký bất động sản cần đảm bảo các yêu cầu sau 


159 


đây: cấp giấy chứng nhận nhanh chóng, đúng pháp luật, không gây phiền hà; cung cấp 
kịp thời, chính xác các thông tin về bất động sản; tư vấn pháp luật trong giao dịch bất 
động sản. 


- Thực hiện chính sách định giá hợp lý nhăm thúc đây việc hình thành và quản lý 
thị trường bất động sản. Định giá bất động sản là một công việc rất phức tạp, đòi hỏi 
phải sử dụng các phương pháp định giá có cơ sở khoa học, đảm bảo hợp lý việc điều 
tiết giá cả đất đai, nhà ở, đảm bảo công bằng trong sử dụng đất giữa các thành phần 
kinh tế. Trên cơ sở định giá đất hợp lý, đảm bảo việc giao đất, chuyển quyền sử dụng 
đất, cho thuê đất, đền bù thiệt hại khi thu hỏi đất, góp vốn bằng giá trị của đất trong 
liên doanh, liên kết được diễn ra một cách bình thường và có hiệu quả, Định giá bất 
động sản phải đảm bảo các nguyên tắc: coi trọng lợi ích quốc gia, bảo vệ lợi ích chính 
đáng của dân cư, khai thác và sử dụng bất động sản có hiệu quả nhất. Tiếp tục thực 
hiện chính sách phát triển các thành phần kinh tế. Lĩnh vực kinh doanh bắt động sản là 
lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn. Việc phát triển các thành phần kinh tế trong lĩnh vực kinh 
doanh bắt động sản là cần thiết để khai thác tiềm năng của các thành phần kinh doanh, 
phát triển sản xuất. Do yêu cầu phát triển của đất nước trong thời gian tới, ngành đầu 
tư kinh doanh bất động sản sẽ thu hút sự tham gia của nhiều thành phân kinh tế trong 
và ngoài nước. Đây là một ngành kinh tế quan trọng. Vì vậy, kích thích các thành phần 
kinh tế phát triển, trong đó các doanh nghiệp Nhà nước phải đóng vai trò nòng cối. 


Thực hiện việc tổ chức sắp xếp lại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất 
động sản và đăng ký hoạt động kinh doanh bất động sản theo đúng quy định của pháp 
luật. Các hoạt động tư vấn, môi giới bất động sản cần được chấn chỉnh lại để đảm bảo 
hoạt động có hiệu quả trên các mặt: cung cấp thông tin, pháp luật về bất động sản và 
dịch vụ về bất động sản. 


Thiết lập một hệ thống ngân hàng gán với hoạt động kinh doanh bất động sản. 


- Tăng cường công tác thanh tra và công tác đào tạo. Công tác thanh tra hoạt 
động và sử dụng bất động sản là cần thiết để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp 
vi phạm chế độ quản lý và sử dụng đất đai. 


- Tăng cường công tác đảo tạo. Do đặc điểm bất động sản và thị trường bất động 
sản, kinh doanh bất động sản là một ngành kinh doanh đặc biệt phức tạp, mặt khác thị 
trường bất động sản ở nước ta đang bộc lộ nhiều yếu kém do còn mới mẻ và chưa 
được tô chức hợp lý. Bởi vậy công tác đào tạo các ngành nghề chuyên môn: trung gian 
bất động sản, định giá bất động sản, quản lý bất động sản, tư vấn bất động sản là việc 
làm rất cần thiết. 


6.4.3. Vận dụng lý thuyết thị trường đất ở Việt Nam 


Gần 20 năm qua Việt Nam bước vào thời kỳ đối mới, xây dựng nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chính sách đất đai của Việt Nam đã có nhiều đôi 
mới và đạt nhiều kết quả tết đẹp. Nhà nước là đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, 


160 


thực hiện giao quyền sử dụng đất lâu dài cho người dân và các tô chức, cho thuê đất và 
thừa nhận các quyền khác bên cạnh quyền sử dụng đất. Luật đất đai xác định đất được 
tham gia thị trường bất động sản, Nhà nước ban hành khung giá đất, tạo điều kiện và 
môi trường pháp lý thuận lợi cho giao dịch đất trong thị trường bất động sản như: 


- Tổ chức đăng ký hoạt động giao dịch về quyền sử dụng đất; 


- Tổ chức đăng ký hoạt động phát triển quỹ đất, đầu tư xây dựng kinh doanh bất 
động sản; 


- Tổ chức đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho thị trường bất động 
sản; 

- Bảo vệ quyên lợi và lợi ích hợp pháp của người tham gia giao dịch về quyền sử 
dụng đất trong thị trường bắt động sản; 


- Thực hiện các biện pháp bình ồn giá đất, chống đầu cơ đất đai. 


Nhà nước Việt Nam và các cơ quan nhà nước cấp tỉnh đã ban hành khung giá đất 
ở từng thời kỳ, thực hiện các biện pháp can thiệp khá hữu hiệu vảo thị trường bất động 
sản mỗi khi có những cơn sắt giá đất. Triển khai công tác quy hoạch đất đai, phát triển 
quỹ đất. Quan tâm nghiên cứu đổi mới chính sách đất đai mà trước hết là hoàn thiện 
Luật đất đai ( 1993 ; 1989; 2001 ; 2003 ) làm cơ sở vận hành và tác động vào thị 
trường bắt động sản. Thị trường bất động sản ở Việt Nam hình thành và phát triển khá 
mạnh những năm qua trong khuôn khổ định chế luật pháp, tạo điều kiện đáp ứng cầu 
về đất cho làm nhà ở, sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng X.W:sh 


Tuy vậy cần thấy rằng giao dịch đất ở Việt Nam là giao dịch quyền sử dụng đất 
trong thị trường bất động sản, đất giao sử dụng ổn định lâu dài và đất đi thuê đều có 
thời hạn sử dụng cụ thể. Điều đó hoàn toàn phù hợp với điều kiện của một đất nước 
đất chật, người đông, đang phát triển và đổi mới. 


Tuy vậy giao dịch đất trong thị trường bất động sản những năm qua cũng bộc lộ 
nhiều điểm yếu.cần được rút kinh nghiệm và uốn nắn để việc phát triển thột thị trường 
bất động sản lành mạnh, hợp quy luật. Những điểm yếu cần được uốn nắn và hạn chế: 


- Thị trường giao dịch quyền sử dụng đất nông nghiệp ở nông thôn diễn ra chậm 
chạp do công nghiệp và dịch vụ nông thôn phát triển yếu, việc làm phi nông nghiệp ít, 
tâm lý nông dân vẫn bảo thủ, chờ đợi, giữ đất nông nghiệp đề duy trì cuộc sống, ít dám 
chuyên nhượng đất đề đầu tư sang lĩnh vực phỉ nông nghiệp. 

- Thị trường giao dịch đất ở đô thị diễn ra đôi lúc thiếu kiểm soát nhất là ở các 
thành phố lớn, các thị xã do cầu "ảo" về đất ở, giao dịch đất có biểu hiện đầu cơ kiếm 
lời ở những người có tiền đã tạo nên các cơn sốt đất, đây giá đất lên quá mức giá thực 
tế phù hợp với thu nhập và sức mua của người nghèo, người có nhu cầu đất ở thực sự 

- Do câu đất ở tăng đòi hỏi lượng cung tăng, trong điều kiện thiếu đất và có sự 
cạnh tranh giữa đất nông nghiệp với đất phi nông nghiệp đã dẫn đến những biểu hiện 


ló1 


thiếu cân nhắc kỹ trong quy hoạch đất ở, cấp đất, cắt đất nông nghiệp sai nguyên tắc ở 
một số địa phương làm ảnh hưởng đến công tác quản lý quỹ đất. 


- Khả năng can thiệp vào thị trường bất động sản còn mới và hạn chế do đó chưa 
khắc phục hết những tiêu cực trong thị trường này, khi giao dịch đất trong thị trường 
bất động sản "đóng băng" như thời điểm hiện nay chưa đưa ra được những giải pháp 
hữu hiệu để khơi dậy thị trường. 


- Công tác định giá đất còn thiếu lực lượng và yếu về trình độ nên định giá đất 
chưa sát và chưa kịp với diễn biến của thị trường. 


- Chưa có những cơ quan tư vấn chuyên sâu nghiên cứu về thị trường bất động 
sản, định giá đất để đề xuất những giải pháp hữu hiệu can thiệp kịp thời vào thị trường 
bất động sản. 


Để khắc phục những điểm hạn chế trên xin kiến nghị những giải pháp chính sau 
đây: 


- Tiếp tục đầy nhanh phát triển kinh tế xã hội nông thôn, chú trọng phát triển 
công nghiệp và dịch vụ nông thôn tạo ra nhiều việc làm phi nông nghiệp, thu hút bớt 
lao động nông nghiệp sang các lĩnh vực phi nông nghiệp để kích thích việc chuyên 
nhượng quyên sử dụng đất nông nghiệp. 


- Quy hoạch phát triển hợp lý các đô thị, khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng, các khu 
dịch vụ du lịch để tiết kiệm tới mức cao nhất có thê việc cắt đất nông nghiệp sang các 
mục đích phi nông nghiệp, giảm bớt căng thắng lượng cung về đất trong điều kiện đất 
chật người đông. 


- Làm tết công tác quy hoạch đất, kế hoạch chuyên đổi sử dụng đất ở các vùng, 
các địa phương, công khai thông tin quy hoạch và các dự án chuyên đôi mục đích sử 
dụng đất đề chuyên dịch giá tài sản đất hợp lý, tránh trục lợi của một bộ phận cá nhân. 


-Xây dựng chính sách đất ở, nhà ở hợp lý, quan tâm tới người nghèo vả người có 
nhu cầu đất ở, nhà ở thực sự, tạo điều kiện cho họ được tiếp cận với đất ở, nhà ở. Xây 
dựng các sàn giao dịch đất ở các thành phó lớn, chỉ cấp giấy phép kinh doanh bất động 
sản cho những công ty lớn đủ mạnh về năng lực chuyên môn và khả năng tài chính, 
đánh thuế tiền sinh lời từ giao dịch đất, đánh thuế cao đối với tô chức cá nhân đầu cơ 
đất và tiến tới xoá bỏ đầu cơ đất đối với từng cá nhân, xoá bỏ cầu "ảo" về đất trên thị 
trường. 

- Tổ chức các cơ quan nghiên cứu, đào tạo lực lượng nghiên cứu về thị trường bất 
động sản, định giá đất, nghiên cứu những vấn đề thể chế ảnh hưởng đến giao dịch đất 
trong thị trường bất động sản, góp phần đề xuất và tư vấn những giải pháp chính sách 
hữu hiệu cho các cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong việc can thiệp kịp thời vào 
thị trường bất động sản ở Việt Nam. 


162 


6.5. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH BÒI THƯỜNG GIẢI 
PHÓNG MẶT BẰNG 


Quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng (hay đền bù giải phóng mặt bằng) là 
quá trình đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc 
phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng quy định tại điều 27 của Luật đất 
đai năm 1993, 


Bản chất của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) là chuyển quyền 
sử dụng đất, chuyên mục đích sử dụng đất dưới sự điều tiết của Nhà nước. Do vậy đề 
tiến hành công tác bồi thường GPMB của công trình, cần phải dựa vào những cơ sở 
dưới đây: 

Nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội của đất nước 

- Nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội của địa phương 

- Dựa vào kinh phí bồi thường GPMB của công trình 


- Dựa vào các loại bản đô, sô sách có liên quan đên công tác bôi thường GPMB 
GPMB là quá trình đa dạng và phức tạp nó thể hiện khác nhau đối với mỗi dự án, nó 
liên quan trực tiệp đên lợi ích của các bên tham gia và lợi ích của toàn xã hội. 


- Tính đa dạng thể hiện: Mỗi dự án được tiến hành trên một vùng đất khác nhau 
với điều kiện tự nhiên - KTXH và trình độ dân trí nhất định. Đối với khu vực nội 
thành, mức độ tập trung dân cao, ngành nghề của dân cư đa dạng, giá trị đất và tài sản 
trên đất lớn dẫn đến quá trình GPMB có đặc trưng nhất định. Đối với khu vực ven đô, 
mức độ tập trung dân cư khá cao, ngành nghề dân cư phức tạp, hoạt động sản xuất đa 
dạng: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, buôn bán nhỏ v v quá trình 
GPMB cũng có đặc trưng riêng của nó. Đối với khu vực ngoại thành, hoạt động sản 
xuất chủ yếu của dân cư là sản xuất nông nghiệp, do đó GPMB cũng được tiến hành 
với những đặc điểm riêng biệt. 

- Tính phức tạp thể hiện: Đất đai là tài sản có giá trỊ cao, có vai trò quan trọng 
trong đời sống kinh tế - xã hội, đối với mọi người dân. ở khu vực nông thôn dân cư 
sống chủ yếu nhờ vào hoạt động sản xuất nông nghiệp mà đất đai là tư liệu sản xuất 
trong khi trình độ sản xuất của nông dân thấp, khả năng chuyển đổi nghề nghiệp khó 
khăn, do đó tâm lí dân cư vùng này là giữ được đất đề sản xuất, thậm chí họ cho thuê 
đất còn thu được lợi nhuận cao hơn là sản xuất nhưng họ vẫn không cho thuê. Tình 
hình đó đã dẫn đến công tác tuyên truyền vận động dân cư tham gia di chuyền là rất 
khó khăn. Việc hỗ trợ nghề nghiệp là điều cần thiết để đảm bảo đời sống dân cư sau 
này. Mặt khác cây trồng, vật nuôi trên vùng đất đó cũng đa dạng không được tập trung 
một loại cây trồng vật nuôi nhất định nên gây khó khăn cho công tác định giá bồi 
thường. 


163 


6.6. VAI TRÒ CỦA VIỆC GPMB ĐÓI VỚI SỰ PHÁT TRIÊN CƠ SỞ HẠ 
TẢNG VÀ ĐỜI SÓNG KINH TẾ XÃ HỘI 


6.6.1 Đối với sự phát triển cơ sở hạ tầng 


Việt Nam là nước có nền kinh tế đang phát triển, nền kinh tế thị trường theo định 
hướng XHCN, đã có những thay đổi về mọi mặt như: đang trong quá trình công 
nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, với tốc độ phát triển nhanh và đạt được những thành 
quả hết sức quan trọng trong quá trình đổi mới đất nước, luôn chú trọng, khuyến khích 
và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu 
tư vốn, khoa học, kĩ thuật vào Việt Nam. Do đó đã thu hút được nhiều nguồn vốn đầu 
tư của các cá nhân, tô chức, doanh nghiệp trong và ngoải nước. Những thay đổi đó kéo 
theo là các dự án đầu tư ngày một tăng lên. Cùng với quá trình công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá đất nước là tốc độ đô thị hoá ngày càng mạnh mẽ trên cả nước, đã làm ảnh 
hưởng rất lớn đến quá trình sử dụng đất, đất nông nghiệp giảm từ đó dẫn đến đất phi 
nông nghiệp tăng lên (đất khu công nghiệp, đất đô thị, đất giao thông, đất thuỷ lợi v.v.. 
). Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh làm cho nhu cầu về thuê đất, chuyên mục đích sử 
dụng đất ngày càng lớn. Để cho các dự án đầu tư vào các công trình phục vụ cho mục 
đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh 
tế có tính khả thi, đúng tiến độ thì công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng (bồi 
thường GPMB) đóng một vai trò hết sức quan trọng. Nó quyết định đến tiến độ thi 
công các công trình, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng đất và nguồn vốn của 
các chủ đầu tư. 


Công tác bồi thường GPMB là một công việc rất khó khăn, phức tạp và được xã 
hội đặc biệt quan tâm bởi công tác bồi thường GPMB ảnh hưởng trực tiếp đến quyền 
lợi của các tổ chức, các cá nhân và hộ gia đình. Trên thực tế trong công tác bồi thường 
GPMB gặp không ít những khó khăn, những vấn đề bất cập và khó giải quyết như: 
việc xác định giá bồi thường thường thấp hơn so với đá thực tế, hơn thế nữa nó còn 
ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế xã hội của người dân. Từ đó sẽ gặp phải 
những khó khăn nhất định trong việc thương lượng với người dân vì đó là quyền lợi 
của họ. Khó khăn trong việc giải quyết công ăn việc làm, tái định cư cho người dân và 
những hậu quả sau khi giải phóng mặt băng. Theo báo cáo tổng hợp mới nhất của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá Xi, trong 203 khoảng 
17.000 đơn thư khiếu nại, tổ cáo về đất đai có tới hơn 12.000 đơn thư khiếu nại, tố cáo 
về công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng. Từ con số đó có thê thấy, công tác bôi 
thường GPMB đang là vấn đề nóng bỏng và được xã hội đặc biệt quan tâm. 


Ngày nay, dân số ngày cảng tăng, xã hội càng phát triển thì nhu cầu về sử dụng 
đất đai ngày.càng lớn, công tác quản lý đất đai cần được chú trọng và quản lý chặt chẽ. 
Đề thực hiện tết việc quản lý sử dụng đất đai một cách hiệu quả, chặt chế, tiết kiệm, 
hợp lý công tác bồi thường GPMB là rất quan trọng. Nó cần có sự quan tâm, sự phối 
hợp đồng bộ của người dân, các cấp, các ngành và của toàn xã hội để triển khai một 


164 


cách có hiệu quả nhất. 
- Về mặt tiên độ hoàn thành của dự án: 


+ Tiến độ thực hiện các dự án phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau như: Tài 
chính, lao động, công nghệ, điều kiện tự nhiên, tuy nhiên cũng phụ thuộc nhiều vào 
thời gian tiến hành GPMB. 


+ GPMB thực hiện đúng tiến độ đề ra sẽ tiết kiệm được thời gian và việc thực 
hiện dự án có hiệu quả. Ngược lại GPMB kéo dài gây ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng 
các công trình, ảnh hưởng đến việc sử dụng lao động cũng như chi phí cho dự án. - Về 
mặt kinh tế của dự án: GPMB được thực hiện tết sẽ giảm tối đa cho chỉ phí GPMB, có 
điều kiện tập trung vốn đầu tư cho các công trình khác. GPMB kéo dài dẫn đến chỉ phí 
bồi thường lớn, tiễn độ hoàn thành dự án lâu làm cho sự quay vòng vốn chậm gây khó 
khăn cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư trong nước có nguồn vốn hạn hẹp 
thì việc quay vòng vốn là cần thiết để đảm bảo tận dụng các cơ hội đấu thầu các công 
trình khác. 


- Về bôi thường thiệt hại: Điều tra khảo sát và lập phương án bồi thường hợp lí 
đảm bảo giải toả nhanh chóng. 


Tuy nhiên, dù thực hiện theo hình thức nào thì Nhà nước cũng phải quan tâm, 
quản lí chặt chẽ các hoạt động cũng như tiến độ thực hiện các dự án, tránh sự tham 
nhũng trong quá trình thực hiện. Nhà nước cần đề ra mức bồi thường thiệt hại cụ thể 
đối với từng dự án. Tránh trường hợp các dự án của doanh nghiệp muốn đây nhanh 
tiến độ GPMB họ thường chỉ trả bồi thường cao hơn các dự án có vốn ngân sách gây 
ra sự suy bì của người dân có đất bị thu hồi giữa các dự án, gây khó khăn cho GPMB. 


6.6.2. Đối với sự phát triển kinh tế xã hội 


Sự phát triển cơ sở hạ tầng của một quốc gia phản ánh trình độ phát triển kinh tế 
cũng như phong tục tập quán và nền văn hoá của quốc gia đó. Cho nên nhìn vào bộ 
mặt đô thị người ta có thê đánh giá nền kinh tế của quốc gia này mạnh hay yếu. ở nước 
ta việc quy hoạch đã không được thực hiện trong thời gian dài do đó việc phát triển mở 
rộng đô thị mang tính tự phát, không có quy mô rõ rệt, đường phố chật hẹp, các quy 
định về kiến trúc khu phố không được thiết lập, bộ mặt đô thị xuống cấp Nguyên nhân 
của vấn đề này một phần do sự quản lí yếu kém của các cơ quan nhà nước, phần khác 
do sự tăng trưởng quá nhanh về dân số đô thị, diện tích nhà ở bình quân thấp, nhu cầu 
về nhà ở ngày càng tăng, cộng với ý thức về kiến trúc đô thị của người dân thấp, mạnh 
ai người ấy làm, ai mở rộng được bao nhiêu thì mở, gây ảnh hưởng tới việc sắp xếp lại 
đô thị cũng như xây dựng phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị. 


6.7. CHÍNH SÁCH BÒI THƯỜNG GPMB Ở MỘT SÓ NƯỚC TRÊN THÉ GIỚI 
6.7.1. Công tác GPMB ở một số nước tư bản 


Đôi với các nước trên thê giới, đât đai thuộc sở hữu tư nhân, thị trường đất đai 


165 


phát triển theo quy luật của thị trường hàng hóa và được mua bán tự do. ở phương tây 
giá đất biến động theo lô đất, còn ở những nước tư bản phát triển chế độ sở hữu tư 
nhân về đất đai được xác lập ổn định, quá trình tích lũy về đất đai lên tới đỉnh cao, thị 
trường về đất đai mang tính độc quyền và các quốc gia thường áp dụng Luật thuế đối 
với việc mua bán đất đai, không áp đặt giới hạn hành chính đối với thị trường đất đai. 
Các nước có nền kinh tế thị trường phát triển đất đai được mua bán tự do và cho thuê 
một cách rộng rãi. 


Việc chuyên nhượng và cho thuê ruộng đất được cho là một biện pháp nhằm 
nâng cao hiệu quả sử dụng đất, bởi vì đất đai khi thuộc sở hữu của các chủ sử dụng tư 
nhân mới có khả năng sinh lợi cao hơn so với chủ sử dụng đất cũ. Việc GPMB thực 
chất là việc mua và bán đất đai theo giá thỏa thuận giữa người mua và người bán nên 
việc GPMB chỉ mang tính chất thủ tục vì đất đai thuộc sở hữu tư nhân do đó 


họ có quyên đem ra trao đôi hay mua bán là tùy ý. Ngoài ra đất đai còn tham gia 
vào thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán như một nguồn đầu tư ngoại tệ. 


6.7.2. ở Trung Quốc 


Trung Quốc là một đất nước nông nghiệp. Sau cách mạng giải phóng dân tộc 
(năm 1949), Trung Quốc tiến hành cải cách ruộng đất, đưa ruộng đất cho nông dân, 
Trung Quốc tiến hành phong trào tập thể hoá nông nghiệp. Đất đai và những tư liệu 
sản xuất chủ yếu ở nông thôn được tập thê hoá. 


Trong nông nghiệp, Trung Quốc khôi phục và thừa nhận hộ nông dân như là đơn 
vị sản xuất chủ lực trong nông nghiệp. Những hộ nông dân ở nông thôn được Nhà 
nước giao đất với các quyền rộng rãi như quyền chuyên nhượng, chuyên đổi đề chuyên 
dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế ở nông thôn. Nhờ giao quyên rộng rãi về quản 
lí và sử dụng đất đai cho hộ nông dân, hàng loạt các chính sách khác về nông nghiệp, 
nông thôn Trung Quốc phát triển nhanh chóng. 


Quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá mở cửa đặt ra hàng loạt vẫn đề mới mẻ về 
quản lí đất đai đô thị, xây dựng cơ sở đầu tư nước ngoài v.v... Chính phủ Trung Quốc 
đã có những quy định mới về chính sách và pháp luật đề giải quyết các nhu cầu trên. 


Do yêu cầu của đô thị hoá và mở mang công nghiệp dịch vụ, một phần đất vốn 
được sử dụng vào kinh doanh nông nghiệp buộc phải chuyển mục đích sử dụng. Vì lợi 
ích công cộng, Nhà nước có thể tiễn hành trưng dụng theo pháp luật đối với đất đai 
thuộc sở hữu tập thê. Tiết kiệm đất, sử dụng đất đai hợp lí, bảo vệ thiết thực đất canh 
tác là quốc sách cơ bản của Trung Quốc, khi trưng dụng đất Nhà nước bỏ ra một khoản 
tiền đền bù cho cá nhân, tập thể có đất bị trưng dụng. 


Theo điều 47 luật quản lí đất đai nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa thi hành từ 
ngày 01/01/1999 quy định: 


"Đối với đất trưng dụng thì bồi thường theo mục đích sử dụng đất khi trưng 


1ó6 


dụng. 


Tiền bồi thường trưng dụng đất canh tác bao gồm: tiền bồi thường, tiền hỗ trợ 
định cư cùng với tiền bồi thường cây trồng hiện vật trên đất. Tiền bồi thường đối với 
đất canh tác bằng 6 đến 10 lần giá trị sản lượng bình quân hàng năm của 3 năm trên 
đất đó trước khi bị trưng dụng. Tiền hỗ trợ định cư được tính theo nhân khẩu nông 
nghiệp phải bố trí. Số lượng nhân khẩu phải bố trí lây theo số lượng đất bị trưng dụng 
chia cho số đất canh tác bình quân, tính theo đầu người của đơn vị trước khi bị trưng 
dụng. Tiêu chuẩn tiền hỗ trợ cho mỗi nhân khẩu nông nghiệp cần bố trí bằng 4 đến 6 
lần sản lượng bình quân của đất canh tác bị trưng dụng, cao nhất không quá 15 lần sản 
lượng bình quân 3 năm trước đó của đất bị trưng dụng. 


Mức bồi thường đất và tiền hỗ trợ định cư khi trưng dụng các loại đất khác do 
tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc căn cứ vào mức bồi thường đất đai và hỗ trợ tiền 
định cư đối với đất canh tác để quy định. 


Mức bồi thường cây trồng và hiện vật trên đất do tỉnh, khu tự trị thành phố quy 
định. 


Khi trưng dụng đất trồng rau ở ngoại ô đô thị thì đơn vị sử dụng đất phải nộp tiền 
khai khẩn khu trồng rau mới theo quy định có liên quan của Nhà nước. 


Trong trường hợp tiền bôi thường đất đai và tiền định cư theo điều này không 
đảm bảo cho người dân bị trưng dụng đất duy trì được mức sông tương đương ban đầu 
thì sau khi được tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc phê duyệt chuẩn, có thể tăng 
mức hỗ trợ nhưng tổng bồi thường đất và hỗ trợ định cư không được vượt quá 30% sản 
lượng bình quân của 3 năm trước đó trên đất bị thu hồi. 


Căn cứ vào trình độ phát triển xã hội trong những tình huống đặc biệt có thể nâng 
cao tiêu chuẩn bồi thường và hỗ trợ định cư đối với đất canh tác được trưng dụng. 


6.7.3. ở Nhật Bản 


Sau chiến tranh thế giới thứ hai, đất nước Nhật bị tàn phá nặng nè, kinh tế kiệt 
quệ đời sống nhân dân nói chung và nông dân nói riêng cực kì khó khăn. 


Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Chính phủ Nhật Bản đã tiến hành 2 cuộc cải 
cách ruộng đất: 


- Lần cải cách ruộng đất thứ nhất: Dự kiến tiễn hành rất nhiều công việc như định 
mức hạn điền cho địa chủ (không vượt quá 5 ha hộ địa chủ), chia đất và xác lập quyền 
sở hữu cho nông dân, quản tô và thanh toán tô bằng tiền v.v... Nhưng do sự chống lại 
của địa chủ và các thế lực bảo thủ nên những dự kiến cải cách ruộng đất lần thứ nhất 
không thực hiện được. 


- Trước kêt quả nửa vời của cuộc cách mạng lân thứ nhât, dưới sức ép của Mỹ, 
Nhật Bản tiên hành cuộc cải cách ruộng đât lần thứ hai. Nội dung của cuộc cải cách 
lân này bao gôm rât nhiêu vân đê như: Định mức hạn điên cho địa chủ, chia đât và xác 


167 


định quyên sở hữu đât cho nông dân, xác định quyên của Nhà nước đôi với việc trưng 
thu đât, câp đât và các quyên khác v.v... 


Cùng với hại cuộc cải cách ruộng đất Nhật Bản còn ban hành Luật đất đai nông 
nghiệp. Luật quy định những biện pháp đặc biệt nhằm đảm bảo quyên sở hữu đất đai 
của người làm nông nghiệp. 


Trước yêu cầu của việc hình thành các hợp tác xã ở nông thôn, Nhật Bản quy 
định thoả thuận về quyền quản lí và quyền sử dụng đất đai và quyền sở hữu đất đai của 
hộ thành viên tham gia hợp tác xã. 


Đất canh tác ít nhưng nhu cầu mở rộng diện tích đất công nghiệp, dịch vụ giao 
thông và hệ thống kết cấu hạ tầng rất lớn. Đề giải quyết hài hoà giữa yêu cầu sử dụng 
đất cho nông nghiệp và đất dùng cho nhu cầu kinh tế xã hội khác, Nhật Bản ban hành 
Luật về tổ chức lại ngành nông nghiệp ở những vùng cần phát triển. Luật và các biện 
pháp kinh tế, hành chính được tiến hành nhằm cùng một lúc đáp ứng các yêu cầu: 


- Ưu tiên đất cho nông nghiệp, thâm canh tăng năng suất nông nghiệp để giải 
quyết mâu thuẫn giữa đất canh tác ít lại bắt buộc phải bớt một phần dành cho các yêu 
cầu khác cho phát triển nông thôn, đô thị hoá, hiện đại hoá. Do đó Nhật Bản sớm trở 
thành quốc gia có nhiều loại cây trồng đạt năng suất cao nhất thế giới. 


- Có chính sách cụ thê để thúc đầy việc dành đất đai để phát triên công nghiệp, 
dịch vụ, giao thông v.v... Như vậy chính sách đất đai của Nhật Bản vừa từng bước thúc 
đây nâng cao hiệu quả sử dụng đất dành cho nông nghiệp vừa thúc đây chuyển dịch cơ 
cầu đất đai theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đô thị hoá. 


- Mặc dù hình thức sở hữu đa dạng, kế cả thừa nhận sở hữu tư nhân về đất đai, 
Nhà nước vẫn có quyền năng theo Luật pháp để thu hồi đất phục vụ cho các nhu cầu 
phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 


6.8. TÌNH HÌNH GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG 
TRONG NƯỚC 


6.8.1. Tình hình GPMB ở Đà Năng 


Thành phố Đà Nàng là nơi thực hiện công tác bồi thường GPMB nhanh gọn và 
có hiệu quả nhất trong toàn quốc. UBND thành phố Đà Nàng đã thành lập Ban giải toả 
mặt bằng đề thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về công tác bồi thường GPMB. Tuỳ theo 
quy mô từng dự án mà UBND thành phó thành lập Hội đồng GPMB cấp thành phố do 
Phó chủ tịch UBND thành phố làm Chủ tịch hội đồng. Các hoạt động của cơ quan 
chuyên môn dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch hội đồng GPMB, hàng tuần giao ban một lần 
và nghe báo cáo về những vẫn đề vướng mắc phát sinh. 


Việc chuẩn bị đất tái định cư cho các hộ được đi trước một bước. Đây là vấn đề 
quan trọng đặt lên hàng đầu trong toản bộ các bước công việc để đảm bảo cho việc giải 
toả được nhanh chóng. Nếu không có tái định cư thì không thể triển khai GPMB. Căn 


1ó8 


cứ vào nhu cầu giải toả, Thành phố chủ động lập các khu tái định cư để phục vụ cho 
việc GPMB đồng thời có chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất cho các hộ giải toả. 
Bên cạnh đó Thành phố còn xây dựng nhiều dãy nhà chung cư cao tầng sử dụng cho 
người có thu nhập thấp thuê hoặc cho các hộ giải toả mượn sử dụng không phải trả 
tiền, nhằm đây nhanh tiễn độ GPMB. Một số dự án còn xây nhà tạm phục vụ cho các 
hộ trong thời gian các hộ chưa được giao đất. Các hộ không vào nhà chung cư, không 
vào nhà tạm thì được hưởng số tiền thuê nhà, thời gian thuê từ 3 đến 6 tháng để sớm 
dỡ nhà bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. 


Không chỉ dừng lại ở việc khảo sát phương án GPMB và phân công nhiệm vụ 
cho các thành viên mà phải có sự phối kết hợp của địa phương và các ban ngành, đoàn 
thê trong việc tham gia vận động giải thích cho quần chúng vô chủ trương bồi thường 
thiệt hại, nghiên cứu tình hình thống kê, lập danh sách các hộ chưa thống nhất chủ 
trương GPMB để có kế hoạch triển khai kịp thời. Các tổ chức, các đoàn thể đến từng 
hộ gia đình để nghe ý kiến và giải thích những vướng mắc cho họ. Nếu chưa giải thích 
được, báo cáo cho Hội đồng để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc theo thâm quyên. 


Quy trình bồi thường GPMB của thành phố Đà Năng thực hiện qua 6 bước: 


Bước 1: Phố biến chủ trương chính sách, đơn giá, phương án và kế hoạch bồi 
thường. Tuyên truyền vận động nhân dân để tạo sự thống nhất của nhân dân với chủ 
trương của Nhà nước. 


Bước 2: Kiểm định thu thập tài liệu liên quan đến tài sản và đất thu hồi. 


Bước 3: Xét tính hợp pháp về nhà, đất để xác định mức bồi thường và vị trí đất 
để xác định đơn giá bồi thường. 


Bước 4: Lên bảng giá trị bồi thường cho từng hộ để trình thâm định. 

Bước 5: Thấm định và phê duyệt giá trị bồi thường đến từng hộ. 

Bước 6: Chi trả bồi thường cho các hộ dân. 

Những dự án không cần gấp mặt băng thì tiền hành tuần tự theo 6 bước trên . 


Trong trường hợp gấp, một thời gian quá ngắn thì sẽ thực hiện 4 phương châm tại 
chỗ là: Thành lập tổ công tác có đại diện sở, ban, ngành có liên quan tập trung, làm 
việc ngay tại hiện trường nơi giải toả, kiểm định tại chỗ, áp giá tại chỗ, thâm định tại 
chỗ, chỉ trả tiền tại chỗ còn các bước khác sẽ hoàn tất sau theo 6 bước trên. 

Giải quyết những vướng mắc khiếu nại của hộ giải toả thực hiện theo Luật khiếu 
nại tố cáo có phân công cụ thê như sau: Khiếu nại về thâm định áp dụng giá bồi 
thường thì ban quản lí dự án, chủ đầu tư, Ban giải toả bồi thường có nhiệm vụ kiểm 
tra, giải quyết và trả lời các hộ bằng văn bản đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND 
thành phố về kết quả giải toả. 


Nếu thắc mắc về chủ trương giải toả, bồi thường thì UBND các cấp có nhiệm vụ 


169 


giải thích, vận động đến từng hộ giải toả hoặc ra văn bản trả lời, nếu các hộ chưa đồng 
ý với trả lời và quyết định giải quyết thì khiếu nại lên UBND tỉnh hoặc toà án nhân 
dân cùng cấp. 


Đối với các hộ đã được vận động và có quyết định giải quyết cuốỗi cùng mà vẫn 
có tình không chấp hành thì xử lí băng biện pháp cưỡng chế. Nếu thắc mặc liên quan 
đến tính pháp lí về đất, mức bồi thường và vị trí đất thì Sở Tài nguyên và Môi trường 
chịu trách nhiệm giải thích. 

Những dự án trọng điểm, chủ tịch sẽ tiếp dân tại khu vực giải toả. Cơ quan bồi 
thường GPMB có nhiệm vụ chuẩn bị các tài liệu liên quan đến tất cả các hộ giải toả 
thuộc dự án trình khi lãnh đạo yêu cầu. Với cách làm như trên, năm 2000 thành phố 
Đà Nàng đã giải toả được 19,5 tìm đường Quốc lộ la trong vòng 3,5 tháng và giải toả 
262 hộ có nhà trên đường Hải Phòng (thành phố Đà Năng) trong vòng 1,5 tháng. 


6.8.2. Tình hình giải phóng mặt bằng ở Hà Nội 


Thành phó Hà Nội là nơi có rất nhiều dự án liên quan đến việc GPMB. Tính đến 
cuối tháng 5 năm 2003, toàn thành phố có khoảng 352 dự án liên quan đến GPMB. 
Trong đó, các dự án có đủ điều kiện là 294. Đề thực hiện các dự án đó, có 2.123 ha đất 
đã phải thu hồi, liên quan đến 49.079 hộ. Diện tích đất thu hồi của các dự án đủ điều 
kiện là 1.672 ha, số hộ liên quan của dự án đủ điều kiện là 32.510 hộ. Trong 6 tháng 
đầu năm 2003, UBND thành phố đã tô chức hội nghị giao ban với các quận, huyện về 
công tác GPMB.. Hầu hết các ý kiến của hội đồng GPMB các quận, huyện và các chủ 
đầu tư đều khẳng định rằng công tác GPMB ngày càng phức tạp và có rất nhiều những 
vướng mắc xung quanh vấn đề về cơ chế chính sách, quỹ nhà tái định cư, giá cả đền bù 
của các dự án. 


Kế hoạch GPMB năm 2003 của thành phố Hà Nội so với thực hiện năm 2002 về 
số lượng dự án không tăng nhưng về khối lượng thu hỏi đất và liên quan đến số hộ 
phải đền bù và bố trí tái định cư tăng gần 2 lần. Quy mô của các dự án lớn, có dự án 
diện tích đất thu hồi lên đến hàng trăm hecta như dự án thoát nước giai đoạn L, hạ tầng 
kĩ thuật xung quanh Hồ Tây, công viên Yên Sở, cầu Thanh Trì. Bên cạnh đó các dự án 
liên quan đến công tác GPMB có nhiều công trình phục vụ Sen Games 22 và 9 cụm 
công trình trọng điểm và nhiều dự án quan trọng của TW được đồng loạt triển khai 
trên địa bản thành phố. Do vậy yêu cầu cấp bách đặt ra cho thành phố là cần GPMB 
sớm để triển khai đảm bảo tiến độ của các dự án. 


Trong việc GPMB của thành phố khâu điều tra, khảo sát gặp rất nhiều vướng 
mắc. Tính đến đầu tháng 6 năm 2003, trong tổng số 294 dự án đã đủ điều kiện để triển 
khai GPMB hiện đã điều tra, khảo sát xong 20.000132.50ọ hộ, tỉ lệ đạt 60%. Trong đó, 
SỐ lượng dự án, hạng mục dự án đã GPMB xong, bàn giao đưa vào thi công được gần 
40 dự án. Tuy nhiên, theo ý kiến của các chủ đầu tư, một trong những khó khăn, 
vướng mắc của công tác GPMB hiện được xác định là do công tác tô chức, điều tra 


170 


nguồn gốc để lập phương án đền bù. Bởi công tác GPMB hiện nay chỗ nào cũng 
vướng mắc, không vướng về vấn đề quy hoạch thì vướng về xác định nguồn gốc đất. 
Rất nhiều dự án không thê triển khai được vì dân không đồng ý để cán bộ vảo điều tra, 
khảo sát lập phương án đền bù. 


Một khó khăn không nhỏ, làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án là nhu cầu tái 
định cư. Qua kết quả điều tra, rà soát mới nhất về nhu cầu tái định cư của tô công tác 
quỹ nhà đất thành phố cho thấy, hiện có 120 dự án có nhu cầu bố trí tái định cư với số 
lượng gần 9.000 căn hộ, lô đất. Trong đó các dự án có đủ điều kiện như có vốn đền bù, 
chuẩn bị trước quỹ nhà, quỹ đất tái định cư cần cho năm 2003 là 7.000 căn hộ, lô đất. 
Hiện nay việc chuẩn bị quỹ nhà, đất tái định cư so với nhu cầu chưa đáp ứng được, 
mới đạt tỉ lệ khoảng 50%. Nguyên nhân của tình trạng này là do trước đây việc xây 
dựng trước quỹ nhà, đất không được bố trí vốn trước mà chỉ khi nào dự án đầu tư được 
duyệt thì mới bắt đầu triển khai, một số nơi có xây dựng xong nhà lại thiếu điều kiện 
để ở như không có nước, nhà để lâu lún, nứt hoặc chưa hoàn thiện 


Trong thời gian tới Ban chỉ đạo GPMB thành phố sẽ phối hợp, kết hợp chặt chẽ 
hơn với các quận, huyện, chủ đầu tư để giải quyết những vướng mắc trong việc 
GPMB, đầy nhanh thực hiện các dự án. 


Cầu Giấy là quận có tốc độ đô thị hoá mạnh. Số lượng các dự án cần GPMB là 
rất lớn. Tuy nhiên công tác GPMB trên địa bản quận diễn ra rất chậm, chưa đáp ứng 
được yêu cầu đô thị hoá ngày một cao của quận. Nguyên nhân chính là người có đất bị 
thu hồi không chịu nhận đền bù và trao trả mặt bằng cho dự án. Điều này do chính 
sách đền bù của Nhà nước chưa phù hợp với tình hình thực tế, chưa thoả mãn được 
lòng dân, gây khiếu kiện kéo dải. 

về công tác tô chức thực hiện còn nhiều yếu kém biểu hiện cụ thể như sau: - Tuỳ 
tiện quy định hạn mức đất với các trường hợp sử dụng đất trước khi có Luật đất đai 
1993, nhân dân không đồng tình dẫn đến khiếu kiện, chậm GPMB, triển khai dự án. 


- Tuỳ tiện áp đặt người sử dụng đất vi phạm quy hoạch, vi phạm hành lang bảo 
vệ công trình để không đền bù cho người bị thu hồi. 


- Một số địa phương tự đặt ra cho các chủ dự án các khoản đóng góp xây dựng cơ 
sở hạ tầng và đóng góp khác cho xã, phường nơi có đất bị thu hồi đã dẫn đến hiện 
tượng là có chủ nhiệm hợp tác xã không kí vào phương án đền bù, đòi hỏi dự án phải 
chi phí cho địa phương khoản hỗ trợ, mà có trường hợp khoản hỗ trợ này còn cao hơn 
tổng chi phí đền bù đất cho dân. Đó là việc làm phi lí gây bất bình cho dân. Vị trí tiến 
hành các dự án GPMB hầu hết là đất đang sản xuất nông nghiệp với quy mô diện tích 
tương đối lớn và cơ cấu cây trồng phức tạp, số hộ thuộc diện bị thu hồi tương đối lớn. 
Quy mô diện tích và kết quả của việc bồi thường được thể hiện qua bảng 6. 1. 


Bảng 6.]: Quy mô diện tích và kết quả của việc bồi thường của một số dự án 


trên địa bàn quận Cầu Giấy - thành phố Hà Nội 


71 


số hộ bị |_ số hộ số hộ số hộ 
Tên | Diện tích `" thuhồi | được bồi không được không nhận 
dựán | (m? GHI đất | thường | bồi thường | bồi thường 
(hộ) đầt đất (hộ) | đất (hộ) 
Dựán1| 7.759 Đất ở 92 0 92 14 
Dự án 2| 109.500 | Nông nghiệp 180 180 0 73 
Dựán3| 5.287 | Nông nghiệp 10 6 Ạ 0 
+2HITX| +r2HTIX 
Dự án4| 560.144 | Nông nghiệp 42 19 23 0 


(Nguồn: Tổng hơn một số dự án GPMB trên địa bàn quận Câu Giấy thành phô Hà 
Nój) 

Danh mục các dự án: 

Dự án I1 - Dự án Học viện Quốc phòng 

Dự án 2- Dự án Siêu thị Bourbon Thăng Long 

Dự án 3- Dự án Trường tiểu học Nguyễn Siêu 

Dự án 4- Dự án Khu đô thị mới Nam Trung Yên 

6.8.3. Công tác GPMB của thành phố Thái Nguyên trong những năm gần 
đây 

Trong những năm gần đây tỉnh Thái Nguyên đã đây mạnh thu hút đầu tư, trong 
đó thành phố Thái Nguyên đóng một vai trò hết sức quan trọng, có nhiều dự án được 
đầu tư liên quan tới công tác GPMB. 


Tính từ năm 2000 đến 2004 Thành phố có khoảng 332 dự án liên quan đến 
GPMB. Trong đó có khoảng gần 497ha đất bị thu hồi, liên quan đến 15.348 hộ dân, 
kinh phí bồi thường khoảng 185,6 tỷ đồng. 


Nhu cầu nguồn vốn, kinh phí bồi thường GPMB cũng gia tăng theo từng năm. 
Quy trình được tiến hành theo các bước sau: 


Bước I1 : Thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tổ chức họp với 
người dân bị thu hồi đất để thông báo các quyết định, văn bản liên quan đến bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư; phát tờ khai và hướng dẫn người bị thu hồi đất tự kê 
khai. Thời gian không quá 5 ngày làm việc. 

Bước 2: Người bị thu hồi đất tự kê khai; cam kết đã nộp đủ văn bản, giấy tờ có 
liên quan về đất và tài sản trên đất bị thu hồi. Thời gian không quá 5 ngày làm việc. 


Bước 3: Hội đồng bôi thường, hỗ trợ và tái định cư tổ chức kiểm kê thực tế về 


172 


đất và tài sản gắn liền với đất bị thu hồi và lập biên bản kiểm kê đất đai, tài sản của 
từng người bị thu hôi đất. Thời gian không quá 30 ngày làm việc. 

Bước 4: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tổng hợp, phân loại và họp 
xét xác định các trường hợp được bồi thường, hỗ trợ, không được bồi thường và dự 
kiến tái định cư (nếu có). Thời gian không quá 15 ngày làm việc. 


Bước 5: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công khai các hạng mục được 
bồi thường, hỗ trợ, không được bồi thường và dự kiến tái định cư (nếu có) chỉ tiết đến 
từng người bị thu hồi đất và niêm yết công khai tại thôn, bản, xóm, tổ dân phó. Thời 
gian không quá 5 ngày làm việc. 


Bước 6: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư họp với người bị thu hồi đất 
giải quyết những kiến nghị, vướng mắc (nếu có). Thời gian không quá 5 ngày làm 
VvIỆc. 

Bước 7: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lập phương án bồi thường 
trình Hội đồng thâm định bồi thường của tỉnh xem xét thâm định. Thời gian không quá 
5 ngày làm viỆc. 


Bước §: Hội đồng thấm định bồi thường của tỉnh thâm định và lập tờ trình, trình 
duyệt phương án bồi thường. Thời gian không quá 5 ngày làm việc. 

Bước 9: Cấp có thâm quyền phê duyệt phương án bồi thường. Thời gian không 
quá 5 ngày làm việc. 

Bước l0: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư họp thông báo công khai 
phương án bồi thường được phê duyệt và giải quyết những vướng mắc (nếu có). Thời 
gian không quá 5 ngày làm việc. 

Bước I1 : Chủ đầu tư xây dựng công trình lập hồ sơ thu hỏi đất trinh Sở Tài 
nguyên môi trường thẩm định. Thời gian không quá 15 ngày làm việc. 

Bước 12: Hội đồng thâm định bôi thường của tỉnh thâm định dự toán và trình 
duyệt dự toán. Thời gian không quá 1Š ngày làm việc. 

Bước 13: Cấp có thâm quyền quyết định phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ. 

Thời gian không quá 1Š ngày làm việc. 

Bước¡4: Chủ đầu tư xây dựng công trình tổ chức thanh toán kinh phí bồi thường 
cho từng người bị thu hồi đất. Thời gian không quá 5 ngày làm việc. 

Bước I 5 : Người bị thu hồi đất tự tháo đỡ, di chuyên tài sản, bản giao mặt bằng 
cho Chủ đầu tư xây dựng công trình. Thời gian không quá 30 ngày làm việc Bước 16: 
Chủ đầu tư xây dựng công trình lập hồ sơ quyết toán kinh phí bồi thường hỗ trợ trình 
cơ quan tài chính thâm tra theo quy định. Thời gian không quá 30 ngày làm việc. 

Trên đây là quy trình tiến hành công tác bồi thường GPMB dành cho tất cả các 
dự án. Nhưng tuỳ từng địa phương cụ thê quy trình này có sự thay đôi. 


173 


6.9. CÁC TIỂU CHUẨN QUỐC TẺ VÉ BÒI THƯỜNG VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 


(Do chuyên gia tư vẫn Cecilhood trình bày tại hội nghị hội thảo công tác bồi 
thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Chính phủ Việt Nam tô chức tại 
Hà Nội tháng II năm 2000) 


- Trong trường hợp thật cần thiết hoặc đảm bảo được quyền lợi cho cá nhân trong 
hộ gia đình ít bị ảnh hưởng thì mới tiễn hành thu hồi đất hoặc nhà bắt buộc. 


- Cá nhân, hộ gia đình và tổ chức bị ảnh hưởng sau khi tái định cư và nhận tiền 
bồi thường phải có cuộc sống tết hơn hoặc ít nhất là không kém hơn đời sống của họ 
trước lúc bị di dời. 

- Phải thiết lập hệ thống thông lệ giải quyết tranh chấp độc lập dựa trên cơ sở cơ 
cấu toà án hiện hành hoặc các hình thức khác có sự tham gia của những người làm 
công tác hoà giải đã được đảo tạo để giải quyết bất cứ tranh chấp có liên quan đến bồi 
thường hay tái định cư khác. 


- Tái định cư kế cả bồi thường phải được xem xét và xử lí trên cơ sở các quyền 
được hưởng của hộ gia đình cá nhân, hộ gia đình và tổ chức bị ảnh hưởng cũng như 
nguyên tắc tái định cư chứ không dựa trên khả năng thanh toán bồi thường có đủ 
nguồn ngân sách 4ê trang trải tất cả các khoản bôi thường và các chi phí tái định cư 
khác trước khi tiễn hành công tác tái định cư. 


- Những người không có đất mà đang chiếm đất bất hợp pháp hoặc có chứng cứ 
đang chiếm đất bất hợp pháp mà được Chính phủ hoặc bất kì cơ quan nào xác nhận 
không có tranh chấp trong khoảng thời gian nhất định (thường là I hay 2 năm) thì 
được bồi thường tài sản và được cấp nhà ở hợp lí. 


- Tiến hành một số biện pháp để ngăn chặn những người cố tình chiếm đất bất 
hợp pháp khi một dự án được công bố nhằm kiếm tiền bồi thường. Công tác tái định 
cư đặc biệt đối với những dự án lớn được lên kế hoạch kĩ lưỡng trước khi tiễn hành và 
chuẩn bị phương án tái định cư thích hợp. Những phương án này là hết sức cần thiết 
trước khi dự toán ngân sách cuối cùng cho việc thực hiện dự án được thông qua. 


- Phải tiến hành thảo luận với cộng đồng dân cư sở tại, nơi bị thu hồi đất và nơi 
tái định cư, về các vấn đề liên quan đến tái định cư trên cơ sở tham gia đầy đủ và chân 
thực, phải được nhất trí với tất cả các cá nhân, hộ gia đình, tô chức và cộng đồng dân 
cư bị ảnh hưởng đối với tất cả các vẫn đề liên quan trước khi tiến hành công tác bồi 
thường GPMB và tái định cư. 


- Các phương án tái định cư phải được thống nhất với tất cả các cộng đồng dân 
cư và đại diện cá nhân, hộ gia đình, tô chức bị ảnh hưởng. 

- Phải luôn luôn đặc biệt xem xét đến tái định cư và bồi thường những người gặp 
khó khăn về thể xác hoặc tinh thần như: Người già, người độc thân hay phụ nữ goá 
chồng, người thiếu giáo dục, thiếu hiểu biết về văn hoá sắc tộc. 


174 


- Trước khi công bố một dự án hay công trình của Chính phủ phải tiễn hành điều 
tra dân số với tất cả những người và tổ chức chắc chắn bị ảnh hưởng. Làm như vậy để 
giảm thiểu khả năng người dân cô tình chiếm diện tích đất bị ảnh hưởng nhăm đòi tiền 
bồi thường. Rất ít khả năng có thể khắc phục được các hoạt động đầu cơ của những 
người nhận biết tiềm năng mảnh đất sẽ được sử dụng cho một dự án hay công trình của 
Chính phủ và mua mảnh đất đó với mục đích duy nhất là thu lợi nhuận đầu cơ. Đây là 
một đặc điểm của tất cả các thị trường đất đai và gần như không thê tránh được, mặc 
dù tiễn hành đánh thuế rất nặng đối với những lợi nhuận như vậy. ở nhiều nước, Chính 
phủ sẽ thuê các nhà cô vấn pháp luật và đánh giá độc lập phục vụ cho những người bị 
ảnh hưởng. 


- Chính phủ không liên quan đến công tác thu hồi đất hay bôi thường đất đai 
trong các trường hợp nhà đầu tư là tư nhân. 


- Các nhà đầu tư tư nhân phải mua đất hay quyền sử dụng đất từ người sở hữu và 
tuân theo các yêu cầu đã định trước. 


- Giá tiền bồi thường do nhà đầu tư tư nhân thanh toán cho chủ sở hữu hoặc 
người chiếm đất là một giao dịch kinh doanh tư nhân giữa hai bên. 


- Tất cả việc mua đất hay nhà ở cũng như giá thực tế thanh toán phải được báo 
cáo lên cơ quan địa chính và định giá của Chính phủ trước khi đất đó được bán. 


- Tất cả các cá nhân, hộ gia đình và tổ chức bị ảnh hưởng phải được bồi thường 
đầy đủ, sao cho sau khi tái định cư họ có được đời sống ít nhất là bằng hoặc tết hơn 
đời sống của họ trước khi di dời. Các đối tượng này bao gồm cả những người gián tiếp 
chịu ảnh hưởng bắt lợi và những người có đất bị thu hồi. 


- Công tác bồi thường phải được tiến hành không thiên vị, phải công bằng minh 
bạch và nhất quán. Những quyền này được quy định đây đủ trong luật đất đai hoặc các 
văn bản dưới luật. 

- Việc bồi thường phải được thương lượng một cách dân chủ, giữa cá nhân và hộ 
gia đình bị ảnh hưởng mà không phải chịu bất kì một áp lực chính thức hay không 
chính thức nào. 


- Phải tiễn hành bồi thường cho cá nhân và hộ gia đình bị ảnh hưởng trước khi họ 
buộc phải di chuyên khỏi chỗ ở cũ. 

Quốc tế đều công nhận rằng: Duy nhất để quyết định bồi thường công bằng và 
đầy đủ do thiệt hại về đất đai và công trình là dựa trên cơ sở giá thị trường thực tế vào 
thời điểm hiện tại của đất đai và công trình bị thu hồi. 

- việc định giá đất và công trình để tính toán bôi thường luôn luôn phải dựa trên 
cơ sở thực tiễn hoạt động thị trường đất đai. Nơi nào không thể xác định được chứng 
cứ của việc mua bán, cho thuê bàn giao đối với đất đai hay công trình tương đương thì 
áp dụng biện pháp dựa trên khả năng sinh ra thu nhập của đất đai hoặc công trình. 


175 


- Trong một số trường hợp không có bằng chứng về hoạt động mua bán trên thị 
trường thì các công trình đó có thể được định giá trên cơ sở khấu hao chi phí có điều 
chỉnh, phù hợp với đặc điểm của từng công trình định giá. 


Trong nhiều năm qua, nhiều nước đã thừa nhận rằng, các khung giá không bao 
giờ là chính xác và đáng tin cậy. Chúng luôn lạc hậu vào thời điểm ban hành, chúng 
mang tính cứng nhắc và nhân tạo. Ngay cả khi có sự điều chỉnh của chính quyền địa 
phương thì khung giá không đảm bảo bao hàm được số lượng rất lớn của các loại hay 
sự thích hợp, tình trạng và tính hấp dẫn khác nhau của đất và công trình. 


- Công tác định giá được tiến hành trong vòng 3 tháng. Khi đang thanh toán bồi 
thường, bất cứ việc định giá nào đã qua 3 tháng vào thời điểm thanh toán bồi thường 
sẽ được thực hiện lại. 


- Người bị ảnh hưởng có quyên khiêu nại sô tiên định giá đât đên một cơ quan 
độc lập hoặc toà án nêu họ không đông ý với việc định giá 


- Việc bồi thường luôn phải được thống nhất và thực hiện trước khi nhà hoặc đất 
bị thu hồi và người dân phải di đời. 

- Phải thảo luận đầy đủ về bồi thường và các vấn đề khác có liên quan đến tái 
định cư với tất cả các cá nhân, tổ chức và cộng đồng dân cư sẽ bị ảnh hưởng hoặc có 
tham gia vào quá trình tái định cư. Bản thân việc bồi thường bằng cách giao đất, nhà ở 
thường là chưa đủ, phải đảm bảo rằng các cá nhân, hộ gia đình, tô chức bị ảnh hưởng 
sẽ có được đời sống tết hơn hoặc ít nhất là bằng với đời sống của họ trước đó. 


- Phải có hỗ trợ bố sung cho tất cả các cá nhân, hộ gia đình sẽ bị mất thu nhập do 
bị tái định cư đặc biệt, họ không thể duy từ nghề nghiệp trước đây và phải đào tạo lại 
Những người chịu ảnh hưởng bất lợi bởi các dự án hoặc công trình khác của Chính 
phủ mà không bị mất đất hay nhà ở phải được hưởng các biện pháp khắc phục ảnh 
hưởng hoặc bồi thường những ảnh hưởng bắt lợi đó. 


- Theo thông lệ quốc tế, điều quan trọng nhất là tách biệt các công tác thu hôi đất 
bồi thường và tái định cư khỏi công tác hoạch định chính sách thanh tra và kiềm tra 
các công tác có liên quan đến bồi thường và tái định cư. 


- Ở nhiều quốc gia công tác địa chính, định giá đất thu hồi đất cho những công 
trình của Chính phủ và tái định cư thường là trách nhiệm của một cơ quan duy nhất. 
Những quy định về tài chính, xây dựng các nguyên tắc chỉ tiêu và kiểm toán công tác 
chỉ tiêu phục vụ thu hồi đất và tái định cư thường là trách nhiệm của Bộ Tài chính 
hoặc Kho bạc. 

- Việc thanh tra, kiểm tra hoạt động mà công trình xây dựng của một dự án và 
các hoạt động tái định cư thường là trách nhiệm của một cơ quan khác tiếp nhận. Còn 
việc giải quyết khiếu nại về bồi thường là trách nhiệm của một cơ quan riêng biệt 
khác. 


176 


- Tại các nước đang phát triển, đất đai, nhà ở thường được dùng làm phương tiện 
bồi thường chính khi thu hồi đất đai hoặc nhà cửa. Trừ khi người bị ảnh hưởng trên cơ 
sở thông tin đầy đủ, tự nguyện yêu câu bằng tiền. Tại các nước phát triển, tiền mặt 
thường được sử dụng làm hình thức chỉ trả bồi thường duy nhất, trừ khi người bị ảnh 
hưởng yêu cầu hình thức bôi thường khác. 


Trong trường hợp người được bồi thường gây khó khăn mà không có lí do chính 
đáng, họ buộc phải di chuyển, việc bồi thường và tái định cư lâu dài sẽ được giải quyết 
bởi một cơ quan độc lập hoặc toà án. 


6.10. CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY CỦA NHÀ NƯỚC VÈẺ BÓI THƯỜNG GPMB 
6.10.1. Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 


Điều 17: Đất đai, rừng núi, sông hỗ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, 
nguồn lợi ở vùng biên, thêm lục địa và vùng trời, phần vốn và tài sản do Nhà nước đầu 
tư vào các xí nghiệp, công trình thuộc các ngành và lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, 
khoa học, kỹ thuật, ngoại giao, quốc phòng, an ninh cùng các tài sản khác mà pháp 
luật quy định là của Nhà nước, đều thuộc sở hữu toàn dân. 


Điều 1§: Nhà nước thống nhất quản lí toàn bộ đất đai theo quy hoạch và pháp 
luật bảo đảm sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. 


Nhà nước giao đât cho các tô chức và cá nhân sử dụng ôn định lâu dài. 


Tổ chức và cá nhân có trách nhiệm bảo vệ, bồi bố, khai thác hợp lí, sử dụng tiết 
kiệm đất, được chuyển quyền sử dụng đất được Nhà nước giao theo quy định của pháp 
luật. 


Điều 58: Công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp của cải để dành, nhà ở 
tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vốn và các tài sản khác trong doanh nghiệp hoặc 
trong các tổ chức kinh tế khác; đối với đất được Nhà nước giao thì sử dụng theo quy 
định tại Điều 1 7 và Điều 1 8. 


6.10.2. Bộ luật dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Điều 173: Quyên sở hữu 

Điều 176: Căn cứ xác lập quyền sở hữu 

Điều 177: Căn cứ chấm dứt quyền sở hữu 

Điều 180: Chiếm hữu tài sản có căn cứ pháp luật 

Điều 738 - 774: Quy định thừa kế quyền sử dụng đất. 

6.10.3. Luật đất đai 

6. 10.3.1. Luật đất đai 1993 (sửa đổi bổ sung 1998 và 2001) 


Điều l1 : Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lí. 


177 


Điều 3 : 

I- Nhà nước bảo hộ quyên và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. 

2- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có quyền chuyền đổi, chuyển 
nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất. 

Điều 12: Nhà nước xác định giá các loại đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng 
đất, thu tiền khi giao đất hoặc cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường 
thiệt hại về đất khi thu hồi đất. Chính phủ quy định khung giá các loại đất đối với từng 
vùng và theo từng thời gian. 

Điều 28: Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất nào thì có quyền 
thu hồi đất đó. 

6. 10.3.2. Luật đất đai 2003 

Điều 5 : "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước đại diện chủ sở hữu, Nhà 
nước quyết định quyên định đoạt đối với đất đai." 

Điều 10 : Quy định những đảm bảo cho người sử dụng đất. 

Điều 38-40 : Quy định khi thu hồi đất 

Điều 42 : Quy định bồi thường, tái định cư khi người có đất bị thu hồi. 

Điều 44-45: Quy định thẩm quyền thu hồi đất. 

Điều 105-121 : Quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. 

6.10.4. Chính sách bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi dết Chính sách 
bồi thường của Chính phủ 

a. Quyết định số 1 86/HĐBT ngày 31/05/1990 của Hội đồng bộ trưởng quy định: 

Người sử dụng đất nông nghiệp, đất có rừng vào mục đích khác phải đền bù thiệt 
hại về đất nông nghiệp, đất có rừng cho Nhà nước và bồi thường thiệt hại về tài sản 
cho người có đất bị thu hồi đề giao cho mình sử dụng. 

b. Nghị định số 90/CP ngày 17/08/1994 của Chính phủ: 

Ban hành quy định về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào 
mục đích quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Theo quy định tại 
Nghị định này thì khi Nhà nước thu hồi đất, người bị thu hồi đất được đền bù thiệt hại 
về đất đai và tài sản. 

* Đối với thiệt hại về đất: Nhà nước có thể bồi thường băng đất (bồi thường 
tương đương so với đất bị thu hồi) hoặc bằng tiền (theo giá đất cùng hạng hoặc cùng 
loại của đất bị thu hồi). Đối với đất ở tại đô thị thì được bồi thường chủ yếu bằng nhà 
hoặc bằng tiền. Đối với đất đâu thầu, đất cho thuê thì được đền bù tương đương giá trị 
của đất tính theo thời giá sử dụng còn lại. Giá đất để tính bồi thường thiệt hại do 
UBND tỉnh, thành phó trực thuộc TW ban hành theo khung giá đất do chính phủ quy 


178 


định (khung giá đất của Nghị định 87/CP ngày 17/08/1994) 

* Đối với thiệt hại về tài sản: Nhà ở, vật kiến trúc và các công trình gắn liền với 
đất được bôi thường bằng giá trị hiện có của công trình. Cây hàng năm và vật nuôi trên 
đất có mặt nước được bồi thường bằng giá trị sản lượng thu hoạch một vụ. 

c. Nghị định số 22 II9981NĐ-CP ngày 24/04/1998 của Chính phủ về việc đền bù 
thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất. 

Sau 4 năm thực hiện, Nghị định 901CP đã được thay thế băng Nghị định 22/1 
998/NĐ-CP. Nghị định này áp dụng chung cho môi trường hợp bị Nhà nước thu hồi 
đất. 

* Đèn bù thiệt hại về đất: Nguyên tắc và điều kiện được bồi thường đất, giá đất 
tính bồi thường (theo giá Nhà nước quy định nhân với hệ số K). 

* Đèn bù thiệt hại về tài sản gắn liền với đất: Bao gồm đền bù thiệt hại về nhà, 
công trình kiến trúc, đền bù thiệt hại về hoa màu, mồ mả, đền bù thiệt hại trong trường 
hợp giao đất tạm thời, cùng với cách tính mức bồi thường cho giá trị của tài sản bị 
thiệt hại. 

* Chính sách hỗ trợ: Bao gồm hỗ trợ ôn định sản xuất đời sống, trợ cấp ngừng 
sản xuất kinh doanh, trợ cấp mất chỗ làm việc, trợ cấp cơ sở hạ tầng bị mất, trợ cấp 
chuyên đổi nghề nghiệp, điều kiện xác định các khoản hỗ trợ và các chính sách hỗ trợ 
khác. 

* Lập khu tái định cư để thực hiện GPMB thu hồi đất: Bao gồm lập khu tái định 
cư, điều kiện bắt buộc phải có khu tái định cư, nguồn vốn xây dựng khu tái định cư. 

* Tổ chức thực hiện bồi thường GPMB: Căn cứ vào quyết định thu hồi đất của cơ 
quan Nhà nước có thâm quyên, căn cứ vào quy mô, đặc điểm và tính chất của từng dự 
án, UBND cấp tỉnh chỉ đạo thành lập Hội đồng bồi thường thiệt hại GPMB cấp huyện. 

d. Thông tư số 14511998/TT/BTC ngày 04/11/1998 của Bộ Tài chính về việc 
hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/NĐICP ngày 24/04/1998. 

* Phương pháp xác định hệ số K để định giá đất tính đền bù thiệt hại: - Hệ số K 
được xác định theo quan hệ tỉ lệ giữa giá đất tính theo khả năng sinh lợi với giá đất do 
UBND cấp tỉnh quy định. 

- Hệ số K được xác định theo quan hệ giữa giá chuyên quyên sử dụng đất thực tế 
với giá đất do UBND cấp tỉnh quy định. 

- Xác định hệ số K và giá đất đền bù cho một số trường hợp đặc biệt. 

* Lập phương án đền bù thiệt hại GPMB: 

- Xác định mức đền bù cho dự án sử dụng đất phải chỉ trả. 


- Xác định mức đền bù, trợ cấp cho từng chủ sử dụng đất bị thu hồi e. Các Thông 


179 


tư, Nghị định liên quan. 


- Thông tư 116/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 
số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định 
cư khi Nhà nước thu hồi đất. 


- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, 
hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 


- Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương 
pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất. 


- Thông tư 114/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 
số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất 
và khung giá các loại đất. 


Chỉ thị số 05/2004/CT- TTg ngày 9/2/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
triên khai thi hành Luật Đắt đai năm 2003. 


Nghị định số 181/2004/NĐ- CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành 
Luật Đất đai. 


- Thông tư 69/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc sửa đôi 
bồ sung Thông tư 116/2004/TT-BTC. 


BẢNG PHỤ LỤC ĐƠN GIÁ BỎI THƯỜNG NHÀ CỬA, VẬT KIÊN TRÚC 


(Quyết định của UBND tỉnh số 4005/20041QĐ-UB ngày 04 tháng 11 năm 2004 
về việc ban hành bộ đơn giá bôi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất) 


A. Đơn giá bồi thường theo phân loại nhà 


TT Loại nhà 1 Đơn vị 1 hơn gia Đơn vị Đơn giá 
I Nhà 1 tầng lớp máy ngói,ƒbro xỉ măng. 
| Nhà xây gạch xỉ, lợp mái fibro xi măng 
II |Chiều cao đến 3m đ/mˆXD 299.000 
12 |Chiều cao từ 3m đến 33m đmXD | 319000 
13 |chiều cao trên 3,3m đmXD | 339000 
2 _ |Nhà xây gạch xỉ, lợp mái ngói 22v/mˆ đ/m XD 
21 |Chiểu cao đển3m đmXD | 329000 
2.2 |Chiều cao từ 3m đến 3,3m đm XD 349.000 
23 |Chiều cau trên 3 3m đm XD | 369000 
h Nhà xây gạch chỉ d 110, lợp mái fibro xi măng 
3.1 |chiều cao đến 3m đmXD | 364000 
3⁄2 |Chiều cao từ 3m đến3,3m đmXD | 373.000 
33. |Chiểucao trến33m đmXD | 395.000 
4 —_ |Nhà xây gạch chỉ d 110, lợp mái ngói 22v/mˆ 
41 |Chiểucao đến 3m đmXD | 408.000 


180 


đm XD 


4.2 |Chiều cao từ 3m đến 3,3m 414.000 
43 _ |Chiểu cao trên 33m đmXD | 436.000 
II. [Nhà 1 tầng lợp mái ngói fibro xỉ măng có máng thượng 
| Nhà xây gạch xỉ, lợp mái fibro xi măng 
11 |Chiều cao đến 3m đmXD | 382000 
12 |Chiều cao từ 3m đến 3,3m đmXD | 395000 
13 |Chiễểucaotrên 33m đmXD | 421.000 
2 _ |Nhà xây gạch xỉ, lợp mái ngói 22v/m' 
21 |chiềucao đếh 3m đmXD | 407000 
2.2 |chiều cao từ 3m đến 33m đmXD_ | 418.000 
243 lchiều cao trên3,3m đmXD | 487000 
3 __ |Nhà xây gạch chỉ d 110, lợp mái ngói 22v/mˆ 
31 |Chiều cao đến 3m đmXD | 419000 
3.2 |Chiều cao từ 3m đến 3,3m đ/m XD 433.000 
3.3 |Chiều cao trên 3,3m đ/mˆXD 483.000 
4 Nhà xây gạch chỉ di 10, lợp mái fibro xi măng 
4.1 |chiều cao đến 3m đmXD | 380.000 
4.2 |chiều cao từ 3m đến 33m đmXD | 394.000 
4.3 |Chiều cao trên 3,3m đ/mˆXD 438.000 
II |Nhà 1 tầng có hiên tây máng thượng 
| Nhà xây gạch xỉ, lợp mái fibro xi măng 
11- |miều cau đến 3m đmXD | 454000 
12 |chiều cao từ 3m đến 3,3m đmXD | 477000 
13 |Chiều cao trên3,3m đmXD | 497000 
2 |Nhà xây gạch xi, lợp mái ngói 22vlm” đm XD 
2.1 |chiều cao đến 3m đ/mˆXD 476.000 
2.2 |Chiều cao từ 3m đến 3,3m đ/m XD 490.000 
23- |Chiểucaotrên 33m đmXD | 540.000 
3 __ |Nhà xây gạch chỉ d 110, lợp mái ngói 22v/mˆ 
3.1 |Chiều cao đến 3m đmXD | 486.000 
3⁄2 |Chiều caotừ 3m đến3,3m đmXD | 515.000 
33  |Chiều cao trên 3,3m đm XD | 565.000 
4 Nhà xây gạch chỉ d220, lợp mái fibro xi măng 
41 - |Chiễu cao đến Š0¡ đmXD | 568.000 
4.2 |chiều cao từ 3m đến 3,3m đm XD 578.000 
44 |chiỀucaoiriên33m đmXD | 619000 
5 [Nhà xây gạch chỉ d220, lợp mái ngói 22v/m? đ/mˆXD 
5.1 |Chiều cao đến3m đmXD | 571.000 
5.2 |Chiều cao từ 3m đến 3,3m đm XD 582.000 
5.3 |chiều cao trên3,3m đ/mˆXD 640.000 
IV |Nhà 1 tầng mái bằng không có gác xép, quét vôi ve 
II |Nhà xây gạch xỉ 
II1 |Chiều cao đến 33m đ/m “sàn 778.000 
L2 |Chiều cao trên 3,3m đ/mˆsàn 811 .000 


181 


2 |Nhà xây gạch ch d110 
2.1 |Chiều cao đến 3.3m đím sản | §54.000 
2.2 |chiều cao trên 3.3m đm sàn | §93.000 
3 _ INhà xây gạch chỉ d220 
3.1 |chiều cao đến 3,3m đ/mˆsàn 909.000 
3.2 _ |Chiều cao trên 3,3m đ/msàn 960.000 
V __ |Nhà 1 tầng mái bằng không có gác xép, sơn vôi 
| Nhà xây gạch xỉ 
11 |Chiều cao đến 3.3m đm sàn | 992.000 
12 |Chiều cao trên3,3m đ/m sàn _ | 1.054.000 
2 —_ |Nhà xây gạch chỉ d 110 đm sản 
2.1 |Chiều cao đến 33m đím sản | 1.032.000 
3 _—_ |Nhà xây gạch chỉ d220 đ/m sàn 
3.1 |Chiều cao đến 3,3m đím sản | 1.086.000 
3.2 |Chiều cao trên 3,3m đmsàn | 1.161.000 
VI Nhà I tầng mái bằng có gác xép bằng bê tông cốt thép, quét vôi 
| Nhà xây gạch xỉ 
11 |Chiều cao đến 3.3m đm sàn | 56,000 
1⁄2 |Chiều cao trên 3,3m đm sàn | 665.000 
2 — |Nhà xây gạch chỉ đạo đím “sàn 
2.1 |chiều cao đến 3.3m đím sản | 610.000 
2.2__ |chiều cao trên 3,3m đm sàn | 731.000 
3 |Nhà xây gạch chỉ d220 đím sàn 
3.1 |Chiều cao đến 3.3m đm sàn | 676.000 
3.2 _ |Chiều cao trên 3.3m đmsản | §42.000 
VH Nhà 1 táng mái băng có gác xép băng bê tông cất thép, sơn vôi 
l Nhà xây gạch xỉ 
11 |Chiều cao đến 3,3m đím sản | 724.000 
12 |Chiều cao trên 3,3m đím sản | §94.000 
2 Nhà xây gạch chỉ d 110 
2.1 |Chiều cao đến 3.3m đím sản | 753.000 
2⁄2 |Chiều cao trên 3,3m đím sản | 933.000 
3 |Nhà xây mạch chỉ d220 đ/m sàn 
3.1 |Chiều cao đến3.3m đím sản | §17.000 
32 |Chiềucaotrn33m _ đm sản | | 048.000 
VII |Nhà 2 tầng có gác xép băng bê tông cắt thép 
1 |Kếtcấu khung BTCT chịu lực, sàn bê tông cốt thép, | đím sàn 988.000 
xây tường chèn gạch chỉ d220 sơn vôi 
Kết cấu tường chịu lực xây gạch chỉ d220, sàn bê đím sản 905.000 
tông cốt thép, sơn vôi 
3 |Kết cấu khung BTCT chịu lực, sàn BTCT, xây tường|  đím sàn 791.000 


chèn gạch chỉ d220 quét vôi ve 


182 


đ/m sàn 


tông cốt thép, quét vôi ve 


4 _ |Kết câu tường chịu lực xây gạch chỉ d220, sàn bê 712.000 
tông cốt thép, quét vôi ve 
IX_ |Nhà 2 tầng không có gác xép bê tông cốt thép 
z z z 2 
1 |Kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực, sàn BTCT, | đímSsàản | 1078.000 
xây tường chèn gạch chỉ d220, sơn vôi 
2 _ |Kết cấu tường chịu lực xây gạch chỉ d220, sản bê đím“sàn _ | 1.005.000 
tông cất theo sơn vôi 
z z 2» 
3 __ |Kết cấu khung BTCT chịu lực, sàn BTCT, xây tường|  đímsản 872.000 
chèn gạch chỉ d220 quét vôi ve 
4 Kết cầu tường chịu lực xây gạch chỉ 220, sàn bê đ/m sàn 805.000 


B. Đơn giá bồi thường hệ thống điện, nước lắp đặt trong nhà, ngoài nhà 


L |Hệ thống điện lắt trong nhà 
1 |Nhà I tầng lợp mái ngói fibro xi măng đm XD | 29.000 
2_ Nhà 1 tầng mái bằng và nhà 2 tâng trở lên 
2.1 |Tầng I đím sàn | 29.000 
2.2 |Tầng 2 trở lên đím sàn | 23.000 
II |Hệ thông cấp thoát nước lăp đặt trong nhà 
(tính từ điêm đâu nôi phân Phôi dịch vu) 
1_ [Nhà I tầng lợp mái ngói fibro xi măng đm XD | 29.000 
2_ Nhà 1 tầng mái bằng và nhà 2 tầng trở lên 
2.1 |Tầng I đim sàn | 29000 
2.2 |Tầng2trởlên đm sàn | 23.000 
II Hệ thông điện và cấp thoát nước lặp đặt ngoài nhà 
Hệ thống điện và cấp thoát nước lắp đặt ngoải nhà ở tính theo số lượng kiêm 
đếm thực tế và giá trị thị trường tại thời điểm kiểm đếm 


C. Đơn giá chỉ tiết bồi thường theo thành phán công việc 


TT Tên công việc Đơn vi Đơn øiá 
L_ |Nền nhà 
L_ |Láng nền không đánh màu đ/m” 12.500 
2 |Láng nền có đánh màu đ/m. 14.000 
3_ |Láng GRANITO nền sản đím” 111.000 
4_ |Láng nền gach hoa XM 200x200 đ/m” 50.000 
5 |Lát nền gạch men TQ 300x300 đ/mˆ 62.000 
6 _ |Đầm bê tông gạch vỡ đ/m” 195.000 
7_ |Đầm xỉ, vôi đ/mÌ 150.000 
IỊ _|Trâần nhà + T ường đ/m` 
L_ |Trần vôi rơm đ/mˆ trần 78.500 
2_ |Trằầncótép đím” trần 56.000 


183 


3_ |Trần gỗ đán đm trần | — 66,000 
4 |Trần gỗ trẻ đím trần | 166.000 
5 _ |Trần gỗ đổi gầm gỗ đím trần | 219.000 
6 - |Trần nhựa (018% 6} đím” trần 95.000 
7 lỐp tường gỗ đổi đ/m” 191.000 
8_ lÓp tường bằng tắm nhựa đím” 67.000 
HI |Mfóng nhà 
I_ [Đóng cọc tre đ/m nền 140.000 
2___ |Xây móng đá hộc đ/m' 320.000 
3_ |Đỗ bê tông móng đá I x2 M200 đímÌ 492.000 
IV |Sản xuât + Lâp dụng cât thév móng 
L_ |SXLD cốt thép móng y nhỏ hơn 10 đ/kg 9.5000 
2 |SXLD cất thép móng y từ 10 đến nhỏ hơn hoặc bằng 10.000 
18 đ/kg 
3_ |SXLD cốt thép móng v> l8 đ/kg 11.000 
v_ |Các loại cửa 
l |cửa nhôm kính 5 ly 
LI_ |SXLD cửa đi, cửa số ( nhôm màu ) đ/mˆ 420.000 
12_ |SXLD vách nhôm kính ( nhôm màu ) đ/m” 380.000 
13 |SXLD cửa đi, cửa số ( nhôm trắng ) đím” 360.000 
14`.|SXTD vách nhôm kinh ( hôm trắng đím” 300.000 
2_ |Cửa gỗ 
21 |Khuôn đơn gỗ lim đím” 130.000 
2'2- |Khuôn kéo gể lim đím” 260.000 
243 |Khuôn đơn gỗ nhóm 4 đím” 60.000 
2.4. |Khuôn kéo số hóm 4 đím” 130.000 
2.5 |Cửa đi panô kính gỗ lim đ/m/ 670.000 
2:6 - |cka số kính øố lim đím” 540.000 
2-7 _ |cka đi Panô gỗ lim đím” 750.000 
2.8_ |cửa số Panô gỗ lim đím” 700.000 
2.9 |cửa đi panô kinh gỗ nhóm 4+5 đ/m” 290.000 
2.10 |cửa sổ kính gỗ nhóm 4+5 đ/m/ 270.000 
2.11 |cửa đi panô ,øỗ n hom 4+5 đ/mŸ 310.000 
2.12 |Cửa số uống Panô đ/m” 290.000 
D.Đơn giá bồi thường công trình phụ tạm, chuồng trại chăn nôi 
TT [Tên công việc Đơnvị |Đơn giá 
| lông trình phụ tạm 
I1 |Tường xây gạch chỉ 220 lợp ngói fibro xi măng, nên đầmxi |đm XD | 491.000 
2_ |Tường xây gạch chỉ 220 lợp ngói giây đầu, tranh, nền đầm xi |đm XD | 435.000 
3. [Tường xây gạch chỉ I10 lợn ngói fibro xi măng, nền đằmxi |đm XD | 345.000 
4_ |Tường xây gạch chỉ 110 lợp giây dầu, tranh, nền đầm xỉ đm XD | 290.000 
5 |Tường xây gạch xi lợp ngói fibro xi măng, nên đầm xỉ đm XD | 279.000 
6_ |Tườntg xây gạch xỉ lợp giây dầu, tranh, nền đầm xi đm XD | 223.000 


184 


7 |Tường tranh. Tre, cót ép, mái cầu phong lï tô tre lợp rạ đm XD | 112.000 
8 Tường vách đất, mái tranh tre, cột kèo gøÖ, cửa ván dép, nền lđm XD | 165.000 
Tường xây gạch đất mái tranh tre, cột kèo gỗ, cửa ván ép, nền 
9_ lđấy đ/m XD | 213.000 
Tường tranh tre, cót ép, gỗ dán mái ngói, giây dâu, fibro xi 
10 lmăng đ/mˆ XD | 135.000 
II |Nhà tiểu, nhà tắm độc lập 
1 |Tường xây gạch chỉ I10 nền láng vữa, xi măng đánh màu đ/m” XD | 279.000 
2 |Tường xây gạch xi nền láng vữa, xi mănG đánh màu đ/m” XD | 206.000 
HI |Chuông trại chăn nuôi 
Tường xây gạch xỉ lợp giây dầu, tranh tre, fibro xi măng, nền |đm XD | 291.500 
l llát gạch đỏ 
Tường xây gạch xỉ lợp giây dầu, tranh tre, fibro xi măng, nền 
2 |láng xi măng đánh màu đ/m” XD | 270.500 
Tường xây gạch xỉ lợp giấy dầu, tranh tre, fibro xi măng, nền 
3 láng xi măng không màu đ/m” XD | 255.000 
IV |Bênước 
Bề xây gạch chỉ 220 khối tích < 4m” có nắp đan bê tông đm ” | 716.000 
2 |Bề xây gạch chỉ 220 khối tích < 4m” không có nắp đan bê đ/m” 622.000 
tông 
3. |Bề xây gạch chỉ 220 khối tích < 0m” có nắp đan bê tông đm` | 497.000 
4 |Bề xây gạch chỉ 220 khối tích < I0m” không có nắp đan bê đm ` | 403.000 
tông 
Bề xây gạch chỉ 220 khối tích > I0m” có nắp đan bê tông đ/m” 487.000 
6 |Bề xây gạch chỉ 220 khối tích > l0m không có nắp đan bê đím” | 395.000 
tông 
7 |Bề xây gạch chỉ 110 có nắp đan bê tông đm ` | 487.000 
8 |Bề xây gạch chỉ 110 không có này đan bê tông đ/mÌ 424.000 
9 |Bề xây gạch xỉ có nắp đan bê tông đm ` | 498.000 
10 |Bề xây gạch xi không có nắp đan bê tông đm ` | 403.000 
II |Bề xây gạch xi măn(g có nắp đan bê tông đ/m 573.000 
12_ |Bê xây gạch xi măng không có nắp đan bê tông đ/m” 463.000 
vẽ |Giêng nước 
Giêng xây gạch chỉ > 220 
1.1 |Đường kính D< Im 
1.1.1 |Sâu<4m đm” |262.500 
1.1.2 |Sâu >4m đm” |272.000 
12 |Đường knhD>Im 


185 


1.2.1 |Sâu <4m đm` |247.000 
1.2.2 |Sâu >4m đm `” |256.500 
2 |Giêng xây gạch chỉ < 110 
2.1 |Đường kính D< Im 
2.1.1 |Sâu <4m đm` |232.000 
2.1.2 |Sâu >4m đm` |237.500 
2.2. |Đường kính D> IM 
2.2.1 |sâu< 4m đm` |228.500 
2.2.2 |sâu >4m đm` |232.000 
3. |Giếng ông buy bê tông 
3.1 |sâu<4m đm ` |325.000 
3.2 |Sâu > 4m đm` | 348.500 
4_ |Giêng kẻ đá khoan 
4.1 |Đường kính D< Im 
4.1.1 |sâu <4m đm ” |198.500 
4.1.2 |Sâu> 4m đm `” |226.500 
4.2 |Đường kính D> Im 
4.2.1 |Sâu <4m đm` |192.500 
4.2.2 |Sâu >4m đm` |217.500 
5 |Giếng xây gạch xỉ 
5.1 |Đường kính D< Im 
5.1.1 |Sâu<4m đm` |305.500 
5.1.2 |Sâu > 4m đím” |317.500 
5.2 |Đường kính D> lm 
5.2.1 |Sâu<4m đm` |384.500 
5.2.2 |Sâu >4m đm ` |290.000 
6 |Giêng xây đá hộc 
6.1 Đường kính D < lIm 
6.1.1 |Sâu<4m đm ` |237.500 
6.1.2 |Sâu>4m đm` |250.000 
6.2  |Đường knhD> Im 
6.2.1 |Sâu<4m đm` |214.500 
6.2.2 |Sâu>4m đm` |231.000 
7 |Giếng đào đất 
7.I |Đường kính D< Im 
7.1.1 |Sâu<4m đm` |48.000 
7.1.2 |Sâu >4m đm` |57.000 
7.2 |Đường kính D> lIm 
7.2.1 |Sâu<4m đm `” |40.000 
7.2.2 |Sâu >4m đm `” |52.000 


186 


BẢNG PHỤ LỤC ĐƠN GIÁ BÒI THƯỜNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 


TT Tên công trình Đơn vị Đơn giá 
I1 |Cống tròn y75 m 1754.500 
Cống tròn yloo m 1786.000 
3 |Công tròn yi50 m 2.237.500 
4 |Công tròn y200 m 3.483.000 
5 |Công bản khẩu độ 75 m 2.008.000 
6 |Công bản khẩu độ 100 m 2.745.000 
7 |Cống bản khâu độ 150 m 3.152.500 
8 lCống bản khâu độ 200 m 3.800.000 
9_ |Rãnh dọc thoát nước xây đá hộc (0,75 x 0,75) m 869.000 
10 |Xây rãnh đá hộc hình thang 0,4 x (1,2; 0,4) m 208.500 
I1 |Rãnh dọc thoát nước xây gạch đỏ (0,75 x 0,75) m 505.000 
12 |Rãnh dọc tam giác bê tông 0,5 x 1,2 m 149.000 
13 [Bê tông rãnh hình thang 0,4 x (12; 0,4) m 175.000 
14 |Kè xây đá (h = 2m) m 3.304.000 
15 |Kè phòng hộ bê tông (h = 2m) 3.460.000 


BẢNG TÓNG HỢP ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN 


TT Tên công trình Đơn vị Đơn øgiá 
I |LoạiA 

1 |Mặt đường m' 38.000 
2_|Nên đường m' 21.000 
II |Loại B 

I |Mặt đường m' 32.000 
2 _|Nền đường m' 29.000 


BẢNG PHỤ LỤC ĐƠN GIÁ BỎI THƯỜNG THIỆT HẠI VẺ CÂY TRÒNG 


A. Đơn giá bồi thường cây ăn quả 


TT 01401 Xso độ Tiêu chuẩn phân loại Đơn vị tỉnh Ni số: 
quy định (đ) 
Mít các loại, mặt |Đường kính thân ở độ cao 1,3m lớn hơn Cây 400.000 
40cm 

độ tối đa Đường kính thân ở độ cao 1,3 lớn hơn Cây 250.000 
350cây/ha 30 đến 40cm 

Đường kính thân ở độ cao L,3m lớn hơn Cây 130.000 
20 đến 30 em 

1 Đường kính thân ở độ cao 1,3m lớn hơn Cây 100.000 
10 đến 20 em 

Đường kính thân ở độ cao 1,3m lớn từ Š Cây 50.000 


đên mêm 


187 


* Các trường hợp còn lại, chia ra 


Cây cao hơn l,3m Cây 10 000 
Cây cao từ 0,5 đến I,3m Cây 5.000 
Cây cao dưới 0,5m Cây 2.000 
L.Cây ghép hoặc giết 
Đường kính tán lớn hơn 8m Cây 4.000.000 
Đường kính tán lớn hơn 7đến 8m Cây 3.500.000 
Đường kính tán lớn hơn 6 đến 7m Cây 3.000.000 
Đường kính tán lớn hơn Š đến 6m Cây 2.500.000 
Nhãn các loại Đường kính tán lớn hơn 4 đến 5m Cây 2.000.00 
mật độ tối đa Đườn g kính tán lớn hơn 3 đến 4m Cây 1.500.00 
400 cây/ha Đường kính tán lớn hơn 2 đến 3m Cây 700.000 
Đường kính tán lớn hơn I đên 2 m Cây 200.000 
Đường kính tán xuống cha ra 
Cây cao hơn l-Š5m Cây 150.000 
Cây cao hơn 1 đến I,5m Cây 75.000 
Cây cao hơn 0,5 đến Im Cây 30.000 
Cây cao dưới 0,5m Cây 15.000 
H_Cáy giống gieo từ hạt: 


Tiêu chuẩn phân loại và đơn giá đền bù tương tự như cây giống 
ghép hoặc chiết 
(Đối với cây có đường kính tán < Im giá bồi thường cây giống từ 
hạt bằng 50% cây ghép hoặc chiết). 


Đường kính tán lớn hơn 7m Cây 3.000.000 
Đường kính tán lớn hơn 6 đến 7m Cây 2.500.000 
Đường kính tán lớn hơn Š đến 6m Cây 2.000.000 
Vải các Đường kính tán lớn hơn 4 đên 5m Cây 1.500.000 
loại (chiết Đường kính tán lớn hơn 3 đến 4m Cây 1.000.000 
và ghét Đường kính tán lớn hơn 2 đến 3m Cây 500.000 
một đô tối đa Đường kính tán lớn hơn l1,5 đến 2 m Cây 300.000 
400cây/ha Đường kính tán lớn hơn Ï đến 1,5m Cây 100.000 
Đường kính tán nhỏ hơn Im, chia ra 
Cây cao hơn lm Cây 75.000 
Cây cao hơn 0,5 đến Im Cây 30.000 
Cây cao dưới 0,5m Cây 20.00 
Đường kính tán lớn hơn 4m Cây 400 .000 
Đường kính tán lớn hơn 3 đến 4m Cây 300.000 
Cam các Đường kính tán lớn hơn 2 đến 3m Cây 160.000 
loại mậtđộ  |Đường kính tán lớn hơn I đến 2m 
tối đa §00/ha Đường kính tán từ 1m trở xuống chia ra: 
Cây cao hơn lm Cây 50.000 
Cây cao hơn 0,5 đến Im Cây 30.000 
Cây cao dưới 0,5m Cây 15.000 
Đường kính tán lớn hơn 5m Cây 300.000 
Đường kính tán lớn hơn 4 đến 5m Cây 250.000 


186 


Bưởi các Đường kính tán lớn hơn 3 đến 4m Cây 200.000 
loại mật Đường kính tán lớn hơn 2 đến 3m Cây 150.000 
5 độ tối đa Đường kính tán lớn hơn 1 đến 2 m Cây 50.000 
450 Đường kính tán từ Im trở xuống, chia ra: 
cây/ha Cây cao hơn lm Cây 30.000 
Cây cao hơn 0,5 đến Im Cây 15.000 
Cây cao dưới 0,5m Cây 10.000 
Đường kính tán lớn hơn 3m Cây 200.000 
Chanh các Đường kính tán lớn hơn 2 để 3m Cây 150.000 
loại- mặt Đường kính tán lớn hơn l đến 2m Cây 100.000 
6 đô tối đa Đường kính tán từ 1m trở xuống, chia ra 
850 cây /ha Cây cao hơn Ïm Cây 50.000 
Cây cao hơn 0,5 đến Im Cây 30.000 
Cây cao dưới 0,5m Cây 10.000 
Đường kính tán lớn hơn 4m Cây 300.000 
Đường kính tán lớn hơn để 4m Cây 200.000 
Quýt các  |Đường kính tán lớn hơn 2 đến 3m Cây 150.000 
7 |loại, mật độ Đường kính tán lớn hơn lđến 2m Cây 80.000 
tối đa Đường kính tán từ Im trở xuông chia ra: 
800 cây/ha  |Cây cao hơn lm Cây 50.000 
Cây cao hơn 0,5 đến m Cây 20.000 
Cây cao dưới 0,5m Cây 10 000 
8 |quất mặt Đường kính tán lớn hơn 3m Cây 100 000 
đô tôi đa Đường kính tán lớn hơn 2 đến 3m Cây 80.000 
I 500 Đường kính tán lớn hơn I đến 2m Cây 60.000 
cây/ha Đường kính tá từ Im ở xuống chia ra: 
Cây cao hơn lm Cây 30.000 
Cây cao hơn 0,5 đến Im Cây 15.000 
Cây cao dưới 0,5m Cây 8 .000 
Đường kính tán lớn hơn 4m Cây 200.000 
Đường kính tán lớn hơn 3 đên 4m Cây 150.000 
9_ |Quất hồng Đường kính tán lớn hơn 2 đến 3m Cây 100.000 
bì. mật đô Đường kính tán lớn hơn 1 đến 2 m Cây 60.000 
tối đa Đường kính tán từ 1m trở xuống, chia ra: 
900cây/ha  |Cây cao hơn Im Cây 50.000 
Cây cao hơn 0,5 đến Im Cây 20.000 
Cây cao dưới 0,5m Cây 5.000 
Đường kính tán lớn hơn 5m Cây 400.000 
Đường kính tán lớn hơn 4 đến 5m Cây 300.000 
Hồng Đường kính tán lớn hơn 3 đến 4m Cây 200.000 
xiêm mật Đường kính tán ớn hơn 2 đến 3m Cây 150.000 
10 [đô tối đa Đường kính tán lớn hơn I đến 2m Cây 100.000 
600 Đườn øg kính tán từ I m trở xuống chia ra: 
câv/ha Cây cao hơn Ïm Cây 50.000 
Cây cao hơn 0,5 độ Im Cây 30.000 
cây cao dưới 0,5m Cây 5.000 
Đường kính tán ớn hơn 5m Cây 300.000 


189 


Đường kính tán lớn hơn 4 đến 5m Cây 250.000 
Đường kính tán lớn hơn 3 đến 4m Cây 200.000 
Vú sữa, mật _ |Đường kính tán ớn hơn 2 đến 3m Cây 150.000 
I1 Độ tối đa — |Đường kính tán ớn hơn 1 đến 2m Cây 100.000 
500cây/ ha Đường kín tán từ Im trở xuông. chia ra: 
Cây cao hơn l m Cây 50.000 
Cây cao hơn 0,5 đến 1m Cây 30.000 
Cây cao dưới 0,5m Cây 10.000 
Đường kính tán lớn hơn 5m Cây 200.000 
Đường kính tán lớn hơn 4 đến 5m Cây 150.000 
Đường kính tán lớn hơn 3 đến 4m Cây 100.000 
Trứng gà, Đường kính tán lớn hơn 2 đến 3m Cây S0.000 
12 mật độ tối Đường kính tán lớn hơn l đến 2m Cây 50.00 
đa 550 cây/ha Đường kính tán từ Im trở xuống, chia ra: 
Cây cao hơn l m Cây 30.000 
Cây cao bơn 0,5 đẹp Im Cây 10.000 
Cây cao dưới O,Šm Cây 5.000 
Đường kính tán lớn hơn 5m Cây 500.000 
13 Hồng các Đường kính tán lớn hơn 4 đến 5m Cây 400.000 
loại. mặt Đường kính tán lớn hơn 3 đến 4m Cây 300.000 
độ tối đa Đường kính tán lớn hơn 2 đên 3m Cây 200.000 
600 Đường kính tán lớn hơn 1 đến 2 m Cây 150.000 
câv/ha Đườn g kính tán từ 1m trở xuống, chia ra: 
Cây cao hơn l m Cây 100 000 
Cây cao hơn 0,5 đến 1m Cây 50.000 
Cây cao dưới 0,5m Cây 15.000 
Đường kính tán lớn hơn 5m Cây 160.000 
Đường kính tán lớn hơn 4 đến 5m Cây 120.000 
Đường kính tán lớn hơn 3 đến 4m Cây 100 000 
Thị, mậtđộ  |Đường kính tán lớn hơn 2 đến 3m Cây S0.000 
14 tôi đa Đường kính tán lớn hơn I đến 2 m Cây 50.000 
400 cây/ha Đường kính tán từ Im trở xuống, chia ra : 
Cây cao hơn l m Cây 30.000 
Cây cao hơn 0,5 đến 1m Cây 10 000 
Cây cao dưới 0,5m Cây 5.000 
Đường kính tán lớn hơn 5m Cây 600.000 
Đường kính tán lớn hơn 4 đến 5m Cây 450.000 
Đường kính tán lớn hơn 3 đến 4m Cây 350.000 
Đường kính lán lớn hơn 2 đến 3m Cây 250.000 
15 Xoài, mật Đường kính tán lớn hơn I đến 2m Cây 100.00 
độ tối đa Đườn øg kính tán từ Im trở xuống, chia ra: 
500 cây/ha Cây cao hơn l m Cây 50.000 
Cây cao hơn 0,5 đến Im Cây 30.000 
Cây cao dưới 0,5m Cây 10.000 
Đường kính tán lớn hơn 5m Cây 450.000 


190 


Đường kính tán lớn hơn 4 đến 5m Cây 350.000 

Muỗn, Đường kính tán lớn hơn 3 đến 4m Cây 250.000 

quéo- sấu.  |Đường kính tán lớn hơn 2 đến 3m Cây 150.000 

16 một đô tối Đường kính tán lớn hơn I đến 2 m Cây 100.000 

đa 400 Đường kính tán từ Im trở xuống, chia ra: 

cây/ha cây cao hơn Im Cây 50.000 

cây cao hơn 0,5 đến 1m Cây 30.000 

cây cao dưới 0,5m Cây 10.000 

17 Khế, chay, Đường kính tán lớn hơn 5m Cây 300.000 
me, tai Đường kính khuôn hơn 4 đến 5m Cây 250.000 

Chua, mât Đường kính tán lớn hơn 3 đến 4m Cây 200.000 

đô tối đa  |Đường kính tán lớn hơn 2 đến 3m Cây 150.000 

400 Đường kính tán lớn hơn I đến 2m Cây 100.000 

cây/ha Đường kính tán từ Im trở xuống, chia ra: 

Cây cao hơn 2m Cây 50.000 

Cây cao hơn I đên 2m Cây 20.000 

Cây cao hơn 0,5 đên Im Cây 5.000 

Cây cao dưới 0,5m Cây 2.000 

18 | Nhót, mặt |Tán rộng lớn hơn 5m” mĩ 10.000 

độ tối đa |Tán rộng từ 3 - 5m” m° 5.000 

500 Tán rộng nhỏ hơn 3m” mĩ 2.000 

cây/ha  |Chưa leo lên gian cụm 2.000 
19 Cà Phê, | Đường kính tán lớn hơn 3m Cây 100.000 
mật độ tối Đường kính tán lớn hơn 2 đến 3m Cây s0.000 

đa 1000 |Đường kính tán lớn hơn 1 đến 2 m Cây 60.000 
cây/ha  |Đường kính tán nhỏ hơn hoặc băng Im Cây 10.000 
Chiêu cao lộ thân lớn hơn 5m Cây 300.000 
Chiêu cao lộ thân lớn hơn 4 đến 5m Cây 250.000 
20 |Dừa. mặt Chiêu cao lộ thân lớn hơn 3 đến 4m Cây 200.000 
độ tối đa Chiêu cao lộ thân lớn hơn 2 đên 3m Cây 160.000 
600 chiêu cao lộ thân lớn hơn 1 đến 2m Cây 120.000 
câylha chiêu cao lộ thân từ 0,5 đến Im Cây s0.000 
chiêu cao lộ thân dưới 0,5m Cây 50.000 

Chưa lộ thân Cây 30.000 
Chiêu cao lộ thân lớn hơn 5m Cây 250.000 
Chiêu cao lộ thân lớn hơn 4 đến 5m Cây 200.000 
Cau, mặt |Chiêu cao lộ thân lớn hơn 3 đến 4m Cây 150.000 
21| đôtốiđa |Chiêu cao lộ thân lớn hơn 2 đên 3m Cây 100.000 
800 Chiêu cao lộ thân lớn hơn 1 đên 2m Cây 50.000 

cây/ha  |Chiều cao lộ thân từ 0,5 đến Im Cây 20.000 

Chiêu cao lộ thân dưới 0,5m Cây 10.000 

Chưa lộ thân Cây 5.000 


19] 


22 _| Táo các loại, |Đường kính gôc (cách mặt đât 20cm) Cây 200.000 
mật lớn hơn 25em 
độ tôi đa _ |Đường kính gốc lớn hơn 20 đên 25cm Cây 150.000 
500 Đường kính gôc lớn hơn 1Š đên 20cm Cây 100 000 
cây/ha  |Đường kính gôc lớn hơn 10 đến 15cm Cây 80.000 
Đường kính gốc lớn hơn 5 đến 10 em Cây 50.000 
Đường kính sốc nhỏ hơn 5cm. chia rạ: 
Cây cao hơn 2m Cây 30.000 
Cây cao hơn 1 đến 2m Cây 10 000 
Cây cao hơn 0,5 đên lm Cây 2.000 
Cây cao dưới 0,5m Cây 1.000 
23 Đường kính tán lớn hơn 5m Cây 200.000 
Đường kính tán lớn hơn 4 đến 5m Cây 150.000 
Đường kính tán lớn hơn 3 đến 4m Cây 100.000 
Ôi các Đường kính tán lớn hơn 2 đến 3m Cây 70.000 
lại, mật Đường kính tán lớn hơn l đến 2 m Cây 30.000 
độ tối Đường kính tán từ 1m trở xuống, chia ra: 
đa 550/ha  |Cây cao hơn lm Cây 10 000 
Cây cao dưới Ì m Cây 5.000 
Đường kính tán lớn hơn 4m Cây 300.000 
Đường kính tán lớn hơn 3 đến 4m Cây 250.000 
Na các  |Đường kính tán lớn hơn 2 đên 3m Cây 1 50.000 
loại mật |Đường kính tán lớn hơn I đến 2 m Cây 100 000 
24 | độ tối đa Đường kính tán từ im trở xuống, chia ra: 
1000 Cây cao hơn l,5m Cây 30.000 
Cây/ha cây cao hơn 1 đên I,5m Cây 20.000 
Cây cao hơn 0,5 đên 1m Cây 10.000 
cây cao dưới 0,5m Cây 5.000 
Đường kính tán lớn hơn 4m Cây 250.000 
Đường kính tán lớn hơn 3 đến 4m Cây 180.000 
25 |Lê, mộtđô |Đường kính tán lớn hơn 2 đên 3m Cây 120.000 
tối đa Đường kính tán lớn hơn 1 đến 2 m Cây S0.000 
1000 Đường kính tán từ im trở xuống, chia ra: 
cây/ha Cây cao hơn 2m Cây 20.000 
Cây cao hơn I đến 2m Cây 10.000 
Cây cao dưới Ïm Cây 5.000 
Đường kính tán lớn hơn 4m Cây 200.000 
Đào mân, Đường kính tán lớn hơn 3 đến 4m Cây 150.000 
mơ, lựu Đường kính tán lớn hơn 2 đến 3m Cây 100.000 
26 | mật độ tỗi Đường kính tán lớn hơn l đến 2 m Cây 50.000 
đa 600 Đường kính tán từ Im trở xuông, cha ra: 
cây/ha  |Cây cao hơn 0,5 đến Im Cây 10.000 
Cây cao từ 0,5m trở xuông Cây 5.000 
27 | Nho,mật |Tán lá rộng hơn 5mˆ Cây 20.000 
độ tôi đa  |Tán lá rộng từ 3 đến 5 mˆ Cây 15.000 


192 


500  |Tán lá rộng nhỏ hơn 3 mÏ Cây 10.000 
cây/ha  |Loại chưa leo lên giản Cụm 3.000 
Đường kính gốc (cách mặt đât 20cm) Cây 60.000 
lớn hơn 20cm 
Đường kính gộc lớn hơn 10 đến 20cm Cây 40.000 
Đường kính gôc lớn hơn 5 đên mêm Cây 20.000 
28 |Đu đủ, mật Đường kính gôc nhỏ hơn 5em, chia ra: 
độ tối đa  |Cây cao hơn 2m Cây 10.000 
200 cây/ha |Cây cao hơn 1 đên 2m Cây 5.000 
Cây cao hơn 0,5 đên Im Cây 2.000 
Cây cao dưới 0,5m cây 200 
Cây có buồng hơn I0 nải Cây 40.000 
Cây Có buồng từ 5 đến 10 nải Cây 30.000 
Cây có buồng dưới 5 nải và cây đã ra Cây 20.000 
Cây chưa ra buông, chia ra: 
29 | Chuối các |Cây cao hơn 2m (đo sát mặt đất đến Cây 10.000 
loại, mật cuống lá) 
độ tối đa  |Cây cao hơn 1 đến 2m (đo sát mặt đất Cây §.000 
1.600 cây/ha |đến cuống lá) 
Cây cao dưới im (đo sát mặt đất đến Cây 5.000 
cuồng lá) 
Dưa các |Môi gôc có từ 3 quả trở lên gôc 4.000 
loại: Mỗi gôc có dưới 3 quả sốc 2.500 
chuyên |Gốc sắp có quả gôc 1.500 
30 | canh 50.000 
cây/ha;  |Gốc mới trồng 3 tháng trở lên 
Xen canh gố b 500 
10.000 
cây/ha 
Đường kính tán lớn hơn 4m Cây 150.000 
Đường kính tán lớn hơn 3 đến 4m Cây 100.000 
Dâu ăn  |Đường kính tán lớn hơn 2 đến 3m Cây 50.000 
quả, mật _|Đường kính tán lớn hơn 1 đên 2 m Cây 30.000 
31 | độ tối đa Đường kính tán từ im trở xuông, chia ra: 
§00 Cây cao hơn 2m Cây 10.000 
cây/ha  |Cây cao hơn I đến 2m Cây 5.000 
Cây cao hơn 0,5 đên 1m Cây 2.000 
Cây cao dưới 0,5m Cây 1.000 
Đường kính tán lớn hơn 4m Cây 100.000 
Đường kính tán lớn hơn 3 đên 4m Cây 80.000 
Đường kính tán lớn hơn 2 đến 3m Cây 50.000 
Roi, dâu |Đường kính tán lớn hơn 1 đên 2m Cây 20.000 
32 lda, mật độ Đường kính tán từ Im trở xuÕng, chia ra: 
tốiđa  |Cây cao hơn 2m Cây 15.000 


193 


500 cây/ha |Cây cao hơn I đến 2m Cây 10.000 
Cây cao hơn 0,5 đên 1m Cây 5.000 
Cây cao dưới 0,5m Cây 2.000 
Đường kính tán lớn hơn 4m Cây 300.000 
Đường kính tán lớn hơn 3 đến 4m Cây 200.000 
Thanh  |Đường kính tán lớn hơn 2 đên 3m Cây 100.000 
mai. mật |Đường kính tán lớn hơn 1 đến 2 m Cây 50.000 
33 | đô tối đa Đường kính tán từ Im trở xuống, chia ra: 
s00 Cây cao hơn 2m Cây 20.000 
cây/ha  |Cây cao hơn I đên 2m Cây 15.000 
Cây cao hơn 0,5 đến Im Cây 10.000 
Cây cao dưới 0,5m Cây 5.000 
B. Đơn giá bồi thường các loại hoa màu 
TT|Ị Tên cây Tiêu chuẩn phân loại Đơn vị Đơn 
ơi4(đì 
Khoai Loại có củ to chưa được thu hoạch m. 1.000 
1 lang Loai có củ nhỏ Sa 800 
Loại chưa có củ — 600 
2_ |Khoai sọ, LoaI có củ sắc cho thu hoạch _ 5.000 
khoai tây, mật Loai cây cao từ 30cm trở lên chưa có củ ¬ 2.500 
độ, tiêu chuân |Loai cây cao từ 10 đên dưới 30cm chưa có m 1.500 
5 hốc /mỸ Loại mới tra củ đã mọc mầm cao đưới loạn m S00 
Loai trồng trên 9 tháng mỗi hốc từ 5kg củ hốc 30.000 
3 Sẵn dây  |Loại trồng từ 6 đến 9 tháng mỗi hốc từ 5 kg hốc 20.000 
củ trở xuống 
Loai trồng từ 3 đến 6 tháng hốc 10.000 
Loại trồng chưa đến 3 tháng hồ ° 5.000 
Củ từ, mật đô |Loại có củ từ lkg/hôc trở lên Si 5.000 
4 tôi đa Loai có củ nhỏ hơn lkg/hôc Xe 3.000 
15.00 hôc/ha |Loại chưa có củ m S00 
Củ dong, mật |Loại mỗi gốc bình quân từ Ikg trở lên m 2.800 
5_ |độ tôi đa Loại mỗi gốc bình quân nhỏ hơn Ikg „ 2.000 
20.000hóc/ha |Loại chưa có củ mí 1.000 
6 sắn tàu, — |Loai có củ từ lkg/hốc trở lên hốc 1.500 
mật độ tối đa |Loại có củ nhỏ hơn Ikg/hốc hốc 1.000 
11.000hốc/ha |Loại chưa có củ hốc 300 
Các loại đỗ |Loai cây đã có hoa sắp cho thu hoạch m 1.500 
tương. đỗ đen |Loai cây cao hơn hoặc bằng 15cm chưa có 1Ð S00 
7 | đỗ xanh, mật , : 
độ tối đa Loại mới tra hạt đên nảy mâm cao dưới _ 500 
IS5cm 
50-60 


194 


8 Đâu đũa.  |Loai có quả : ˆ 2.000 
cô ve, mật |Loại chưa có quả dây leo từ 0,5 đên Im m 1000 

độ tối đa _ [Loại trồng 2 đến 3 lá mí 500 

10 cây/mÏ 

Xu hào, mật |Loại có củ lớn hơn 0,5kg/củ mí 3.000 
9 | đôtối đa - |Loai có củ nhỏ hơn hoặc bằng 0.5kg/củ m. 2.500 

5-6Cây/m2 |Loại mới trồng m° 700 
Loại có năng suất lớn hơn 2kg/ mˆ m° 2.000 
10 Raucải  |Loai có năng suất từ 1 đến 2kg/ m° m° 1.500 

các loại — |Loai có năng suất dưới lkg/ m” m 500 
Loại đang thu hoạch m 3.000 
II | Các loại rau |Loại chưa thu hoạch mỉ 1.000 

tương tư 

Loại có năng suất lớn hơn 0,5kg/m” m° 4.000 
12 Hành tỏi  |Loại có năng suất từ 0,5kg/m” trở xuống m° 3.000 
Loại chưa có củ m° 1.500 
13 | Rauthơm |Loại có năng suất lớn hơn 0,6kg/m” mí 5.000 
các loại _ |Loại có năng suất nhỏ hơn hoặc bằng m 3.000 
Loại có quả (tính theo diện tích tán lá) SH 3.000 
14 | Bâu,bíđỏ |Loại chưa có quả HHh 2.000 
Loại cao hơn 20cm sắp cho thu hoạch = 3.500 
15 Cây súp  |Loại mới ra hoa 1 2.500 

lơ, cà rốt _ |Loại mới trồng m° 500 
cây đã có hoa có quả mí 4.700 
16 Dưahấu |Cây chưa ra quả mí 3.500 
các loại |Loại mới trồng mí 1 000 
I7| Câyrau |Loạicaotren35em m 3.000 
ngót Loại cao từ 35 cái trở xuông sp 2.000 
18 | Câycần |Loạicho thu hoạch 2kg/mP m° 5.000 
tây  |Loại cho thu hoạch nhỏ hơn 2kg/m” m 3.000 
Susu,bí |Loại đã thành giàn (xác định theo diện tích m 5.000 

19| xanh, mật độ 
tối đa Loại chưa leo gian hốc 2.000 
500cây/ ha 
20 Cà chua,  |Loại có quả chưa được thu hoạch mˆ 3.000 
các loại ca |Loại chưa có quả mỸ 1.000 
khác 

21 |Gừng,nghệ  |Loại cho năng suất củ từ Ikg/m” trở lên mĩ 7.000 
và các loại Loại cho năng suất củ nhỏ hơn Ikg/m” m° 5.000 
tương tự Loại mới trồng và củ rất nhỏ m' 1.000 


195 


22 | Ớtcác loai |Loại có quả chưa được thu hoạch mÏ 5.000 
Loại chưa có quả mí 3.000 
Loại có củ chưa cho thu hoạch m° 1.000 
23 Lạc Loai trên 3 lá nhưng chưa có củ m° 700 
Loại trồng từ 3 lá trở xuống m° 300 
24 Ngô các  |Loại có bắp nhưng chưa thu hoạch m° S00 
loại, mật  |Loại từ 7 lá trở lên chưa có bắp m” 500 
Đô tối đa4_ |Loại trồng dưới 7 lá mỸ 300 
cây /m” 
25 |Mía các loai |Loai có đường kính lớn hơn 3cm cao trên Cây 3.000 
(chiều cao Loại có đường kính từ 2 đến 3cm cao l,5 Cây 2.500 
tính đến LoaI có đường kính nhỏ hơn 2cm, cao dưới Cây 2.000 
ngọn thân) Loại mới trồng có 2 ngọn hoặc thân/hốc hốc 800 
26 | Manép _ |Chưa đến thời kì nhỏ mỹ 2.500 
BI Mạ tẻ Chưa đên thời kì nhô I — 2.000 
28 Luanêp |Chưa được thu hoạch - n 1.500 
Lúa từ đẻ nhánh đến trô = 800 
29 Lúa tẻ Chưa được thu hoạch m 1.200 
Lúa từ đẻ nhánh đến trỗ mí 700 


C.Đơn giá bồi thường cây lấy nhựa. cây lấy gỗ, cây lấy vỏ, cây lấy dầu 


TT Tên cây Tiêu chuẩn phân loại Đơn vị | Đơn giá(đ) 
Dẻ, xả cừ, xoan, |Cây có đường kính thận đọ ở độ cao L,3m : 
1 phi lao, bạch đàn, |so với mặt đất lớn hơn loạn, chiều cao mm 400.000 
sa mộc, keo, mỡ |hơn 4m 
và Các loại gỗ Cây có đường kính thân đọ ở độ cao 
tương tự — |1,3mso với mặt đất lớn hơn kiêm, chiều | m 300.000 
cao dưới 4m 
Cây có đường kính thân đo ở độ cao L3m|_ Cây 300.000 
lớn hơn 40cm 
Cây có đường kính thân đo ở độ cao l3m| Cây 250.000 
lớn hơn 35 đến 40cm 
Cây có đường kính thân đo ở độ cao Cây 200.000 
1,3m lớn hơn 30 đến 35cm 
Cây có đường kính thân đo ở độ cao Cây 150.000 
1,3m lớn hơn 25 đến 30cm 
Cây có đường kính thân đo ở độ cao Cây 100.000 
1,3m lớn hơn 20 đến 25cm 
2_ | Thông mã vĩ (mật |Cây có đường kính thân đo ở độ cao l3m| Cây 70.000 


đô tiêu chuân 


lớn hơn 15 đến 20cm 


196 


Cây có đường kính thân đo ở độ caol3m| Cây 25.000 
lớn hơn 10 đến 15cm 
Cây có đường kính thân đo ở độ cao Cây 7.000 
1,3m lớn hơn 5 đến 10cm 
Các trường hợp còn lại chia ra: Cây 
Cây cao hơn 2,5m Cây 5.000 
Cây cao hơn 2m đến 2,5m Cây 4.000 
Cây cao hơn 1,5m đến 2m Cây 3.000 
Cây cao hơn Im đến I,5m Cây 2.000 
Cây cao dưới Im Cây 1.500 

Gạo, đa và các Cây có đường kính thận đọ ở độ cao m3 175.000 

loại cây gỗ tương |1,3m so với mặt đất lớn hơn kiêm, chiều 

tự cao hơn 4m 
Cây có đường kính thân đo ở độ cao m3 125 .000 
1,3m so với mặt đất lớn hơn kiêm, chiều 
cao dưới 4m 
Ccây có đường kính thân đo ở độ cao Cây 850.000 
1,3m lớn hơn 40cm 
Cây có đường kính thân đo ở độ cao Cây 700.000 
1,3m lớn hơn 35 đến 40em 
Cây có đường kính thân đo ở độ cao l3m|  CÂY 450.000 
lớn hơn 30 đến 35cm 
Cây có đường kính thân đo ở độ cao Cây 350.000 
1,3m lớn hơn 25 đến 30em 
Cây có đường kính thân đo ở độ cao Cây 250.000 
1,3m lớn hơn 20 đến 25em 
Cây có đường kính thân đo ở độ caol3m| Cây 150.000 
lớn hơn 15 đến 20cm 
Cây có đường kính thân đo ở độ cao Cây 50.000 
1,3m lớn hơn 10 đến I5em 
Cây có đường kính thân đo ở độ cao Cây 15.000 
1,3m lớn hơn 5 đến 10cm 

Thông nhựa, mật | Các trường hợp còn lại, chia ra: Cây 
độ tiêu chuẩn |Cây cao hơn 2,5m Cây 11.000 
1.600 cây/ha _ |Cây cao hơn 2m đến 2,5m Cây 8.500 

Cây cao hơn 1,5m đến 2m Cây 6.000 
Cây cao hơn Im đến I,5m Cây 4.500 
Cây cao dưới Im Cây 3.200 


197 


Cây trám các loại, |Cây có đường kính thân đo ở độ cao I3m| Cây 2.724.000 

mật độ tối đa  |lớn hơn looem 

1.650 cây/ha  |Cây có đường kính thân đo ở độ cao Cây 2.250.000 
1,3m lớn hơn 90 đến 100cm 
Cây có đường kính thân đo ở độ cao Cây 1.590.000 
1,3m lớn hơn 80 đến 90em 
Cây có đường kính thân đo ở độ cao lL3m| Cây 1.080.000 
lớn hơn 70 đến 80cm 
Cây có đường kính thân đo ở độ cao Cây 840.000 
1,3m lớn hơn 60 đến 70cm 
Cây có đường kính thân đo ở độ cao Cây 585.000 
1,3m lớn hơn 50 đến 60cm 
Cây có đường kính thân đo ở độ cao l3m| Cây 384.000 
lớn hơn 40 đến 50cm 
Cây có thông kính thân đo ở độ cao 1,33m| Cây 231 .000 
lớn hơn 30 đến 40cm 
Cây có đường kính thân đo ở độ cao Cây 123.000 
1,3m lớn hơn 20 đến 30em 
Cây có đường kính thân đo ở độ cao Cây 60.000 
1,3m lớn hơn 10 đến 20em 
Cây có đường kính thân đo ở độ cao Cây 30.000 
1,3m lớn hơn 5 đến mềm 
Các trường hợp còn lại, chia ra: 
Cây cao hơn 2,5m Cây 20.000 
Cây cao hơn từ 2m Cây 15.000 
Cây cao hơn từ I đến 2m Cây 5.000 
Cây cao dưới Im Cây 2.000 
Cây có đường kính thân đo ở độ cao I3m| Cây 50.000 
lớn hơn loạn 
Cây có đường kính thân đo ở độ cao Cây 30.000 
1,3m từ 6 đến mềm 

Quế, mật độ Cây có đường kính thân đo ở độ cao L3m| Cây 20.000 

VA Ậ từ 2 đến 5cm 
tiêu chuân 

2.500 cây/ha Các trường hợp còn lại, chia ra: 
Cây cao hơn 2,5m Cây 15.000 
Cây cao từ 2 đến 2,5m Cây 10.000 
Cây cao từ 1 đến 2m Cây 5.000 


198 


Cây cao dưới Im Cây 2.000 
Cây có đường kính thân đo ở độ cao Cây 200.000 
1,3m lớn hơn 20cm 
Cây có đường kính thân đo ở độ cao Cây 100.000 
1,3m lớn hơn 10 đến 20em 
Cây có đường kính thân đo ở độ caol3m| Cây 50.000 
lớn hơn 6 đến mềm 
Hồi, mật độ tiêu|Cây có đường kính thân đo ở độ cao Cây 20.000 
chuẩn 500 cây/ha |1,3m từ 2 đến 6 em 
Các trường hợp còn lại, chia ra: Cây 
Cây cao hơn 2,5m Cây 15.000 
Cây cao từ 2 đến 2,5m Cây 10.000 
Cây cao từ 1 đến 2m Cây 5.000 
Cây cao dưới im Cây 2.000 
Chung cho các|Loại cây có đường kính thân đo ở độ caol Cây 7.000 
loại cây khác (trừ|1,3m từ 5 đến 10em 
cây lấy nhựa) |Loại cây có đường kính thân đo ở độ cao| Cây 5.000 
13m từ 2 đến 5cm 
Loại còn lại Cây 2.000 


199 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Tiếng Việt: 

1.A đam Smith (1997): Của cải các dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội, 
1997 

2. Bộ Tài nguyên môi trường (2005): Tạp chí địa chính - Viện nghiên cứu địa 
chính, số 1/2005 

3. Bộ Tài nguyên môi trường (2006): Tạp chí địa chính - Viện nghiên cứu địa 
chính, số 2/2006 

4. Bộ Tài nguyên môi trường (2006): Tạp chí địa chính - Viện nghiên cứu địa 
chính, số 3 , tháng 6/2006 

5. Bộ Tài nguyên môi trường (2006): Tạp chí địa chính - Viện nghiên cứu địa 
chính, số 4, tháng 8/2006 

6. Bộ Tài nguyên môi trường (2006): Trang wed: www.monre.gov.vn của Bộ Tài 
nguyên và môi trường 

7. Bộ Thương mại (2004): Kiến thức cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế, Hà Nội, 
2004 


8. Bộ Tài chính (2004): Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP 

9. Bộ Tài chính (2004): Thông tư số 116/2004/TT - BTC ngày 07 tháng 12 năm 
2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐÐ - CP 

10. Nguyễn Đình Bồng (2003): Quản lý thị trường bất động sản, Tài liệu giảng 
dạy cho cao học 

1 1. Ngô Đức Cát (2000): Kinh tế tài nguyên đất, NXB Nông nghiệp 

12. Nguyễn Thế Chinh (2003): Giáo trình kinh tế và quản lý môi trường, NXB 
Thống kê 

13. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2003): Các Nghị định I§1 và 182 
hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2003 

14. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2004): Nghị định số 188/20041NĐ- 
CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các 
loại đất 

15. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2004): Nghị định số 197/2004/NĐ- 
CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước 
thu hồi đất 


16. Phạm Thị Mỹ Dung ( 1996): Phân tích kinh tế nông nghiệp, NXB Nông 


200 


nghiệp 
17. Đại học quốc gia Hà Nội (2006): Phát triển bền vững miền núi Việt Nam, 10 
năm nhìn lại và những vấn đề đặt ra. Đại học quốc gia Hà Nội 


18. Nguyễn Thế Đặng & Nguyễn Thế Hùng (1999): Thổ nhưỡng học. NXB 
Nông nghiệp 


19. Phan Thị Thanh Hà và Trịnh Đỗ Quyên (2005): Giáo trình Lý thuyết tiền tệ - 
ứng dụng, ÑNXB Hà Nội 


20. Hội khoa học đất (2000): Đất Việt Nam, NXB nông nghiệp 


21. Đặng Văn Minh, Nguyễn Thế Đặng, Đỗ Thị Lan, Dương Thanh Hà, Hoàng 
Hải (2005). Giáo trình Đất lâm nghiệp. NXB Nông nghiệp 


22. Nguyễn Ngọc Nông và Đỗ Thị Lan (2005): Bài giảng kinh tế đất 23. Nhà 
xuất bản Chính trị quốc gia (1994): C. Mặc, Ănghen toàn tập - tập 25 phần II 


24. Trần An Phong và cộng sự (1995): Đánh giá hiện trạng sử dụng đất theo quan 
điểm sinh thái và phát triển lâu bền. ÑNXB Nông nghiệp, Hà Nội 


25. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2003): Luật Đất đai ngày 26 tháng II 
năm 2003 


26. Trần Kông Tấu (2002): Tài nguyên đất - NXB Đại học quốc gia Hà Nội 


27. Lê Đình Thắng (2000): Giáo trình Nguyên lý thị trường nhà đất - NXB Chính 
trị Quốc gia, Hà Nội 


28. Lê Đình Thắng, Trần Đình Hiền & Phạm Thị Mỹ Dung (1995): Lập và phân 
tích dự án phát triển nông thôn, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 


29. Đào Châu Thu và Nguyên Khang (1998): Đánh giá đất (dùng cho cao học), 
NXB Nông nghiệp, Hà Nội 


30. Thực trạng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn Việt Nam. 
NXB Thống kê, Hà Nội, 1998 


3 1. Trung tâm tài nguyên đất và môi trường (2000) 


32. Vũ Ngọc Tuyên, Trần Khai, Phạm Gia Tu (1963): Những loại đất chính miền 
Bắc Việt Nam NXB Nông thôn, Hà Nội 


Tiếng nước ngoài: 

33. FAO (1976): A framework for Evaluation. FAO-Rome 

34. FAO (1985): Land Eualuation for Development, [LRL, Wagenigen 
35. FAO (1985): Land Evaluation for Inigated Agriculture 


36. FAO (1990): Land Evaluation and Fanning System Analysic for Land Use 
Plaming, Working Document 


201 


37. Wemer Theobald (2000): Integrative Umweltbewertung. Springer - Verlag 
Berlin Heidelberg New York 


348. Gchard Wlegleb, Friederke Schulz (2000): Naturschutz 1n 
Bergbaufolgelandschaften, Physica Verlag 


202 


MỤC LỤC 


Trang 
TÚI NOT) AT 2sa264x880s6aojAA0Ápis6is36dy 80 06s6tsAsftadsobigtvAaofssaasodexadsstofheb 2 
Chương I.ĐẠI CƯƠNG VẺ KINH TẺ TÀI NGUYÊN ĐT. ....................-2- 2©scs+cszszxsccee 3 
1.1. KHÁI NIỆM TÀI NGUYÊN VÀ PHÂN LOẠI TÀI NGUYÊN.......................-.--- 3 
1.2. VAI TRÒ CỦA ĐẤT ĐAI TRONG SẢN XUẤT VẬT CHẤT VÀ PHÁT TRIÊN 
1310I5/9-2:i 518018 Tra... "hố. .ẽ.ẽ.ẽẽ.ẻ.ẽẻẻ ẻẽ< 5 
1.3. ĐẶC ĐIÊM ĐÁT ĐAI VÀ Ý NGHĨA KINH TẾ ĐÓI VỚI VIỆC SỬ DỤNG TÀI 
NT) TÀ | xa 20s 0x05 Botostyhtakbsgbposiaibtobinaesteatbiwd0ia suy eisán 12 
14. QŨY ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN ĐÁT THÉ GIỚI VÀ VIỆT NAM..................... l6 
1.5. SỰ CÂN THIẾT CỦA KHOA HỌC KINH TẾ TÀI NGUYÊN ĐÁT VÀ 
NIHUNG VAN DE DAI BÀ sài toan ss2nsauaieteluafstisnddssaZinsacoadeQ6IB 22 
Chương II:ĐỊA TÔ VÀ CHÍNH SÁCH KIÊM SOÁT DÂN SỐ.............................---- 26 
001111110 0u 2911k 006561181876 002006 6w nvs0Aistyndteiebifsiini PuA0Ainei sat Dngi 26 
2.2. CHÍNH SÁCH KIÊM SOÁT DÂN SỐ: LÝ THUYÉT VÀ THỰC TIÉN............ 34 
2.3. NHỮNG NHÂN TÔ ẢNH HƯỚNG TỚI VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT VÀ XU THẺ 
PHẬT TRỊNN CA NÓ 201 öòN o6 giaghebssttbsedùDshassde A154 bbaldiacpAvbe 45 
2.4.NHỮNG THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC HIỆN NAY TRONG QUẢN LÝ TÀI 
NGUYEN AT.) VITTTT AT say xs 2 navdawyrhalsstsoesilaVag2asitcasrS lb6si tieu lai sM0iag088/ 5] 
Chương III: CƠ SỞ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KINH TẾ ĐẤT..........................-- - 63 
3.1. MÔ HÌNH BA MẶT TRONG SỬ DỤNG ĐẤTT....................... 2: 2©c+2s+x£xsEszxerxerees 63 
3.2. LÝ THUYÉT CUNG CÂU TRONG SỬ DỤNG ĐẤTT....................---2-252+cccscse2 66 
3.3. LÝ THUYÉT CUNG VỀ NHÀ ĐẤTT.........................---- 2-22 ©s2EE+E2EE2 321573215 E11711eEEExe, 78 
3.4. QUAN HỆ CUNG CÂU VÀ GIÁ CÁ TÀI SẢN NHÀ ĐẤT ......................-- c5: 88 
3.5. CÁC QUY LUẬT KINH TÉ CƠ BẢN VÀ ẢNH HƯỞNG ĐÉN LỰA CHỌN 
I300115 b5 man... n6 ốc ẽ 01 
Chương IV: PHƯƠNG PHÁP PHẨN TÍCH KINH TẺ ĐẤT........................- 22+ s+c+e+zszse+ 93 
tlÌ.* P11 HE TU, V PT OIlss/6sagse s6 sn168 26s lxoll fictvii d8 56 xn16uptva kocbasose 93 
291C LTCINGE DI) 2 v;2suscosdwssbdensiaolMfleSfnyflogihiiaheainbidlNeieiddnvlaaeaeSesie 94 
4.3. VẬN DỤNG LÝ THUYÉT LỢI THÊ TRONG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI................ 96 
4.4. CHI PHÍ CƠ HỘI TRONG SỬ DỤNG ĐẤTT....................... 2-2 2 E+2eEESEEEEE2EzEerrerxee 97 
4.5. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG KINH TẾ ĐÁTT..................-- 2 2 + e£x+Evzezxsed 09 
4.6. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHI PHÍ LỢI ÍCH........................-- --5- 5c s+s+£szz£+ 106 
4.7. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRONG SỬ DỤNG ĐẤT......117 
4.8. ƯNG DỤNG GIS TRONG PHÂN TÍCH, NGHIÊN CƯU KINH TẾ ĐÁẤT....... 123 
Chương V: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUÁ SỬ DỤNG ĐÁT.......................àceoocccereccee 126 
5.1. NHỮNG VẤN ĐÈ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ........................ ---- 5-52 2 +s+E+*E+xeEcEersrxes 126 
5:21 EIAN FC AT TIITT(UT Ácsxs n9: 000g saseis6stf 8k6 ts0astosetontftecoi023vBRUMYQDesbiet 132 
5.3. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA HIỆU QUÁ KINH TÉ SỬ DỤNG ĐẤT.................. 135 
5.4. CÁC HỆ THÔNG CHÍ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUÁ SỬ DỤNG ĐẤT......... 136 
5.5. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUÁ SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUAN ĐIÊM SINH ThÁI BÈN 
NV U22 6i Bàn E8 014.26 08l0inkcnthaewoosttbaeboiisiirRiss0nd0oitisia 139 
5.6. TÍNH CHÁT KINH TẾ CỦA QUYỀN SỞ HỮU ĐÓI VỚI TÀI SẢN NHÀ ĐẤT 
mm An... ẽ ' 5... Y6  'ẽ 5... 143 


Chương VI: THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẮT VÀ CÔNG TÁC ĐÈN BÙ GIẢI PHÓNG 
NI số... 2: a..ốẻẽ cốc 148 


203 


6.1. THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT ĐÓI VỚI SỰ 


PHAT TRIEN KINH TP, XA HOT da 72/56 s San ydoanfne A0: 199462600vb nó 148 
6.2. NHƯNG ĐẶC ĐIÊM CƠ BẢN CỦA THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT.................... 153 
6.3. SINH LỢI ĐẤT VÀ GIÁ ĐẤT TRONG NÈN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG......... 154 
6.4. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CƠ BẢN VÉ SỰ HÌNH THÀNH VÀ MỞ RỘNG THỊ 
TRƯỜNG NHÀ ĐẤT Ở NƯỚC TTA...................... G5 SE SEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEExEEEErrkee 156 
6.5. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIÊM CỦA QUÁ TRÌNH BỘI THƯỜNG GIẢI PHÓNG 
MIXT, BA N1 n1 286 t8 2n 51/02gyôftaiohofioigbulta3NRỚAuylug 4251503 00714619/108101408/016: 163 
6.6. VAI TRÒ CỦA VIỆC GPMB ĐÓI VỚI SỰ PHÁT TRIẾN CƠ SỞ HẠ TÂNG 
VÀ ĐỜI SÔNG KINH TẾ XÃ HỘII.............................. - G- SE +ESE£E#EEEEEEEESEEEEEEErEersrkrreree 164 


6.7. CHÍNH SÁCH BÔI THƯỜNG GPMB Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THÊ GIỚI .165 


¡09509 kẽ 168 
6.9. CÁC TIÊU CHUÂN QUỐC TẾ VÉ BỘI THƯỜNG VÀ TÁI ĐỊNH CƯ.......... 174 
6.10. CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY CỦA NHÀ NƯỚC VỀ BỘI THƯỜNG GPMBI77 
TIÃT,LIỆU: TRLM K HA 0iás2xf an ld9bsibdseluiAotobbaLoieaolelaUlSMui moi tboituadl 200 


204 


